


VIỆT NAH VẺ ĐẹP TIỀM ẨM 
99 DANH THĂNG VIỆT NAM 


MINH ANH- THÂN PHƯƠNG TRÀ - QUÁCH THU HUYỀN 


VIỆT NAM VẺ ĐếP TIỀM ẨM 


09 DANH THẮNG VIỆT NAM 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN 


¡. 440 W4 - †iUỀN TÍCH TtidỤ GHIẾN 


hu du lịch Ao Vua thuộc địa phận xã Tản Lĩnh, huyện 
Ba Vì, tỉnh Hà Tây (cũ), cách thủ đô Hà Nội khoảng 7C 
km về phía tây. 


Nơi đây xưa kia Sơn Tinh - Thuỷ Tinh đã từng giao chiến 
để trở thành “phò mã” của vua Hùng. Ao Vua được tạo 
thành đo lưỡi gươm tủa Sơn Tinh cắm xuống lấy nước cho 
ba quân. Cuộc chiến long trời lở đất của hai vị thần mãi mãi 
là một trong những truyền thuyết đẹp nhất của người Việt. 
Đây cũng Ìlà nơi Đức Thánh Tản Viên giúp dân trị thuỷ, dạy 
dân cách “cấy lúa, dệt lụa, chữa bệnh,... Chính vì vậy mà 
khách đến Ao Vua không chỉ được 
ngắm cảnh đẹp mà còn được tắm 
nước Vua xưa, thăm động Sơn Tình 
- Thuỷ Tinh, và hình dung về trận 
thuỷ chiến có một không hai trong 
huyền tích Việt Nam. 


Khu du lịch sinh thái Ao Vua là 
một trong những địa điểm hiếm 
hoi ở ngoại vi Hà Nội còn giữ được 
cảnh núi rừng thiên nhiên nguyên 
sơ, hùng vĩ và đặc biệt không khí 
trong lành, rất phù hợp với kì nghỉ 
cuối tuân, nghỉ dưỡng. 





Lần đầu đến đây, du 
khách sẽ không khỏi bất 
ngờ trước một kiệt tác 
hoàn hảo của “đức mẹ tạo 
hoá” với cảnh sắc thiên 
nhiên thơ mộng, một món 
quà quý giá của thiên 
nhiên ban tặng cho con 
người. Leo núi, vượt thác, 
nghe tiếng nước chảy rì 
rào, chiêm ngưỡng cảnh vật trời mây, non nước thơ mộng, 
trữ tình là những phút vận động và thư giãn thú vị. Là một 
nơi thắng cảnh tuyệt đẹp cùng thời tiết, không gian khoáng 
đạt trời ban, Ao Vua đã thu hút rất đông khách du lịch nội 
địa và quốc tế từ nhiều năm nay. 





Chính vì vậy, có rất nhiều công ty du lịch đã về đây khai 
thác và xây dựng thêm nhiều hạng mục thư giãn mới. Ngoài 
những kỳ thú tự nhiện, du khách đến đây có thể vui đùa 
trong công viên nước, chơi trò đu quay và với những vị 
khách ưa lãng mạn có thể rong ruổi du thuyền trên mặt hồ 
Tiên hay đùa vui với chim thú trong vườn. Vào những đêm 
hè, du khách có thể dạo chơi trên hệ thống thuỷ đình hay 
bồng bẻnh trên các nhà thuyền, nhà nổi dưới bầu trời đây 
sao lung linh toả sáng, để rồi đấm mình trong hương sen 
ngào ngạt. Xung quanh khu trung tâm còn có nhiều khu nghỉ 
dưỡng, sân gôn, tennis,... và rất nhiều thắng cảnh di tích lịch 
sử khác như đền Thượng, đển Trung, đền Và, khu di tích 
Chủ tịch Hồ Chí Minh,... 


Hiện trung tâm khu du lịch Ao Vua đang được đầu tư mở 
rộng quy mô xây mới nhiều khu vườn: vườn chim thú, vườn 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 7 


truyền thuyết cổ tích, vườn 
tượng châu Âu, trồng thêm 
nhiều loại cây quý nhằm 
tạo bóng mát và hoàn 
thiện hệ sinh thái rừng. 
Một khách sạn 3 sao, gồm 
50 phòng, hội trường 500 
chỗ, nhà ăn và phòng họp 
hội thảo trên diện tích 
5.000m2 cùng với nhiều trò 
chơi hấp dẫn, mạo hiểm như: khu nhà đa năng, công viên 
vâng trăng, đường đua công thức 1 có thể phục vụ hàng 
ngàn người cùng một lúc,... Đến với Ao Vua, du khách có thể 
đề dàng nối tour với khu vườn cổ Ngọc Nhi, hồ Suối Hai, 
rừng Bằng Tạ,... ở các vùng lân cận. Và khi ra về, du khách 
có thể mua nhiều loại sản phẩm du lịch, đó là những đồ thủ 
công mỹ nghệ, những vật dụng tỉnh xảo, độc đáo, đẹp mắt 
được làm từ nguyên liệu tre, nứa bởi đôi bàn tay khéo léo 
của chính con người nơi đây. 





Được thiên nhiên ưu đãi, lại tắm mình trong không gian 
huyền ảo của truyền thuyết văn hoá, cơ sở vật chất khang 
trang hiện đại, đến với Ao Vua, để trải lòng mình với thiên 
nhiên, cảnh sắc, bạn sẽ thấy cuộc sống quanh mình thật đẹp 
và thú vị biết bao. 


2. Đ‹áN Đ40 §0R TR«à 


án đảo Sơn Trà nằm trên địa phận huyện Sơn Trà, cách trung 

tâm thành phố Đà Nẵng 10km uê phía Đông Bắc. Đảo có diện 
tích là 60 km chiều dài là 13 km, chiều rộng là 5 km, nơi hẹp nhất 
là 2 km. 


Với độ cao 693 m so với mực nước biển, đứng trên đỉnh 
Sơn Trà du khách có thể tận hưởng những làn gió mát rượi 
trong lành từ biển khơi thổi vào không gian của cây xanh um 
tùm toả bóng. Từ đây bạn cũng có thể phóng tâm mắt ra xa 
để bao quát bức tranh phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của 
thành phố Đà Năng, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà- Núi Chúa,... 


Nhờ có hình dáng đặc biệt nên bán đảo này được nhiều 
người so sánh giống như hình cây nấm, đầu nấm là núi Sơn 
Trà, thân nấm là những bãi cát vàng tuyệt đẹp. Sơn Trà có 3 
ngọn núi nhô cao, mọi người dựa vào hình thù của núi mà 
gọi những cái tên thú vị: 
ngọn Đông Nam như hình 
con nghê nên gọi là Hòn 
Nghê; ngọn phía Tây như 
mỏ diều hâu gọi là ngọn 
Mỏ Diễu; núi phía Bắc như 
cổ ngựa gọi là ngọn Cổ 
Ngựa,... Theo thời gian, núi 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 9 


Hải Vân và bán đảo Sơn 
Trà hợp lại thành những 
vũng biển đẹp tuyệt vời 
làm say đắm lòng người 
như Vũng Tiên Sa, Vũng 
Thùng, Vũng Hàn, Vịnh 
Đà Nẵng,.. 





Cảnh quan nguyên sơ, 
khí hậu trong lành khoáng đạt, dạo bước trên những con 
đường kể cạnh những bãi tắm dài hàng chục km với cát vàng 
óng sạch mịn màng cuốn theo làn sóng vỗ, mang đến cho du 
khách những cảm xúc mới mẻ, đầy hấp dẫn. 


Ngày lại ngày, chẳng biết từ bao giờ, những đợt thuỷ 
triều kéo dài hàng triệu năm đã bào mòn và cọ sạch những 
tảng đá chồng chất ven bờ khiến chúng trở lên láng mịn, mềm 
mại mỗi khi có ánh mặt trời chiếu vào. Dường như cảnh sắc 
nơi đây có núi và biến xen kẽ nhau tạo ra một vẻ đẹp hoà trộn 
khác biệt với những bãi biển khác. Trên núi là dòng suối Tiên 
và suối Đá róc rách chảy, dưới biển là một loạt các bãi tắm 
như: Bãi Bụt, Bãi Rạng, Bãi Nồm, Bãi Nam,... rì rào sóng vỗ. 
Biển Sơn Trà có những dải san hô tuyệt đẹp kể cạnh ngay bờ, 
đây cũng là thiên đường 
đành cho thú ngụp, lặn đã 
hấp dẫn bao du khách ưa 
thích chiêm ngưỡng khám 
phá thế giới sinh vật trong 
lòng đại dương. 

Sơn Trà còn là khu bảo 
tôn thiên nhiên đa dạng và 
phong phú với 4000 ha 





1Q VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


rừng bao phủ, trong đó có một phần đất đồi đang được bao 
phủ bởi cây công nghiệp, đây là nơi giao thoa của hai hệ 
động thực vật miền Nam - Bắc. Với tầm quan trọng và những 
giá trị của thiên nhiên tạo hoá ban tặng cho con người nên 
nơi đây được bảo vệ theo chế độ rừng cấm quốc gia. Theo 
thống kê, khảo sát của các nhà khoa học thì Sơn Trà có 
những loài động vật quý hiếm như hươu, nai, khỉ; vượn, đười 
ươi, voọc, gà mặt đỏ,... 

Một không gian tươi xanh của rừng núi, những khoảnh 
khắc thoáng đãng, tươi xanh của biển cả luôn mang đến 
những ân tượng sâu đậm về thiên nhiên mà con người muốn 
đắm chìm và giải thoát trong nó... 


5. 8 Nä - NÓI GHúq 


ách thành phố Đà 

Năng 30km theo quốc 
lộ 1A, đến ngã 3 Hoà 
Khánh rẽ vào hướng Tây 
theo đường Âu Cơ - đường 
602 khoảng 16 km là đến 
trung tâm Bà Nà, đi thêm 
10 km nữa đến một dãy 
núi (thuộc địa phận huyện 
Hoà Vang) cao khoảng 
1.500m so với mực nước biển, chính là Núi Chúa. Nhiệt độ 
trung bình hàng năm từ 17 đến 20 độ, khí hậu mát mẻ quanh 
năm, thiên nhiên tươi đẹp phong phú. Chính vì vậy người ta 
thường gọi Bà Nà - Núi Chúa là Sapa của miền Trung. 


Quả thực, cảnh sắc thiên nhiên nơi đây có rất nhiều điểm 
tương đồng với vùng núi Sapa của miền Bắc. Núi Chúa là 
một thiên đường huyền ảo hết sức lãng mạn. Những buổi 
chiều, sương mù bay lơ lửng tan vào thiên nhiên hoa lá, ẩn 
hiện trong không gian đó là bóng dáng, sinh hoạt thường 
nhật của con người. Cảnh và người hoà trộn trong một màu 
mộng mị như một bức tranh thuỷ mặc Trung Quốc. 


Suối Mơ, điểm đến đầu tiên của Bà Nà, thu hút khách du 
lịch nhiều nhất trong dịp hè. Du khách thoả thích tắm mát 





18 — Việt NAM Vẻ Đẹp Tiểm Ẩn 


trong làn Tóc Tiên, một dải 
thác tung bọt trắng xoá và 
mềm mại như mái tóc của 


Khu nghỉ mút Bà Nà cũng được 
người Phóp khám phố và xãy 
: n 3 # - dựng vào những năm đu thê kỷ 
TUẾ TẠO HC buông THÔI, suối XX. Ngoy từ thời đó, họ đõ cho xõy 
Mơ đông nhất XI những những khu biệt thự, những khúch 
ngày nghỉ cuôi tuần, sạn để làm nơi thăm thú, thư giãn. 
những đôi tình nhân đến 
đây để nhờ thiên nhiên 
làm hun đúc thêm tình 
cảm, những gia đình đến 
đây để tụ họp, quây quần 
bên nhau, người già đến 
đây để dạo chơi, chữa bệnh 
nghỉ dưỡng,.. lánh xa 
những phút giây mệt mỏi 
của cuộc sống thường nhật 
nhiều lo toan. 





Khác biệt hẳn với thời tiết nóng nực, khô rát của vùng 
miền Trung, Bà Nà là một không gian ôn đới riêng biệt, 
một ngày luôn có 4 mùa diễn ra và một năm có hai mùa rõ 
rệt. Những khoảnh khắc trong ngày được so sánh như mùa 
xuân của nước Pháp: sáng là mùa xuân, chiều là mùa thu, 
tối là mùa đông se lạnh. Sự thú vị cho du khách là những 
cơn mưa bất chợt đến rồi cũng tạnh rất nhanh, mưa nhưng 
không gian không hề ẩm ướt mà rất mau khô ráo, bầu trời 
lại quang đãng như thường, những làn mây trắng lại bồng 
bềnh nhởn nhơ uốn lượn trên lưng chừng. 

Một trong những thú vui và cũng là điều tuyệt thú của 
du khách đến Bà Nà đó là những giây phút đứng từ xa bao 
quát, thâu tóm quang cảnh thiên nhiên và cuộc sống con 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 18 


người, từ trên cao hướng ra 
xung quanh. Từ trên đỉnh 
Bà Nà, có thể hướng ra 
biển Đông, nhìn sang dãy 
Hải Vân, phóng tâm mắt ra 
những bãi biển tuyệt đẹp 
như biển Bắc Mỹ An, Mỹ 
Khê, Non Nước, Cù Lao 
Chàm. Và đây, bức tranh 
điển hình của nông thôn 
Việt Nam với dòng sông Thu Bồn uốn lượn quanh co ôm 
những bản làng, những cánh đồng lúa xanh tận chân trời,... 
Ngắm nhìn thiên nhiên và cuộc sống từ trên Bà Nà, người ta 
bỗng thấy mình mạnh mẽ biết bao. 





Thời gian trôi qua, dấu tích của một thời vẫn còn hiện 
hữu là một vài biệt thự, lâu đài rêu phong còn lại tô điểm 
thêm cho sứ sở sương mờ. Chiến tranh đã tàn phá và làm hư 
hỏng nặng những căn nhà, nhưng không vì thế mà khu du 
lịch này kém hấp dẫn, trái lại nó không chỉ làm tăng thêm 
vẻ đẹp huyền bí của khu du lịch Bà Nà mà còn lưu giữ và 
gợi cho người ta về những hoài niệm lịch sử. 

Bà Nà là thiên đường 
nghỉ dưỡng còn bởi vì 
thiên nhiên ban tặng cho 
nơi đây những cánh rừng 
nguyên sinh tươi xanh bát 
ngát, những đôi thông reo 
vi vút đêm ngày. Ngoài ra 
nơi đây còn có dòng suối 
trong mát chảy trên nền đá 





14 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


hoa cương lóng lánh khi 
mặt trời chiếu vào. Ngoài 
sự đa dạng về thực vật, Bà 
Nà còn là khu bảo tồn 
thiên nhiên nơi đây có 544 
loài thực vật bậc cao, 256 
loài động vật, có 6 loài cây 
và 44 loài động vật quý 
hiếm được ghi trong sách 
đỏ Việt Nam và theo tiêu 
chuẩn quốc tế. 





Bà Nà ngày nay có kiến trúc khá đa dạng, bên cạnh 
những biệt thự cũ là sự xuất hiện nhiều biệt thự mới được 
trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại sẵn sàng phục vụ du 
khách. Đến Bà Nà bạn có thể đi cáp treo và vãn cảnh. Với 
16 ca-bin dài hơn 1 km có thể chở hơn 300 người/giờ được 
đánh giá là hiện đại nhất Đông Nam Á sẽ đưa du khách tới 
đổi Vọng Nguyệt và các địa danh nổi tiếng khác như Núi 
Chúa, thác Cầu Vồng, thăm nhà hát Opera, Miếu Bà, chùa 
Linh Ứng, ngắm tượng Phật Bà cao hơn 27m, ngắm đôi Vọng 
Nguyệt, vườn Tĩnh Tâm... 


4. Đ'ÄI Đá RHưầU 


ãi Đá Nhảy là bãi biển cát trắng và sạch, có nhiều núi 

đá, cột đá to nhỏ, cao thấp với trăm hình nghìn vẻ khác 
nhau rất kỳ thú như: hình con cóc, con trâu nằm, hình “trống 
- mái”, hình hổ quỳ, voi phục,... Mỗi khi có sóng xô, trông 
các tảng đá như những con cóc lớn nhảy lên trên sóng, tạo 
nên hàng loạt âm thanh rì rào khác nhau. Phải chăng vì thế 
mà bãi đá này được dân gian gọi tên là Đá Nhảy. 


Bãi Đá Nhảy là một 
điểm du lịch hấp dẫn, một 
bãi tắm tuyệt đẹp và 
những thắng cảnh với 
nhiều hang động kì thú. 
Đến bãi Đá Nhảy, ấn 
tượng đầu tiên của du 
khách là một bãi tắm bằng 
phẳng, nước trong và 
sạch. Khách du lịch cùng 
một lúc vừa được bơi 
thuyền leo núi, săn bắn, 
vừa được dạo chơi trong 
rừng dương, hay tắm 
mình trong bãi biển yên 
bình. Về mùa hè, bãi Đá 





}7"7=~>⁄r. CN: 2 _ 


“Bãi Đá ¡ Nhảy. nằm dưỡi chân đèo ứ 
-Hoồ, thuộc địa phận xã ỡ Hải Trạch, : 


huyện. Bồ Trạch, tỉnh. Quảng Bình, ỳ 


cách thành phố Đồng. ¡ Hỡi 40km - n về. 
Ẳ phía bắc. Địa danh. này é đã ¡được Bộ. 


Văn hoã - - Thông fn. công. nhận và. 


“xếp họng là Sang ¡cảnh q #5 Re "ý 


16G VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


Nhảy chật kín du khách từ Nam ra, Bắc vào, có cả người dân 
địa phương sau ngày làm việc vất vả cũng ra đây thưởng 
thức những làn gió biển mát rượi, ngắm đại dương mênh 
mông với những con sóng mềm mại liên tục vỗ bờ cát trắng. 
Mỗi lần thuỷ triều lên, sóng vỗ vào mọi ngách hang tung bọt 
trắng xoá, phát ra âm thanh thật vui tai. Đứng trên bãi đá, 
nhìn về phía bên kia là ngọn hải đăng Khe Gà như một ngọn 
tháp sừng sững điểm nét uy nghi cho dáng biển. Bình minh 
lên, rọi ánh hồng lấp lánh xuống bãi đá lô nhô đủ màu sắc. 
Ban mai trên biển, từng đoàn thuyền quăng lưới, kéo cả mặt 
trời lấp loáng cuốn du khách say mê với cuộc sống yên bình. 


Đá Nhảy không chỉ là 
khu du lịch nghỉ mát lí 
tưởng vì có bãi tắm đẹp nằm 
dưới chân núi, mây nước 
hữu tình nên thơ mà biển 
nơi đây có nhiều dải đá 
ngầm, đó chính là nơi cư 
trú của nhiều loại hải sản 
quý như: tôm, cá, cua, mực, 
ốc,... Chính vì thế hải sản 
nơi đây rất phong phú, có 
thể chế biến thành những 
món đặc sản biển hấp dẫn 
du khách khi dừng chân 
nghỉ dưỡng nơi đây. 

Có thể nói, ở bãi Đá 
Nhảy, từ khách du lịch có 
yêu câu bình dân đến cao 
cấp, khách nội địa hay 
quốc tế, đều được thoả 


Trong khu vực bi Đã Nhảy có một 
cái giêng rốt lạ, được gọi là giêng 
Cóc. Chõm chệ trên miệng giêng lò 
một con cóc đó ngồi như muôn che 
giảu giêng. Lòng giêng rốt söu, 
muôn lỗy nước phải chui vào bụng 
cóc để mũc từng gỗu nước. Nhưng 
nước giêng rỗt trong và sạch, mùa 
đông thì m, mùa hè thì mớt. Ngư 
dãn quanh vùng xem nước giêng 
như một thử nước đặc biệt tình. 
khiết, và họ chỉ dùng nước phục vụ 
cho những lễ nghỉ đặc biệt, như lẫy 
nước tủm rửa tượng hơy phục vụ 
cho việc cúng lễ Nam Hỏi Đại 
Vương trong lễ Côu Ngư hàng nöm 
đặc biệt quan trọng đôi với dân 
lùng. Giêng đỗ tự nhiên này ngày 
còng tủng thêm sự hốp dẫn cho 
cảnh quơn nơi đây. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 





r7 


mãn và hướng thụ những 
dịch vụ tốt nhất với giá 
thành hợp lý. Những khu 
du lịch thể thao như sân 
ten-nis, bi-da, đi mô tê 
nước, ném phi tiêu, 

thuyền thăm quan 

đăng Khe Gà, đi tháp trec 
Tà Cú; du lịch sinh thái 


cộng đồng như thăm các địa chỉ, danh thắng ở địa phương 
như cây sến thiêng, bàu Quy, bàu Rau Má,... ngày được xây 
dựng qui mô và hoạt động chuyên nghiệp. 


lồ VIệT NAM VẺ Đẹp Tiêm ẨN ẨN 


5. ĐIỂN ĐỒNG CGH-ÂU 


T vùng đâm lây hoang 
sơ, đồng chua nước 
mặn toàn có lau mọc, năm 
1828 Doanh điển sứ 
Nguyễn Công Trứ đã khởi 
xướng và quy tụ dân làng 
khai hoang lấn biển, dần 
biến bãi biển Đồng Châu 
trở thành mảnh đất phì 
nhiêu, phong cảnh hữu 
tình và ngày nay đang trở 
thành điểm du lịch sinh 
thái hấp dẫn du khách. 


Bãi biển Đồng Châu _dọch © quốc lộ 398. Sub! 
còn nhiều nét hoang sơ, 
thích hợp cho nhu câu nghỉ ngơi, dưỡng bệnh. Đến với Đồng 
Châu vào những ngày hè, du khách được tận hưởng khí hậu 
trong lành, mát mẻ, xua tan đi cái nóng oi bức, ngột ngạt. 


Khu du lịch bao gồm bờ biển thuộc xã Đông Minh, Cửa 
Lân, hai đảo Côn Thủ và Cồn Vành. Diện tích toàn khu rộng 
hàng chục km, trung tâm của khu du lịch này là bãi biển 
Đồng Châu trải dài 5 km. Săm sắp dọc theo bờ biển là hệ 
thống các nhà nghỉ, khách sạn cao tầng. Từ bãi tắm Đồng 










—_>nH 


Bãi Bãi b n | châu thuộc xã 
HÀI )M z huyện Tiển Hải, cách. 
sản vn Thói Bình hơn 30 km đi. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 19 


Châu, du khách có thể đi 
tàu hay xuông máy, 
khoảng 7 km, thăm và tắm 
biển tại hai ngọn sóng xanh 
giữa biển khơi lộng gió là ở 
Cồn Thủ và Côn Vành. 

Cồn Thủ có bãi cát 
trắng mịn, có rừng thông, 
phi lao xanh ngắt một màu 
đung đưa trước gió, nơi đây 
còn có bãi tắm nhỏ thơ mộng là địa điểm lí tưởng cho du 
khách đi tắm biển, tổ chức các cuộc pic-nic và nghỉ dưỡng 
bằng tàu thuyền với các trò vui chơi, giải trí trên biển như: câu 
cá, lướt ván, bóng chuyên, bóng đá trên biển... 





Côn Vành rộng 15 km, có khu bảo tổn rừng ngập mặn 
là điểm dừng chân của các loài chim quý hiếm như: cò 
thìa, bồ nông, mòng biển,... Hàng năm nơi đây thu hút rất 
nhiều các nhà nghiên cứu, khách du lịch tới thăm cồn đảo. 
Nơi đây cũng rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh 
thái. Trên cồn có rừng thông, rừng phi lao xanh ngắt, có 
những bãi tắm nhỏ yến tĩnh và thơ mộng, với bãi cát trắng 
trải dài, nước biển trong vắt. Đến với Cồn Vành, du khách 
được hoà mình trong thiên nhiên, khám phá rừng ngập 
mặn, với những loài cây sú, vẹt nhiều tầng, nhiều lớp, tận 
hưởng không khí trong lành do gió biển đem lại; thăm 
quan vùng nuôi trồng thuỷ hải sản tươi sống, để rồi tự tay 
mình được đánh bắt từ biển lên... Hiện nay, con đường nối 
từ đất liên ra Cồn Vành đang được xây dựng. Khi tuyến 
đường hoàn thành, nơi đây sẽ là điểm du lịch lí tưởng cho 
mọi du khách. 


90 Việt NAM VẺ Đẹp Tiêm ẤN 


Tỉnh Thái Bình và Viện Kiến 
trúc Nhiệt đới đang khẩn trương 
quy hoạch khu phố biển Đồng 
Châu theo phương án: xây dựng 
khu điều dưỡng và thưởng ngoạn 
khí hậu biển, khu nghỉ ngơi tắm 
biển, khu nhà biệt thự sinh thái, 
hội nghị, hội thảo du lịch, trung 
tâm dịch vụ du lịch và hoạt động 
nghỉ ngơi phổ biến, khu du lịch 
sinh thái trên nền tự nhiên. 





Vào những ngày mùa thu, du 
khách sẽ được tận hưởng cảm giác 
se lạnh của tiết trời mùa thu, không giông như ở bất kì bãi 
biển nào ở miền Bắc. Để rồi mỗi khi thuỷ triều lên, nghe 
tiếng sóng biển võ rì rào khúc hát mê say, du khách như 
được hoà mình vào biển trời bao la. 


Kề cận Đồng Châu có nhiều khu thắng cảnh di tích lịch 
sử như: đền Đức Vua, khu di tích nhà Trân, đền Tiên La, 
chùa Keo, làng chạm bạc Đông Xâm, làng vườn Bách 
Thuận,... Vì thế đến Đồng Châu, du khách sẽ được hưởng 
không gian và sức của biển cả đồng thời khám phá ra những 
nét độc đáo về phong cảnh, kiến trúc và sinh hoạt thú vị của 
người dân nơi đây. 


6. BIỂN B4 ĐỘNG 


7 Động là tên gọi 
chung của một bãi biển 
dài gần chục cây số, ngay 
từ thời Pháp thuộc, người 
Pháp đã cho xây dựng trên 
bãi biến này một khu nghỉ 
dưỡng tuyệt đẹp để thường 
xuyên đến đây nghỉ ngơi, 
tắm biển. Trước 1975 Ba 
Động còn là một khu căn 
cứ địa cách mạng của Rời trung tâm thị xõ Trả Vinh, đi 
huyện Duyên Hải (Trà khoảng 55 km, hướng về Huyện 
Vinh). Địa danh này từng Duyên Hỏi, tởi xã Trường Long 
chịu nhiều mưa bom bão Ho, du khách sẽ tới thăm biến Ba 
đạn của kẻ thù, sau chiến Động. Với bãi cắt dải và đẹp, đây 
tranh nơi đây dường như là địa điểm lï tưởng cho việc tắm 
biến và nghỉ mát với cảnh quan 
hoang sơ với cát trắng, nước trong, 
không khí trong lành yên tĩnh. 





bị lãng quên, bị bỏ rơi và 
cô lập. 

Khu tắm biển nghỉ 
dưỡng này thực sự được 
chú ý từ năm 1992 với việc đầu tư xây dựng các tuyến đường 
giao thông, đường bộ nối liền các khu di tích và thắng cảnh 
đẹp. Lần lượt các nhà hàng, khách sạn, hồ bơi, khu giải trí, 





Ta NUNG màn. MẠ 
Q9 VIệT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


chăm sóc sức khỏe tiện lợi cho du khách, các địa danh như 
cầu Long Toàn, Kinh Xáng, bãi Đồn, phà Láng Chim là điểm 
vui chơi thú vị cho những ai một lần ghé thăm. 


Dọc bờ biển, những đụn cát nhấp nhô nằm chen giữa 
hàng phi lao xanh mướt, mỗi buổi chiều khi nắng hoàng hôn 
lướt xuống làm cát trắng thêm mịn màng và làn nước thêm 
lấp lánh. Lắng tai nghe tiếng sóng biển và tiếng phi lao rì rào 
trong gió, bạn sẽ có những giây phút thư thái trong không 
gian yên tĩnh của rừng và biển cả. 


Biển đêm thật đẹp, từ những khách sạn nép mình bên 
hàng dương, du khách có thể phóng tâm mắt ra xa, trong 
không gian thâm u mịt mùng của biển là những đoàn thuyền 
đánh cá nhấp nhô những vệt sáng lấp lánh. Khi một ngày 
mới bắt đầu cũng là lúc đoàn thuyền trở về với cá nặng đây 
khoang, du khách như thấy vui lây khi nhìn những khuôn 
mặt ngư dân rạng rỡ, rám bóng, lấp loá dưới những ánh đèn. 


Từ biển Ba Động, du khách còn có thể tham gia những 
chuyến du khảo tìm hiểu về lịch sử và văn hoá, mọi người 
như được tiếp thêm tình yêu dân tộc từ tinh thần đấu tranh 
bất khuất truyền thông chống giặc ngoại xâm rất đỗi hào 
hùng của người dân 
Trường Long Hoà (huyện 
Duyên Hải) khi đến thăm 
di tích Cồn Tàu, căn cứ 
Tỉnh uỷ Trà Vinh (Gồng 
Giếng),.; Thăm rừng 
ngập mặn Trường Long 
Hoà, Long Khánh để 
thưởng thức những sản 
vật đã trở thành đặc sản 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 


của vùng quê ven biển 
này như: dưa hấu Ba 
Động, nghêu Nhà Mát, 
tôm sú Cồn Cù, đuôn chà 
là, cá kèo kho gợt, chù ụ 
rang me, nước mắm rươi... 


Mặc dù mới được đưa 
vào đầu tư khai thác nhưng 
Ba Động là một địa chỉ du 
lịch ngắn ngày hấp dẫn 
cho mọi tầng lớp nhân 


Đã 











c sản Ba Động 





dân. Đặc biệt vào những ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần, bãi 
biển như một bức tranh nhiều màu sắc sôi động. 


r. ĐIỂN GA TÒNG- NỞ †I0ÀNG 
của Gác ®äI TiắM 


H': năm, dến mùa 
mưa bão, vùng bờ biển 
miễn Trung luôn là điểm 
nóng, đón nhận sự cuồng 
nộ của thiên nhiên. Những 
trận gió to, sóng lớn, bão 
tố thất thường diễn ra liên 
miên trên dải đất đầy nắng 
gió và nghèo khó này. 
Nhưng trong rốn thiên tai 
ấy, Cửa Tùng lại là nơi hiền hoà, kín gió, là nơi trú ẩn, neo 
đậu an toàn cho tàu thuyền đánh cá của ngư dân. 





Vì thế có thể nói Cửa Tùng là một thực thể thiên nhiên 
sống động với những nét riêng biệt so với các bãi biển khác. 
Nằm phía Bắc cửa biển, Cửa Tùng như một thiếu nữ thon đài 
năm trễ nãi, tắm nắng bên làn nước xanh biếc. Bãi biển Cửa 
Tùng đẹp, cát trắng phau, phẳng mịn, dịu dàng đón những 
cái hôn ngọt ngào của trời nước bao la. Đây là bãi tắm êm 
đềểm, có hai bãi đá ngầm ăn sâu ra biển từ hai phía là Mũi 
SI và Mũi Lai đã tạo nên một cái vịnh nhỏ kín đáo và không 
có các dòng hải lưu cuốn xoáy. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 


Cửa Tùng có cấu tạo 
địa chất đặc biệt, bãi tắm ở 
đây thoai thoái chứ không 
quá sâu. Đi từ bờ ra ngoài 
khơi để được lao mình vào 
vòng tay của biển và có thể 
đi mãi như vậy tới nửa cây 
số mà nước mới chỉ đến 
ngang ngực. Quả là một sự 
thú vị tuyệt vời! Những 
mũi đất bazan đỏ au như 
ráng chiều nhô ra phía biển 
tựa như một chiếc lược đồi 
mồi kì vĩ, nơi ấy có rất 
nhiều cây xanh. Ngoài xa 
khơi, đảo Cồn Cỏ như một 
con rùa vàng ngoi lên khỏi 
mặt nước tím biếc, gợi cho 
ta bao ý tưởng về huyền 
thoại thủa hoang sơ. Với tư 
thế địa lý ấy, Cửa Tùng 
được ví như một “bà 
hoàng“ đang tựa lưng vào 


25 





Cửa Tùng là một bãi biển đẹp trải 

dài gần 1km nằm ở thôn An Đức, 
xữ Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị. Kế sót phía nam 
böi biển lä cửa söng Hiển Lương 
(sông Bên Hỏi). Nơi đây đõ từng 
được cóc nhà du lịch quốc tê mệnh 
danh là “nữ hoàng của các bãi 
tắm”. Từ Hà Nội có thể đến Cửa 
Tùng bằng ö tö hoặc tủu hoỏ. Tảu 
Thông Nhỗt dừng ở ga Đồng Hè -. 
Quảng Trị. 


làng biến Vĩnh Quang bốn mùa rợp xanh bóng mát của cây 
tiêu chè và rừng phi lao rì rào trong gió. 


Cửa Tùng như một bức tranh sinh động, thay đổi màu sắc 
từng giờ dưới ánh mặt trời. Thật thú vị khi được ngồi thuyền 
xuôi dòng Bến Hải để ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây. Từ chân 
câu Hiền Lương, thuyền sẽ đưa du khách lướt nhẹ trên dòng 
nước trong xanh, sóng gợn lăn tăn, gió thổi vi vu. Dọc hai bên 
bờ sông là màu xanh mướt của ruộng lúa, nương ngô, màu 








96 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


xanh đậm của luỹ tre, của rặng phi lao giữa các xóm làng mờ 
xa. Vào chiều tà, du khách có thể thoả sức ngắm nhìn những 
đàn hải âu nhởn nhơ chao liệng dùa giỡn trên làn nước xanh 
thắm. Đêm đến là thời khắc của gió trời và nhạc biển. Tiếng 
sóng võ bờ hoà với tiếng reo triển miên của rặng phi lao sẽ đưa 
du khách vào giấc ngủ êm đềm. 

Những ngày ở Cửa Tùng, du khách sẽ cảm thấy sảng 
khoái và tràn trễ sức sống, tâm hồn như rộng mở thêm, được 
vui chơi thoả thích, được hoà vào mây trời, sóng biển và 
thưởng thức những đặc sản yêu thích của vùng biển hiếu 
khách này. 


Nhiều năm trôi qua nhưng Cửa Tùng vẫn còn giữ được 
dấu ấn của ngày xưa. Du khách có thể tìm thấy ngôi nhà 
nghỉ mát của vua Duy Tân từ năm 1896 và thích thú trong 
những giai điệu đẹp qua lời kể của những người dân; hay là - 
ghé thăm các nhà nghỉ của các cố đạo và tu sĩ. Tại Cửa Tùng, 
người Pháp đã từng đặt các đồn binh, sở bưu điện và sở 
thương chánh nhằm phục vụ khách du lịch tới đây. 


Du khách cũng có thể lang thang trong vùng biển này để 
tìm đến với làng chài Cát Sơn tồn tại hàng trăm năm nay. ở 
đây có những người dân 
bình dị, chất phác, nổi 
tiếng với những nghề đánh 
bắt cá, mộc và khảm xà cừ. 

Cửa Tùng còn hấp dẫn 
du khách bởi lẽ: đến với 
Cửa Tùng là đến với Vĩ 
tuyến 17, cầu Hiền Lương, 
sông Bến Hải, nghĩa trang 
liệt sĩ Trường Sơn, địa đạo 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 92 


Vịnh Mốc, đảo Côn Cỏ anh hùng,.. Những cái tên lịch sử ghi 
dấu những tháng năm dài gian khổ và hào hùng của dân tộc 
để xoá đi ranh giới ngăn cách đất nước cho Bắc - Nam xum họp 
một nhà. Những địa danh đó đã trở thành một quần thể du lịch 
độc đáo. 


Cửa Tùng không chỉ đẹp nên thơ mà còn mang đến cho 
du khách một cảm giác rất “miền Trung”. Với nhiệt độ trung 
bình năm là 24°C rất thích hợp cho các loại hình du lịch biển 
phát triển vào mùa hè. 

Cửa Tùng có nhiều hải sản quý và ngon có tiếng như: 
mực, ruốc (khuyết), tôm he, tôm hùm, cá chim, cá thu, cá nụ 
và cá đé với cách chế biến món ăn rất đặc biệt của người dân 
địa phương. 


5. ĐIỂN Is‡ĂNG CÔ 
tiqU “CHÔN ĐỒNG Iz4I TiêN GäR†1” 


ăng Cô nằm ở trung 

tâm của một chùm 
thắng cảnh Việt Nam đẹp 
nhất và một chùm đi sản 
thế giới nằm ở Việt Nam, 
đó là: cố đô Huế, phố cổ 
Hội An và thánh địa Mỹ 
Sơn với bán kính 70km. 


Người ta nói rằng xưa 
kia Lăng Cô là một làng 
chài có nhiều cò trắng bay về tụ hội sinh sống. Khi người 
Pháp tới xâm lược và chế ngự Thừa Thiên Huế, lúc ghi địa 
danh lên bản đồ, người Pháp ghi tiếng Việt là “Làng Cò” 
nhưng bỏ dấu, thành ra là “Lang Co“, đọc lên với giọng cứng 
nhắc, nghe như “Lang Cô”, từ đó phát sinh tên Lăng Cô với 
giọng nặng người Thừa Thiên. Cũng chính vì thế mà Lăng Cô 
ngày nay được mệnh danh là “Người đẹp làng chài”. 


Nhiều du khách khi tới Huế, được đắm mình trong 
khung cảnh Lăng Cô đã nói rằng “Lăng Cô đẹp hơn tranh 
sơn thuỷ” và lời ca tụng này quả thực không hề quá với thực 
tế. Bãi biển Lăng Cô từ lâu đã nổi tiếng là một bãi biển có 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 99 


các điều kiện tự 
nhiên và phong 
cảnh vào loại đẹp 
nhất ở Việt Nam. 
Với bãi cát trắng 
đài tới hơn 10km, 
làn nước biển trong 
xanh bao la tuyệt 
đẹp, bên cạnh 
những cánh rừng 
nhiệt đới rộng lớn 
trên các dãy núi Lăng Cõ năm trong vùng khí hậu nhiệt đới gi 
nhấp nhô vẫn chưa - mùg, cô hai hưỡng gió chính là gió mùa đồng 
đủ để mô tả Lăng bắc wễể mùa đồng) và giỏ mùa tũy nam (vẽ 
Cô bởi còn thiếu mùa hè, đồng thời cũng chịu túc động của: 
đầm Lập An rộng  giỗ biến vò gió đốt liên theo chu kỉ ngày đêm. 
lớn, đầy huyền bí.  - Nhiệt độ trung bình năm là 25°C; tháng nông 
nhất là thúng ó, 7 với nhiệt độ lên tới 41°C vỏ 
lạnh nhốt vào thắng 12 với nhiệt độ là 6°C. 
Lượng mưa trung bình năm là 3.368 mm; 
thúng mưa lớn nhất là thăng 10. 





Được ví như 
chốn bồng lai tiên 
cảnh, Lăng Cô hiện 
ra trước mắt du 
khách như một bức 
tranh hữu tình với non cao, nước biếc, mây phủ đầu non. 


Nằm lọt thỏm giữa một nhánh rẽ của dãy Trường Sơn 
đâm ra biển, một đầu là đèo Hải Vân, đầu kia là đèo Phú 
Gia. Lăng Cô là dãy cồn cát tuyệt đẹp dưới những hàng cây 
xanh mát. Vào mùa hè, du khách sẽ cảm nhận được một 
bầu không khí dịu mát và được đắm mình trong sóng biển 
rì rào. Là nơi nghỉ mát lí tưởng từ hàng chục năm nay, với 
những bãi tắm thoai thoải, cát trắng, nước xanh trong, sóng 
vừa, rất thích hợp cho loại hình du lịch và thể thao trên 


3O VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 





biển như nghỉ dưỡng, lặn 
biển, lướt sóng,... nhất là 
vào những ngày cuối thu, 
Lăng Cô đắm chìm trong 
màn sương mờ ảo, tựa như 
chôn thần tiên. 

Kế bên bãi biển Lăng 
Cô là Chân Mây với làn 
nước yên ả, bãi tắm rộng, 
bằng phẳng hoà hợp cùng 
làn nước biển trong xanh và âm thanh reo ca của rừng dương 
nằm sát bãi tắm. 





Biển Lãng Cô được bao bọc bởi dãy núi Hải Vân - một 
thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Dọc theo chân núi Hải 
Vân, biển Lăng Cô có đải san hô, tôm hùm và nhiều hải sản 
có giá trị cao. [rong khu vực đó còn có bán đảo Sơn Trà, nơi 
bảo tồn nhiều loại động, thực vật hoang dã. Đứng trên đỉnh 
đèo Hải Vân, du khách không chỉ ngắm nhìn bao quát làng 
chài và bãi tắm Lăng Cô tuyệt đẹp, cùng với toàn cảnh thành 
phố Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà mà còn cảm nhận được 
không khí trong lành của vùng núi cao hùng vĩ này. 


Phần lớn du khách đến Lăng Cô đều thích thú với các 
hoạt động như: câu cá, leo núi, lặn biển, thăm rừng. Đặc biệt 
khi đến với Lăng Cô, du khách sẽ được thưởng thức sự độc 
đáo trong phong cách ẩm thực của người dân bản xứ. Đó có 
thể là món bánh canh chả cua thơm ngọt, đĩa ghẹ luộc đỏ au 
mời gọi, bát bún riêu càng cua bóc vỏ lộ lớp thịt trắng thơm 
hay món sò huyết Lăng Cô, với những gia vị cay nồng, ngọt 
béo nổi tiếng khắp vùng. Cùng với tôm chua, ruốc, mắm sò 
Lăng Cô là món ăn đặc sản của vùng đất cố đô, vừa lạ 


99 DANH THẲNG VIỆT NAM 31 


miệng mà lại ngon và bổ. Du khách có thể mua mắm sò làm 
quà cho bạn bè, người thân trước khi lên đèo Hải Vân về 
phương Nam hay sau khi qua đèo ra Bắc. 


Từ hàng trăm năm qua, Lăng Cô vẫn là làng chài êm ả, 
thơ mộng và trữ tình. Với dãy cát trắng nghiêng mình óng 
ánh, với rừng xanh thăm thẩm và non cao hùng vĩ, Lăng Cô 
đã thu hút biết bao lữ khách ghé thăm chỉ vì vẻ đẹp quyến 
rũ đến vô cùng. 


9. ĐIỂN N†LẬT I:Ệ - N(ỚC MxắT TR‹ẦN GI44R 


iến Nhật Lệ thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình. Biển Nhật Lệ nằm ngay cửa sông Nhật Lệ. 
Thời điểm đẹp nhất để đến Nhật Lệ là từ tháng 5 đến 
tháng 8. 


Theo truyền thuyết, thời Trịnh - Nguyễn phân tranh làm 
đòng sông Gianh bị chia cắt thành hai bên. Lưu dân bờ nam 
thường nhìn về bên kia bờ bắc, nhớ về quê hương mình mà 
tuôn lệ. Nước mắt của họ chảy thành sông và từ sông chảy 
ra biển, gọi là biển Nhật Lệ. 


Biển Nhật Lệ được thiên nhiên ban tặng bãi cát trắng 
mang đậm vẻ hoang sơ và nước biển trong xanh. Từ lâu, nơi 
đây đã nổi tiếng với một vùng mây trời, sông nước, gió lộng 
khí trời, nước biển, hơi biển mặn mà. Biển Nhật Lệ kéo dài 
một màu cát trắng, những 
lúc trời thanh gió mát là 
tiếng sóng võ rì rào, từ xa 
những lớp sóng như những 
chìm hoa tung bọt tựa 
muôn ngàn viên ngọc đang 
lăn vào bờ, ngân lên một 
thứ âm thanh dào dạt, đều 
đều không dứt. Bãi biển 
sạch như nệm mới, cát mm, 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 33 


óng ánh trong nắng mai, du 
khách có thể đạp xe hay 
chơi bóng đá một cách 
thoải mái. Đến đây, bạn 
hãy tranh thủ dậy sớm để 
chiêm ngưỡng vẻ đẹp 
hoang đã của một cửa sông 
Nhật Lệ đổ dài ra biển, 
được tắm mình trong 
những con sóng lăn tăn 
hoặc phơi mình trên những bãi cát. Lúc ấy, bạn sẽ cảm nhận 
được hương vị của biển, của gió, của thiên nhiên hoang dã. 





Khi đêm về, một vùng cửa biển đèn giăng chấp chới đủ 
loại tàu thuyền, các loại đèn bắt cá, bắt tôm,... Cửa biển sáng 
rực như một thành phố lung linh; đứng xa xa nhìn về cửa 
biển, ta thấy như hàng ngàn ánh sao toả sáng. 


Cảnh đẹp của Nhật Lệ đã đi vào thơ ca với vùng 
sông nước trên bến dưới thuyền tấp nập. Vào những 
ngày hè, khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi Trường Sơn, 
du khách sẽ thấy được cảnh Đồng Hới hiện ra trước mắt 
thật hùng vĩ với núi Đầu Mâu, núi Ba Rẻn dường như áp 
gần Đồng Hới với thành 
cổ soi bóng dưới dòng 
Nhật Lệ thơ mộng. Có lẽ 
vì vậy mà người Quảng 
Bình đã lấy ngọn núi 
Đầu Mâu và dòng Nhật 
Lệ làm biểu tượng văn 
hoá cho cảnh quan sông 
núi quê mình: 





34 Việt NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


Sông Nhật Lệ dòng sâu biết mẫu 
Núi Đầu Mâu cao biết bao tầng. 


Cảnh biển Nhật Lệ vừa 
nên thơ, vừa hùng vĩ, là 
nơi tắm biển tuyệt với, nơi 
an dưỡng, nghỉ mát lí 
tưởng; cá, tôm, mực, cua, 
ốc,... đủ các loại hải sản,... 
vẫy gọi du khách thập 
phương về với Đồng Hới, 
về với cửa biển Nhật Lệ 
của Quảng Bình. 





¡0. ĐIỂN $4 †IUÙNH] 


Hỏi mình biển đẹp oô ngắn 
Sóng xanh như đến dừng chân Sa Huỳnh 
Xuân Diệu 


Nhắc đến Sa Huỳnh, người ta nghĩ ngay đến một địa danh 
đi chỉ khảo cổ học nổi tiếng Việt Nam và thế giới với những 
di tích và khảo cổ Sa Huỳnh thuộc nẻn văn hoá Chămpa cổ 
xưa. Song Sa Huỳnh còn là tên một bãi biển miễn trung tuyệt 
đẹp. Làn nước biển đã in đậm trong câu thơ của nhà thơ tình 
Xuân Diệu, nhưng nổi bật trên làn nước ấy là bãi cát vàng óng, 
mà có lẽ Xuân Diệu đã thiếu sót khi không nói đến trong tứ 
thơ ông. Quả vậy, khác với rất nhiều bãi biển khác, cát thường 
mịn và trắng, nhưng ở Sa Huỳnh, cát lại óng ả một màu vàng, 
nhất là dưới ánh nắng mặt trời, màu vàng như rực rỡ và lấp 
lánh hơn. Chính vì bãi cát 
này mà bãi biển nơi đây có 
tên là Sa Hoàng - cát vàng, 
nhưng vì chữ “Hoàng” 
trùng với tên chúa Nguyễn 
Hoàng thời Nguyễn Sơ nên 
gọi chệch đi là Sa Huỳnh. 

Bãi biển Sa Huỳnh có 
đáng cong cong như mảnh 








96 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


trăng khuyết, dài 5 - 6km, đáy biển là những bãi cát vàng 
thoai thoải nhìn thấu lớp cát mịn dưới đáy. Cùng với những 
thắng cảnh ghênh đá Châu Me, đảo Khi,... kết hợp với những 
khu nghỉ ngơi an dưỡng trong không khí trong lành mát mẻ 
của biển khơi, nơi đây trở thành điểm du lịch an toàn và hấp 
dẫn tho du khách. 


Du khách đến với Sa Huỳnh sẽ có dịp thưởng thức những 
đặc sản hấp dẫn như món Cầu gai và cua Huỳnh đề - một 
giống cua rất to, cân nặng mỗi con lên tới cả kí, toàn thân 
cua có màu đỏ gạch, cua luộc chấm muối ớt thật là món ăn 
hấp dẫn khó quên. 


Nằm ở huyện Đức Phổ cách thị xã Quảng Ngãi 60 km về 
phía Nam của tỉnh, sát quốc lộ 1A, ở km 985 gần ga xe lửa 
- tuyến đường sắt thực dân Pháp cho xây dựng để thuận lợi 
cho việc khai thác muối, ngày nay là địa điểm tiện lợi cho 
tham quan du lịch. 


Bên cạnh món cua luộc chấm muối, nơi đây còn có món 
mắm nhum nổi tiếng, món ăn này là niềm tự hào của người 
dân miền biển, nó đã trở thành câu nói quen thuộc “Giàu 
chất của kho, nghèo lo hũ mắm”. Đây là một trong món tiến 
vua xưa của cư dân địa phương nơi đây. Con nhum hay còn 
có tên gọi khác là con cầu gai không phải mùa nào cũng có 
thể bắt mà tuỳ từng mùa, nhân dân làm món mắm nhum để 
có thể dùng quanh năm, chẳng thế mà mắm nhum nổi tiếng 
cả nước, ngày xưa vua Minh Mạng ra lệnh hàng năm phải 
tiến về kinh đô 12 kg mắm. 


Đầu thế kỉ XX các nhà khảo cổ học người Pháp với công 
trình “văn hoá Sa Huỳnh” đã phát hiện ra một nền văn hoá 
Chămpa lâu đời đặc sắc, với hàng loạt mộ chum và hiện vật 


99 DANH THĂNG VIỆT | NAM 3? 


cổ xưa được chôn vùi trong 
lòng đất. 


Ngày nay, tuyến đường 
đài khoảng 117km, đi qua 
các huyện Bình Sơn, Sơn 
Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, 
Đức Phổ và thành phố 
Quảng Ngãi, kết nối các 
vùng biển đẹp ở Quảng 
Ngãi: Lệ thuỷ, Khe Hai, 
Nho Na, An Cường, Thanh Thuỷ... nối kết với khu du lịch biển 
đảo Lý Sơn, Vạn Tường, Mỹ Khê và vùng biển Sa Huỳnh đang 
được triển khai thực hiện, đây sẽ trở thành con đường đặc sắc 
của miền Trung. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang tập trung đầu 
tư xây dựng khu du lịch Mỹ Khê, Sa Huỳnh làm điểm nhấn 
cho tống thể vùng du lịch trên. 





Làng chài nhỏ, hoang sơ Sa Huỳnh ngày nay đã trở thành 
một thị trấn nhỏ xinh. Càng ngày, khách du lịch tới đây càng 
đông. Họ tới để chiêm ngưỡng nét đẹp êm đềm nằm trong 
một vùng văn hoá cổ xưa lưu dấu trên nét mặt, lối sống thân 
thương gần gũi của người địa phương cũng như nếm vị mặn 
mòi của muối - tỉnh hoa của biển nơi đây, và cũng là sản 
phẩm nổi tiếng khắp cả nước, cùng chiêm ngưỡng những tác 
phẩm gốm cổ xưa cũng như những đồ gia dụng ngày nay 
của dân bản địa,... để nhận vào mình những nét văn hoá chắt 
lọc từ đất mẹ. 


¡i. ĐIỂN THIÊN GÂM 


T3”? thuyết kể rằng, 
vua Hùng thứ 13, một 
lần xuất kinh qua vùng 
Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 
ngày nay, Đức vua và 
quần thần nghe như có 
tiếng đàn ai gẩy khúc 
nhạc dạt dào bất tận. 
Ngài sai quân lính tìm 
kiếm và leo lên đỉnh núi. 
Là đây, hiện ra trước mắt 
quân thần là một bãi biển 
hoang sơ, nằm dựa vào 
vách núi tựa như một 
chiếc đàn tì bà, và quả 





Biến Thiên Cẩm thuộc huyện Cổm 
Xuyên, tỉnh Hỗ Tĩnh, cách im xö Hỗ 
Tính hơn 20km, cách Hồ. _= 
khoảng 341km. 


thật “tấu khúc dạt đào“ vang vọng lên từ “chiếc đàn tì 
bà” thiên nhiên ấy. Đó là những âm thanh hoà quyện từ 
gió, sóng biển, và tiếng lá thông reo dội vào vách núi tạo 
nên một bản hoà tấu âm vang. Nhà vua liền hạ bút phê 
đặt tên cho là “Thiên Câm Sơn”- Núi đàn trời. Bãi biển từ 


đó được gọi là Thiên Cầm. 


Câu chuyện là truyền thuyết, nhưng Thiên Cầm là có 
thật. Bãi biển Thiên Cầm cách thị xã Hà Tĩnh hơn 20km, núi 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM _ 39 


không cao, lại nằm kề biển 
tạo thành thắng cảnh sơn 
thuỷ hữu tình. Ngày nay, 
biến Thiên Cẩm vẫn còn 
khá hoang sơ. Nơi đây chỉ 
có tiếng sóng đội vào hang 
núi khiến những chuông 
đá, khánh đá vọng vang 
trở thành khúc nhạc muôn 
điệu như tiếng đàn trời có 
tự ngàn xưa. Bản hoà tấu của biển cả, núi rừng đưa du khách 
tới một miền diệu kì với những giây phút thoải mái, nhẹ 
nhõm vô cùng. 

Bãi biển Thiên Cầm hình cánh cung trải dài gần 3km bắt 
đầu từ núi Thiên Cầm đến núi Đầu Voi, cùng với Cùm Nậy 
(núi lớn) và Cùm Con (núi bé) tạo nên những phím đàn trời 
án ngự dòng suối Kì La, để dòng suối trong vắt này uốn 
lượn rồi đổ ra biển. Bờ cát trắng mịn màng, chạy dài thoai 
thoải hàng trăm mét ra biển. Sau một hồi thoả thê tắm 
mình trong làn nước biển trong xanh, bạn có thể thả mình 
trên những phiến đá ngắm mây trời non nước. Đá ở đây đủ 
hình thù phong phú, xếp chồng lên nhau tha hồ khơi gợi trí 
tưởng tượng. _ 


Phía xa xa là những hòn đảo nhỏ xinh và kì bí mà du 
khách có thể tới khám phá hoặc tìm cho mình những giờ 
phút tĩnh lặng, riêng tư, bằng bằng thuyền máy. Thả hồn 
giữa trời nước mênh mông hay là đắm mình trong làn nước 
trong xanh trên bãi tắm nhỏ. Du khách có thể ra đảo Bớc - 
nơi có một bãi đá tuyệt đẹp quay ra biển, sóng dội trắng 
tinh. Phía quay vào bờ là bãi tắm lí tưởng lăn tăn gợn sóng, 





AO VIỆT NAM VẺ Đẹp Tim Ẩn 


êm đềm, nhẹ nhàng đến êm dịu. Rời đảo Bớc, thuyền sẽ đưa 
du khách ghé vào bãi tắm Tiên dưới chân núi Tượng. Bãi tắm 
chồng chất các hang đá và bãi cát đan xen, có khe nước vừa 
mặn, vừa ngọt phân chia ranh giới tuỳ theo thuỷ triều vào, 
ra. Rải rác theo bờ đá là những người thợ bẫy chim Cu Kì, 
lặn tôm hùm, bắt nhím biển. 


Án ngữ biển Thiên Cầm là núi Thiên Cầm, cao 108m so 
với mực nước biển. Trên núi có bàn cờ tiên, có dấu chân trái 
của người khổng lồ ¡in trên phiến đá qua hàng triệu năm vẫn 
rõ; có đảo Hòn én, Hòn Bớ gần bờ rất đẹp; có chùa Yên Lạc 
xây dựng từ thế kỉ 13 gần bãi tắm. Chùa có bộ tranh “Thập 
Điện Diêm Vương” nổi tiếng (sống trên đời và sự trừng phạt 
dưới âm phủ). Ngoài ra còn có đền Cảm Sơn được xây dựng 
từ trước thế kỉ 13, hay còn gọi là đền cha con Hồ Quý Ly, 
nay thờ cả Phật nên gọi là chùa Cầm Sơn. 


Nhìn về hướng đông, nơi ngọn núi nhô mình ra biển 
chính là Bãi Lài, có thể đi thuyền máy du lịch sang đó. Hang 
động Bãi Lài đủ chỗ cho vài trăm người vào ngắm cảnh cùng 
một lúc. Phía trên hang động huyền bí này là nơi những 
người thợ săn kiên nhẫn 
bãy chim Cu Kì nghe đâu 
từ bên Tây Iạng (Trung 
Quốc) di cư sang Trường 
Sơn kiếm ăn. Những lão 
ngư, những thợ săn giàu 
kinh nghiệm đã khéo léo 


Thời tiết ở Thiên Cổm, mùa hè 
nồng, mưa nhiều côn mùa đồng 
thi kạnh, hanh khô. Nhiệt độ trung 
bình năm vào khoảng 23,7°C. Thời 
.tiết mùa hè ở Hỏ Tĩnh, Nghệ An 
kg : ` _- - thường khö nóng. Để tránh những 
xếp hàng ngàn viên đá đợi nắng 1®, gió Lão từ bên kia 
thành bậc thang. " däy Trường Sơn thổi sang, người 
những bậc thang chuẩn bị dân nội địa thường ra Thiên Cẩm 
sẵn những giêng nước ngọt nghỉ ngơi, tránh nắng. ˆ 


9 DANH THẮNG VIỆT NAM 41 


tự nhiên. 

Bãi biển Thiên Cầm nổi 
tiếng với món đặc sản 
chim Cu Kỳ, các loại hải 
sản như: tôm hùm, mực 
ống, nước mắm Nhượng. 


Đến thăm Thiên Cầm, 
du khách sẽ được hoà 
mình vào những con sóng 
của biển cả, thả hồn theo trời mây trên đỉnh núi hay tham 
quan những danh thắng nổi tiếng và thưởng thức những món 
ăn của vùng biển miền Trung đây nắng và gió. 





Những bãi tắm, nhà nghỉ, khách sạn cao tầng, những con 
đường nhánh trải nhựa khiến Thiên Cẩm có sự quyến rũ mới 
giữa một vùng thiên nhiên một bên là núi rừng tĩnh lặng và 
một bên là sóng biển dập dồn. Ngày nay, Thiên Cầm vẫn 
đang được xây dựng và đưa vào khai thác những vẻ đẹp 
tiểm tàng mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. 


¡2. BIỂN THẬN 44Ñ 


uế là một trong những 

điểm du lịch quanh 
năm ở Việt Nam. Đến Huế 
mỗi mùa, du khách đều 
được tận hưởng dòng chảy 
văn hoá trong một không 
gian cổ xưa trầm mặc chốn 
kinh kỳ. Song mùa hè vẫn 
được coi là mùa du lịch lí 
tưởng ở Huế. Sau một ngày 
du ngoạn lăng tâm, hoàng 
cung, chùa chiến,.. du 
khách đến đây thường xuôi 





Böi biển Thuận An nằm bên cạnh 
cửa biển Thuận An, nơi dòng sông 
Hương đổ ra phía Tam Giang rồi. 
b "gP “`...  hoä cùng biến. Bãi biến chỉ cách. 
theo quốc lộ 42 về biến mạnh phối 110515 t/ HOGƯỂN 


đỤ VUỜ ng, Bên hoà mình VỚI sgăn Thuận An, huyện Phú Vơng, 
sóng biến. tỉnh Thừa Thiên - Huẽ..- - 
Bãi biển chỉ cách thành UANNHDADO DO. 
phố có 2 km đường nhựa. Qua khỏi Đập Đá đã thấy không 
khí mát rượi bởi ngọn gió sông Hương và màu xanh của cây 
vườn Vĩ Dạ. Vượt 6 cây số qua huyện lị Phú Vang, những 
cánh đồng mênh mông trải dài đến đầm phá Tam Giang, 
đầm Chuồn, đầm Sam. Khu du lịch nước nóng Mĩ An sát bên 
đường đây đủ các dịch vụ tắm đơn, tắm đôi hoặc gia đình. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM ¿8 





Xe chạy thêm 6 cây số nữa 
là đến bãi tắm cửa Thuận 
An trải dài hơn 2 cây số, 
được bồi đắp tự nhiên rất 
sạch và đẹp. Bãi biển tấp 
nập nhất thường kéo dài từ 
tháng 4 đến tháng 9 lúc tiết 
trời oi bức. Nhiều khi 
lượng khách quá đông, 
trên bãi không còn đủ chỗ 
cắm lều trại. Ngoài thú vui tắm biển, du khách có thể đi 
thăm miếu Thái Dương với sự tích nữ thần Thái Dương được 
dân làng hết sức sùng bái; thăm miếu Âm Linh thờ thần cá 
voi, con vật linh thiêng của dân miền biển. Ngoài ra còn các 
đi tích lịch sử văn hoá khác như: thành Trần Hải, hành cung 
xưa của các vua Nguyễn... Ngoài ra, vùng núi Bạch Mã cách 
Huế 55 km cũng là một trung tâm nghỉ mát rất lí tưởng trước 
đây và trong những năm sắp tới. 





Về Thuận An, du khách còn được thưởng thức các món 
ăn hấp dẫn chế biến từ những con ghẹ, mực, tôm vừa bắt ở 
biển, ở đầm, phá lên còn tươi rói. Những đặc sản đó mà 
thưởng thức cùng rượu trắng làng Chuồn thì thật là tuyệt. 
Đêm ở biển bình yên đến mức có thể nằm lăn ra cát ngủ một 
giấc vô tư tới sáng. Văn Cao và Nguyễn Tuân sinh thời đã 
về đây thức trắng đêm nhâm nhi rượu Chuồn và chiêm 
ngưỡng cảnh đẹp. Đến Huế mà chưa đi tắm biển Thuận An, 
chưa thức cùng Tam Giang và chưa thưởng thức rượu Chuồn 
thì mới hiểu về Huế có nửa chừng mà thôi. 


l5. ĐIỂH TR.à CỔ - 
Đ-ãI ĐIỂN ®⁄3I Rt1fT VIỆT R4M 


1 Cổ là một trong 
những bãi biển đẹp 
nhất Việt Nam, nằm ở cực 
đông bắc đất nước, thuộc 
tỉnh Quảng Ninh, kê sát với 
biên giới Trung Quốc, cách 
thị xã Móng Cái và cửa 
khẩu Móng Cái 8 - 9km. 
Bãi biển Trà Cô 
(phường Trà Cổ, thị xã 
Móng Cái) dài đến 17km 
nên thu hút nhiều khách 
du lịch đến tắm biển. Đây 
được đánh giá là một trong 
những bãi biển đẹp nhất ở 
Việt Nam. Trà Cổ đẹp bởi 
những cảnh quan thiên 
nhiên như: Cồn Mang, Hòn 
Mang,... và những điểm di 
tích lịch sử mang đậm bản 
sắc nghệ thuật kiến trúc và 
điêu khắc truyền thống 





Trò Cổ nằm trong vùng khí hậu 
nhiệt đới gió mùa: mùa hè nồng, 
mưa nhiều; mùa đõng lạnh, mưa 
ít. Từ tháng 5 đến thúng 9 là mùa 
nóng và mưo, từ thóng 11 đến 
tháng 3 năm squ là mùa đồng, 
thời tiết khö ráo. Giữa hơi mùa đó 
lại có hai thời kỉ chuyển tiếp (tháng 
4 và tháng 10). Một năm có đủ 4 
mg: xuôn, họ, thu, đồng. Nhiệt 
độ trung binh hồng năm là 22°C, 
có 4 thóng nhiệt độ dưới 20°C 
(tháng 12 đến tháng 3) thúng ó,7 
nóng nhất từ 2ó - 28°C. Nhờ đó, 
Trà Cổ là nơi rắt thích hợp cho các 
hoạt động vui chơi, tắm biển mùa 
hẻ, nghỉ dưỡng mùa đồng. 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 45 


như: đình Trà Cổ, chùa 
Linh Khánh, chùa Xuân 
Lan, nhà thờ Trà Cổ,... 


Du khách có thể đi tàu 
cao tốc hay tàu thuỷ từ Hải 
Phòng đến Móng Cái với 
quãng đường khoảng 
206km hoặc từ Hồng Gai 
với hành trình 132km là sẽ 
đến Trà Cổ. Hiện nay 
đường ra bãi biển Trà Cổ đã có hệ thống đê ngăn và đường 
đi được mở rộng, khang trang, rất thuận lợi cho việc thông 
thương. 





Trà Cổ có nguồn hải sản rất phong phú như: cá, tôm, 
mực, cua, ghẹ; đặc biệt Trà Cổ còn nổi tiếng bởi các món ăn 
chế biến từ con sam biển. Nếu bạn muốn thưởng thức hải sản 
tươi sống, có thể mua được ở ngay bên bờ biển khi thuyền 
chài ngư dân đi đánh bắt về. Đến với vùng biển Trà Cổ, du 
khách còn được nếm những món ăn Trung Quốc, đồng thời 
được thoả sức mua sắm các mặt hàng từ Trung Quốc đổ về. 


Bãi biển Trà Cổ được mệnh danh là “trữ tình nhất Việt 
Nam“ - một vẻ đẹp còn vẹn nguyên, hài hoà, nên thơ với bãi 
cát trắng mịn màng trải dài phẳng lặng trong nền nước biển 
xanh biếc bốn mùa. 


Gần biển Trà Cổ có một nơi đón bình minh hoặc hoàng 
hôn cực kì lãng mạn, đó là Cồn Mang. Cồn Mang cách Trà 
Cổ chừng 6km. Cát ở đây chắc và mịn đến mức có thể thoải 
mái phóng xe máy trên bãi biển mà không hề sợ lún hay trơn 
trượt. Ngồi trên những hòn đá to, lắng nghe những con sóng 
bạc đầu rì rào vỗ đá và xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, ta 


» 


46 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀỂM ẤN 


có cảm giác như mình được TT TT 
hoà vào với thiên nhiên, 
được tự do, thư thái và tĩnh 
tại. 


Nếu du khách đến Trà 
Cổ vào khoảng cuối tháng 
5, đầu tháng 6 sẽ được 
tham gia lễ hội đình Trà 
Cổ. Ngày 25 tháng 5 đoàn —.. ` 
thuyền rước từ Trà Cổ về Chợ Trung tâm Thương mại Móng cái 
quê tổ Đồ Sơn. Ngày 30 
tháng 5, đoàn thuyền từ Đồ Sơn quay về đến Trà Cổ. Ngày 
1 tháng 6, bắt đầu vào hội rước vua ra bể với những nghỉ 
thức rất trang trọng. Sau lễ rước là cuộc thi các sản phẩm 
chăn nuôi, trồng trọt và hội thi làm cỗ, thi nấu ăn của người 
dân trong làng. Ngày 6 tháng ó6, lễ hội kết thúc với phần biểu 
diễn múa bông, cầu mong thần linh phù hộ bắt được nhiều 
cá tôm, buôn bán phát đạt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 





Trà Cổ là một trong số bãi biển đặc biệt nhất Việt nam 

được phong tặng rất nhiều danh hiệu: 

* Là bãi biển đầu tiên trên bản đồ đất nước. 

*- Là bãi biển dài nhất Việt Nam, với đường bờ biển lên 
tới 17km. Đây cũng là rìa ngoài của một đảo bồi tự 
nhiên do tác động của sóng và dòng biển ven bờ tạo 
nên khiến cảnh quan nơi đây rất nên thơ và hấp dẫn. 

* Bãi biến gần biên giới nhất: đứng ở Sa Vĩi-nét bút 
đầu tiên tạo hoá vẽ nên chữ S của Việt Nam, cách 
bãi biển Trà Cổ khoảng 6km, bạn có thể phóng tầm 
mắt sang bên bờ Trung Quốc. Còn nếu muốn sang 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 47 


đó du lịch, mua sắm thì bạn 
có thể đến thị xã Móng Cái 
(khoảng 12km) để làm thủ 
tục xuất nhập cảnh. 

*- Bãi biển có nhiều địa danh 
du lịch nhất: quanh đó có 
nhà thờ Trà Cổ, đình Trà 
Cổ, chùa Linh Khánh, chùa 
Xuân Lan,... 


*- Bãi biển nguyên sơ nhất. 





*- Bãi biển lãng mạn nhất. 

Cho đến ngày nay, Trà Cổ vẫn 
luôn đón nhận được nhiều lời ca tụng, cũng như chờ đợi 
những khám phá mới của du khách về những điều đặc biệt 
khác vẫn đang ẩn mình ở đâu đó nơi đây. 


¡4. GÑ Rá 


N" trên quốc lộ 1A 
cách trung tâm thị xã 
Phan Rang - Ninh Thuận 30 
km về phía Nam, là một 
trong những bãi biển đẹp 
nhất Việt Nam, nước biển 
và khí hậu ấm nóng quanh 
năm, đó là bãi biển Cà Ná. 





Từ trên cao nhìn xuống 
là một màu xanh miên man 
bất tận của biển, với dòng 
nước xanh mát và độ mặn 
cao hơn các vùng khác từ 3 
đến 4 độ, biển đẹp với 
những bãi cát trải đài 


Thiên nhiên bơn tặng cho Cö Nó 
một vẻ đẹp gồm thỉm rừng nhiệt 
đới xanh mót của dãy Trường Sơn 
hùng vĩ với những tảng đó vôi nhô 
ra ôm trọn tuyên đường sốt Bắc 
: Nam men theo bờ biến, ở đây có 
quanh co uốn lượn nhỨ đoạn biển chỉ cách đường bộ 5 
một bức tranh thuỷ mặc. mét, đường bộ cách đường sắt, 
Cà Ná hội tụ đủ những đường sắt cách núi cũng 5 mét. 
yếu tố lí tưởng cho nhiều 

loại hình du lịch thể thao 

như leo núi, khám phá, du lịch biển, hải đảo... là một trong 
những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Việt Nam. Nơi đây còn 
có quần thể san hô rất đẹp, từ bờ chỉ cần ra khơi khoảng 20 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 49 


mét ở độ sâu từ 1 
đến 1,5 mét bạn sẽ 
bắt gặp những dải 
san hô màu sắc sặc 
sỡ lộng lẫy trong 
màu xanh ngọc của 
nước biển. 


Trong không 
gian muôn trùng 
sóng nước, một 
hòn đảo nhô lên 
giữa biển có tên 
gọi là hòn Lao, nơi đây là nơi cư trú của rất nhiều loại chim 
biển. Ngư dân trong vùng vẫn truyền tai nhau về câu chuyện 
những nàng tiên trên trời thường xuống đây tắm, và lấy 
nước giếng Tiên để tráng rửa trước khi khoác xiêm y về trời. 
Trên hòn đảo nhỏ đẹp mộng mơ này còn có Thạch Động 
mang trong mình nhiều truyền thuyết lạ khác. 





Cách Cà Ná chừng 10 km về phía Nam lại là một ốc đảo 
khác, có tên gọi là hòn Lao Câu (Rau Câu), một ốc đảo 
nguyên sơ với nhiều chim và hải sản quý. Đây cũng là một 
trong những điểm chơi đêm của du khách tới Cà Ná, nhất 
là khách quốc tế. Họ thường ra đảo, cắm trại, lặn ngụp và 
ngủ qua đêm để hưởng trọn vẹn không khí và không gian 
hoang dã của thiên nhiên. Cùng nhau thưởng thức những 
đặc sản chỉ riêng vùng biển này mới có như ốc nhảy, tôm 
sú, cá bạc,... 

Cà Ná có nhiều dãy núi đá vôi đủ hình dạng nằm sát 
mép bờ, là địa điểm lí tưởng cho những ai ưa mạo hiểm, 
muốn dừng chân chụp ảnh lưu niệm hoặc tổ chức leo núi kết 


5Q VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỂM ẤN 


hợp với viếng chùa. Ngoài ra du khách có thể ngồi xe ngựa 
đi thăm các thắng cảnh như Mũi Dinh, hang Ông Phật, ghềnh 
Ông Nông, giếng Đục, núi Bạc và thưởng thức những món 
ăn ngon được chế biến từ nhiều loại hải sản như tôm, cua, 
sò, ốc, hến. Khi tới thăm các vùng dân cư lân cận, bạn còn 
chứng kiến không khí lao động khẩn trương của ngư dân 
trên những cánh đồng muối, trong việc thu lượm vỏ ốc và 
san hô bị sóng tấp vào bờ. Tại đây du khách có thể chọn mua 
cho mình những món quà lưu niệm xinh xắn. 


¡5. Œ0 NGdUÊR JslRG Cú 


ến Hà Giang, ai cũng 

mong một lần được 
lên cao nguyên Đồng Văn, 
- được đặt chân lên mỏóm 
đất Lũng Cú - nơi địa đầu 
của Tổ quốc. Từ Đồng Văn 
đến đỉnh chóp Lũng Cú 
đài gần 150km, núi triển 
miên núi. Còn từ đồn biên 
phòng Lũng Cú đến'Cột cờ 
địa đầu Tổ quốc cách khoảng 12km, đường đi uốn khúc 
quanh co qua nhiều ngọn núi đá, không gian núi rừng thật 
hoành tráng. Thung lũng Lô Lô chợt hiện ra đột ngột, phong 
quang và bảng lắng sương khói. Càng lên cao, khí hậu càng 
mát mẻ và lạnh dần, du khách càng cảm thấy choáng ngợp 
bởi không gian rộng lớn và núi non quá hùng vĩ. 





Đứng trên mặt đường nhìn xuống sông Nho Quê, dòng 
sông chỉ nhỏ như một sợi chỉ mong manh. Du khách có thể 
đi trên sông Nho Quê bằng thuyền độc mộc, vừa ngắm cảnh, 
vừa nghe người lái đò kể chuyện về truyền thuyết bí ẩn vùng 
núi cao. 


Truyền thuyết kể rằng, thời Tây Sơn, sau khi đại thắng 
quân xâm lược, hoàng đế Quang Trung đã cho đặt một chiếc 


59 VIệT NAM VẺ Đẹp TIỀM rR 


trống rất to ở trạm gác 
vùng biên ải này của Tổ 
quốc. Cứ mỗi canh, tiếng 
trống lại vang lên ba hồi 
đnh đạc, như một sự 
khẳng định ‹hủ quyền đất 
nước. Thời đó, tiếng trống 
là phương tện thông tin 
nhanh nhất. Vì thế, Lũng j..... | 
Cú đọc chệch âm sang Sông Nho Quế 

tiếng Mông là Long Cổ, tức 

“trống của vua“. Người ta nói rằng nơi đặt chiếc trống của 
nhà vua cũng chính là trạm biên phòng Lũng Cú bây giờ. 





Một câu chuyện truyền thuyết khác lại kể rằng, ngày xưa 
có một con rồng thiêng đến ở trên ngọn núi của vùng đất 
này, nên Lũng Cú cũng là cách đọc chệch âm từ Long Cư 
(nơi rồng ở). Núi rồng ở chính là núi Rồng ngày nay - nơi có 
cột cờ cực bắc Tổ quốc. 


Thật dễ hiểu vì sao Lũng Cú lại hút hồn du khách đến thế. 


Đường đi khúc khuỷu, chạy men theo các triền núi đá 
cao sừng sững, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là 
vực sâu thăm thẳm. Càng đi, con đường càng trở nên kì diệu 
với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đến diệu kỳ, lên cao 
được nhìn xuống thung lũng xa ngút tầm mắt, nhìn lại những 
con đường ngoằn ngoèo, nằm vắt vẻo trên những núi đá chất 
ngất lưng trời, bên dưới là những đám mây bồng bênh, ta có 
cảm giác như đang đi vào một mê cung trên... thiên đường. 


Đường lên cột cờ Lũng Cú đã mở tương đối rộng nhưng 
nhìn lại chỉ như đải lụa trắng vắt qua những dãy núi, ngọn 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 


đồi. Đứng dưới cột cờ, thả 
hồn theo gió Nam, để gió, 
nắng, không khí âm ẩm, 
nhẹ nhẹ ngấm vào từng sợi 
tóc, từng tế bào,... để được 
truyền tiếp sự hùng vĩ, sức 
sống của cao nguyên đá, 
của non sông Việt Nam là 
một trong những cảm giác 
thú vị nhất cho người chiến 
thắng một chặng đường 
đài gian nan vượt núi, 
băng rừng. 

Tô điểm giữa thiên 
nhiên hùng vĩ là phong 
cảnh lãng mạn do con 
người tạo ra. Đó là những 
căn nhà sàn xinh xắn, 
những ô ruộng bậc thang 
đan xen, nằm chênh vênh 
trên các sườn núi đá. Thị 
thoảng, ta lại bắt gặp 
bóng dáng các cô gái dân 
tộc Mông trong những bộ 
váy rực rỡ đang cần mẫn 
làm nương, hoặc thoăn 
thoắt trên những mỏm đá 
tai mèo. 

Đá là điểm nổi bật và 
cũng thật độc đáo xuất 
hiện nơi đây, theo thống 


S 





S882 


Cột cờ Lũng Cú 


Lũng Cũ là chóp nón vĩ đại của 
Việt Ngm, nơi có lá cờ đổ sao 
vàng tung boy kiêu hãnh khẳng 
định chủ quyền quốc gia, nơi có 
bơ phía: Bắc, Trung, Nam đều 
giúp biên giới kéo dải hơn 
Iókm. Lũng Cũ cách huyện lị 


_ Đồng Văn 24km, cách thị xã Hà 
` Giang. gỗn 150km và cách Hà 


-_ Nội khoảng 500km, lò vùng đỗt 
_đa đầu cực bắc ‹ của Tổ quốc. 





51 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


kê, 3/4 diện tích tự nhiên của Lũng Cú là đá. Từ những ngọn 
núi đá chất ngất lưng trời. Cuộc sống của người dân nơi đây 
cũng dựa vào đá, men vào đá, lách vào đá mà sinh tồn. 
Những cây ngô len từ hốc đá mà lên, những cây đậu, cây rau 
nảy mâm, đơm hoa từ trong hốc đá. Đến cái giường nằm, 
cái bếp lò của người Mông cũng kê vào tảng đá; rồi tường 
bao quanh nhà, chuồng bò, chuồng ngựa tất cả được xếp 
bằng đá. 


Mùa đông cao nguyên Lũng Cú đậm một màu xám xanh, 
một màu đá xám đến mênh mông. Nhưng vào mùa xuân, 
Lũng Cú như khoác một tấm áo choàng khác. Mùa xuân, hoa 
mận nở trắng rừng Lũng Cú, xen lẫn những hạt sương còn 
sót lại long lanh dưới tia nắng mặt trời. Dưới thung lũng hoa 
đào rực lên trong sương sớm, thấp thoáng những dải sa mộc 
bạt ngàn như hàng ngàn chiếc ô vươn lên bất chấp sương, 
tuyết, gió lạnh. Nếu đến Lũng Cú vào mùa hè, bạn sẽ thây 
những trái lê, táo, mận, đào,... quả to và thơm ngon nổi tiếng 
được thô chất trên lưng ngựa mang xuống bán cùng các sản 
vật khác tại phiên chợ Lũng Cú. 


Chợ là nơi buôn bán, trao đổi, gặp gỡ và vui chơi của 
đồng bào miền núi. Con 
trai đem theo khèn, con gái 
cõng quẩy tấu, cắp ô; tiếng 
lục lạc, tiếng ngựa hí vang 
cả núi rừng. Nhộn nhịp 
nhất là các hàng bán váy 
áo, chỉ thêu, đám phụ nữ 
hớn hở khoe váy áo mới, 
khăn mới, đám đàn ông tụ 
lại thành nhóm thổi khèn 





Một góc cao nguyên Lũng Cú 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 55 


lá, khèn bè, đàn môi mời 
gọi bạn tình, rượu ngô 
trong vắt rót tràn bát mời 
nhau bên những nồi thắng 
cố sôi sùng sục trên bếp 
lửa hồng. Phiên chợ Lũng 
Cú là nét văn hoá tiêu biểu 
của dân tộc miền núi, và 
cũng là điểm nhấn đặc biệt Ê45011u/106/411 1 
của danh thắng này. Khách Cô bé người Lô Lô ở Lũng Cú 

du lịch thường chọn lựa 

đến đây vào những dịp chợ phiên. Vừa được ngắm hết 
những nét đẹp tự nhiên và xã hội của Cao nguyên Lũng Cú, 
vừa được thưởng thức những sản vật và văn hoá truyền 
thống nơi đây. Được hoà cùng xúng xính váy, áo mới của 
những thiếu nữ Lô Lô, Mông,.. xinh đẹp, được uống những 
chén rượu đầy mới cất chưng, được ăn những trái cây vừa 
chín tới,.. được thấy những nụ cười, được truyền niềm hào 
hứng, phấn khích từ những con người lao động thuần chất, 
trong veo...: 





¡6. €0 RGUÊêR MỘC CGHu 


Cí thể nói, Mộc Châu là 
nơi tập trung nhiều 
nhất tài nguyên du lịch của 
Sơn La và vùng núi Tây 
Bắc - Bắc Bộ. Trong đó, khí 
hậu là tài nguyên du lịch 
đặc biệt có tính đặc thù 
của Mộc Châu. Ở giữa cao 
nguyên này là một vùng 
tiểu khí hậu với mùa hè 
mát mẻ có nhiệt độ trung 
bình là 200C và mùa đông 
khô ráo hơn các vùng khác. 





Cao nguyên Mộc Chóu nằm ở độ 
cao 1050m so với mặt nước biển, 
cách Hà Nội gỗần 200km về phía 
tây bắc theo quốc lộ ó. Đỏy lä cao 
Mộc Châu là một thảo nguyên lớn trải dải khoảng 80km, 
nguyên rộng lớn và đẹp bậc rộng 25km, với 1.600 hạ đồng cỏ. 
nhất ở miền núi phía Bắc. 
Nơi đây còn qui tụ nhiều danh thắng như Hang Dơi, động Sơn 
Mộc Hương, rừng thông, thác dải Yếm, đỉnh Phiêng Luông,... 
và những di tích lịch sử, hoà trong sắc màu văn hoá mang đậm 
tính bản địa, thuần chất của người Mông, người Dao... 


Động Sơn Mộc Hương (hay còn gọi là Hang Dơi Mộc Châu), 
là động đẹp nhất phía tây “Tây thiên địa nhất động”, được Bộ 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 52 


Văn hoá - Thông tin và Thể 
thao xếp hạng di tích quốc 
gia. Đây là một tác phẩm 
nghệ thuật, một danh thắng 
quốc gia mà thiên nhiên ban 
tặng cho vùng đất cao 
nguyên. Từ quốc lộ 6 lên tới 
hang, ta phải leo 240 bậc đá 
là tới cửa hang. Đường tới 
hang được tạo dáng uốn 
khúc, uyến chuyển làm dịu 
đi nỗi mệt nhọc của du khách. 





Đón nắng xuân 


Tương truyền rằng: Từ thủa xa xưa có con rồng lớn bay 
về biển Đông. Khi bay qua vùng đất này, thấy núi non hùng 
vĩ, đất đai trù phú, khí hậu mát mẻ, rồng bèn hạ xuống ẩn 
mình cư ngụ tại nơi đây. Khi chết, rồng đã nhả ra 7 viên ngọc 
để trả ơn mảnh đất đã nuôi dưỡng mình. 


Ngày nay, khi nhìn những dãy núi uốn lượn bao quanh 
thung lũng với những màu sắc huyền bí: trắng ngần trong 
"lúc ban mai, xanh biếc vào buổi trưa, rực hồng trong ánh 
chiều và tím biếc khi hoàng hôn, người ta thường hình dung 
đó là thân rồng. Và nơi gặp nhau của bảy ngọn núi nhỏ- 
tương truyền là bảy viên ngọc rồng, là cửa Hang Dơi. Quả 
nhiên khi bước vào cửa hang, ta thấy như vào bước vào 
miệng một con rồng khổng lồ. Lối vào hai bên tựa như hai 
mép rồng, ở giữa cửa có một hòn đá nhô ra như lưỡi rồng, 
hàm trên của rồng (trần hang) như một mái che thiên tạo, 
hàm dưới (nền hang) rất phẳng và rộng, đủ chỗ cho hàng 
trăm người vào tham quan. Càng bước sâu vào trong, ta càng 
sữ trước cảnh sắc diệu kì hiện ra trước mắt trong ánh sáng 
mờ ảo từ cửa hắt vào. Trên trần động cao rủ xuống những 


58 


đải nhũ thạch lấp lánh đủ 
sắc cầu vồng. Nhiều khối 


nhũ đá chảy từ trên cao 
xuống nền hang như 


những rễ cây đa cổ thụ to 
lớn thả trên mặt đất. Trên 
vách động có nhiều nhũ đá 
hình thù khác nhau: con 
vOl, con sư tử, kì đà, hình 
người con gái đang ngồi 
quay sSỢI, cây đồng tiền, 
cây thóc, tiên ông, tiên cô... 
Phần giữa hang vòm động 
được nâng cao lên, có bức 
mành đá chắn, chỉ có một 
cửa vào, phần này được 
gọi là “buồng công chúa” 
như một cung điện nguy 
nøa, lộng lẫy. Trên vòm 
hang có nhiều hốc đá là tổ 
của những đàn dơi đông 
đúc, có lẽ tên Hang Dơi 
xuất hiện từ đó. Từ vòm 
hang, những hạt nước nhỏ 
xuống tí tách, nhẹ nhàng, 
thánh thót quanh năm hợp 
thành những âm thanh êm 
địu của bản nhạc độc đáo. 
Khu du lịch Hang Dơi là 
điểm hẹn hò hấp dẫn của du 
khách trong và ngoài nước. 


Thác Ta Lét có cảnh 





Chợ phiên Mộc Châu 


Thức Dải yêm (hoy còn gọi lò thác 
nước Bản Vặt), một địa danh gỗn 
liên với lịch sử cư trũ của dôn tộc 
Thói. Đây là cảnh quan sinh thái 
tuyệt đẹp được thiên nhiên bơn 
tặng cho chủ nhãn vùng đỗt này. 
Điểm khởi nguồn của dỏng Suỗi Vặt 
là từ hai khe nước Bồ Co Lm và Bo 
Tñ Chúu, chảy từ hang đó ở địa đầu 
Bản Vặt, một bản của dồn tộc Thói 
có lịch sử định cư lâu đời nhất ở 
đãy. Vòo mùa mưa, dòng thác tuôn 
trủo màn nước trắng xoá đổ xuống, 
trồng thật hùng vĩ, thơ mộng. Vỏo 
mùa khỏ, chỉ có một dòng chỏy từ 
độ cao 50m xuống triển đô phía 
dưới, trồng thột ngạc nhiên vỏ thú 
vị. Thảm thực vật trên đỉnh thắc võ 
cùng phong phú, tạo cho khung 
cảnh rốt hùng vĩ. 


99 DANH THẲNG VIỆT NAM 59 


thiên nhiên đẹp, hùng vĩ do hai con suối to Bản Vặt và Bản 
Lùn đổ dồn xuống. Đẹp nhất về mùa mưa, thác Ta Lét tung 
bọt trắng xoá. Thưởng ngoạn cảnh đẹp thác Ta Lét, ai cũng 
nhớ đến thăm Xuốm Táo, Xuốm Nang (phòng của nàng, 
phòng của chàng). Hai dòng suối này đầy ắp nước chảy qua. 
Du khách đến đây sẽ được nghe thác reo và đổ ầm ầm. Dọc 
bờ thác có những cây cao tạo cảm giác mát lạnh ở thiên 
nhiên cây cối và hơi nước như sương mù. 

Rừng thông bản áng là nơi có những ngôi nhà sàn của 
dân tộc Thái ẩn hiện bên những tán thông xanh, bên dòng 
suối, hồ nước làm cho khung cảnh nơi đây thêm thơ mộng, 
tuyệt đẹp. ở đây, còn có lễ hội “Xe chả”, được tổ chức vào 
ngày rằm sau Tết Nguyên Đán, mang đậm nét tâm linh của 
đồng bào dân tộc Thái. Tiếng đàn, tiếng trống, tiếng khèn và 
các bài dân ca trữ tình, và ẩm thực mang đậm hương vị núi 
rừng Tây Bắc... 


Chợ tình Mộc Châu chỉ họp 
duy nhất vào đêm 01/ 09 dương 
lịch hàng năm và cũng được coi là 
ngày Tết Độc Lập của người Mông. 
Chợ đẹp như một bức tranh sinh 
động bởi màu sắc sặc sỡ từ trang 
phục của các cô gái Mông. 
Đơ(trắng), Mông Sỉ (đỏ), Mông 
Lễnh (hoa), Mông Súa... tất cả hoà 
trộn vào nhau tạo nên một rừng 
hoa. Chợ tình là nơi gắn kết nhiều 
thế hệ thanh niên nên duyên vợ 
chồng, cũng có đôi không dẫn đến 
hôn nhân nhưng vẫn giữ quan hệ 
bạn bè, mỗi năm một lần họ hẹn Chơi đêm chợ tình 





60 


gặp nhau ở Mộc Châu, 
thăm hỏi động viên nhau 
trong cuộc sống. Vì vậy, 
đêm về khuya, bố đi 
đường bố, mẹ đi đường 
mẹ, con đi đường con. Họ 
hẹn nhau đến sáng thì đợi 
ở một điểm nào đó để 
cùng về. Chợ đông vui tấp 
nập như trẩy hội. Rồi từng 
đôi, từng đôi tách ra để tâm tình, trò chuyện, hát cho nhau 
. nghe, hoặc chụp ảnh, ghi âm những tiếng nói, lời ca trao cho 
nhau làm kỉ niệm. Chợ tình Mộc Châu là điểm khởi đầu cho 
một tình yêu trong sáng, vừa là sự gặp gỡ, ưng thuận, lời tỏ 
tình, vừa là đính ước để mùa hoa ban tới, tình yêu sẽ kết 
thành trái chín. 





Mộc Châu không chỉ nổi tiếng là một thảo nguyên cỏ, với 
những đàn bò sữa và những sản phẩm được chế biến từ sữa 
bò như: sữa tươi, kẹo sữa,... đã trở thành thương hiệu nổi 
tiếng; mà chè cũng sản vật đặc biệt có nổi tiếng lâu năm. 
Những đồi chè bạt ngàn một màu xanh tươi tốt cũng là một 
hình ảnh khó quên khi đến Mộc Châu. Thảo nguyên Mộc 
Châu mênh mông cỏ và hoa, là nơi tìm đến cho những ai 
muốn tìm đến sự tĩnh lặng trong tâm hồn và niềm yêu cuộc 
sống. 


i7. CÔN Đ40 


hắc đến Côn Đảo, 

người ta nghĩ đến 
những dãy nhà tù u tối, 
những hình phạt tàn độc, 
những con người méo mó 
vì đau khổ, những ngọn 
đuốc sáng của tỉnh thần 
bất khuất quả cảm. Nhưng 
đó là những câu chuyện 
của lịch sử. Côn Đảo hôm 
nay đã trở thành một trong những điểm du lịch, một môi 
trường nghiên cứu sinh thái nguyên sơ lí tưởng cho các nhà 
môi trường, sinh thái học và cho những.ai yêu quý, ưa thích 
gần gui tự nhiên. Nơi đây có tài nguyên rừng, biển còn tương 
đối nguyên vẹn, thiên nhiên hoang sơ và nhiều loài động 
thực vật quý hiếm. Côn Đảo là một hệ sinh thái đặc biệt hoà 
trộn của rặng san hô, thảm cỏ biến và rừng ngập mặn, đây 
là môi trường lí tưởng cho việc sinh sản, ươm giống và bảo 
tồn các loài sinh vật biển. 





Nổi bật trên huyện đảo nhỏ này là Đầm Trâu, một bãi 
biển thơ mộng nhất nằm cạnh sân bay Cỏ Ông. Theo truyền 
thuyết, Đầm Trầu gắn với một câu chuyện tình buồn đầy éo 
le ngang trái của một chàng trai và một cô gái. Ngày ấy, ở 





G3 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


làng Cỏ Ông có chàng Trúc Văn Cau rất thông minh nhanh 
nhẹn, chàng là con của ông Câu và bà Thanh. Một lần tình 
cờ chàng gặp được cô gái tên là Trầu thông minh duyên 
đáng, qua lời đối đáp chuyện trò, họ đem lòng cảm mến và 
yêu nhau. Mọi chuyện đang tốt lành thì cha của chàng Cau cho 
biết, nàng Trầu là em cùng cha khác mẹ của chàng Cau. Biết 
được sự thật, trong lòng chàng Cau vô cùng đau đớn, chàng 
quyết định thả bè ra một hòn đảo nhỏ và sống ẩn dật cho đến 
chết. Hòn đảo ấy người ta gọi là đảo Hòn Cau vì khi chàng 
chết nơi đây mọc lên một rừng cau xanh tốt quanh năm có trái 
chín. 


Cô gái tên Trầu, khi chưa biết hai người là anh em, họ đã 
ăn nằm với nhau và cô đã có thai. Khi chàng Trầu bỏ đi, cô 
thường xuyên ra vách đá ngóng trông với niềm đau đớn và 
tuyệt vọng, nàng chọn cái chất để kết liễu cuộc sống của 
mình. Cũng từ đó nơi hò hẹn của chàng Cau và nàng Trầu 
được dân làng Cỏ Ông đặt tên là bãi Đầm Trầu. 


Trải qua thời gian, khung cảnh nơi đây ngày càng thu hút 
du khách tới tham quan, cứ vào thời gian từ tháng 2 đến 
tháng 5 dương lịch, những 
hàng cây khẳng khiu lại 
căng tràn nhựa sống. Đâu 
đó trên bãi cát, những đây 
muống biển nở hoa e ấp 
sau những vòm đá nhấp 
nhô trên cát. 


Côn Đảo ngày nay 
được nhiều người biết đến 
bởi đây là khu rừng quốc n : 
gia đa dạng về loài trên Hổ Bạch Liên - Hổ nước ngọt ở Côn Đảo 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM - 63 


cạn và dưới nước trong thế 
giới động thực vật của Côn 
Đảo có ý nghĩa quan trọng 
trong việc bảo tồn thiên 
nhiên biển của Việt Nam. 
Động vật trên cạn có chồn, 
sóc, kì đà, khi, hươu, nai, 
gà rừng sóc mun (toàn 
thân đen tuyển không có ở 
nơi nào trên đất nước ta) 
và một số loài chim quý như chim điêu mặt xanh, én biển. 
Vùng nước ven bờ là nơi trú ngụ nhiều loại động vật biển 
quý hiếm như rùa biển, cá heo, bò biển. Động vật dưới nước 
là những loài có giá trị cao như tôm hùm, cá hàng, cá gióng, 
cá mập, cá heo, cá nhám, hải sâm, đồi môi, vích. Tại Côn 
Đảo còn một quần thể rùa biển rất lớn, cứ đến mùa sinh sản 
có hàng ngàn lượt rùa lên bãi cát đẻ trứng mỗi năm. 





Là một vùng rừng tương đối cách xa bờ nên chưa có 
nhiều biến đổi do tác động bởi con người, dưới nước là dải 
san hô nhiều màu sắc, trên rừng là nhiều loại cây gỗ quý như 
bời lời, lát hoa, sao đen, cấm thi, thiên niên kiện, săng đào, 
đầu lá bóng. 


Trong hành trình khám phá sự đa dạng sinh thái rừng, 
biển du khách sẽ có những hiểu biết mới lạ, với những chuyến 
lặn chiêm ngưỡng thế giới đại dương, những rải san hô trải 
đài hàng cây số với hàng chục loại và nhiều màu sắc đẹp mắt 
chen lẫn những đàn cá bơi lội tung tăng, thật là thú vị. 


¡s. CÔN 0N - RIÊĐ 4C 


D° núi Côn Sơn nằm ở 
xã Cộng Hoà, huyện 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương, 
cách Hà Nội hơn 70 km. 
Khu di tích - danh thắng 
này gồm núi non, chùa, 
tháp, khe suối, rừng thông 
và các di tích nổi tiếng gắn 
liền với cuộc đời của nhiều 
danh nhân trong lịch sử, như: Trần Nguyên Đán, Huyền 
Quang, Nguyên Trãi,... Phía bắc giáp núi Ngũ Nhạc, phía tây 
tiếp nối núi U Bò với một vùng thung lũng xanh biếc cũng 
những mái nhà tranh ẩn hiện sau luỹ tre làng. Phía đông là 
chùa và hồ Côn Sơn. Nhìn về phía đông bắc có một quả núi 
hình hoa sen cây cối quanh năm tươi tốt mang tên Bài Vọng - 
là nơi yên nghỉ của cụ Nguyễn Phi Khanh, thân sinh ra Nguyễn 
Trãi. Phía nam là xóm núi Tiên Sơn và bãi giẽ, tương truyền do 
bà vợ Trần Nguyên Đán trồng cây, khai hoang mảnh đất này. 








Chùa Côn Sơn có tên chữ là Tư Phúc tự, hay còn gọi là 
chùa Hun, toạ lạc dưới chân núi Côn Sơn, được xây dựng vào 
trước đời Trần. Thời nhà Trần, chùa Côn Sơn là một trong ba 
trung tâm của thiền phái Trúc Lâm cùng với chùa Yên Tử và 
chùa Quỳnh Lâm (ở Quảng Ninh). Trải qua tác động về lịch 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM _ 65 


sử và thời gian, chùa Côn Sơn ngày 
nay chi còn là một ngôi chùa nhỏ ẩn 
mình dưới tán lá xanh của cây cổ 
thụ. Chùa được Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch xếp hạng di tích 
quốc gia đợt Ï năm 1962 và xếp 
hạng đặc biệt quan trọng vào năm 
1994. 


Chùa được kiến trúc theo kiểu 
chữ công, gồm tiền đường, thiêu 
hương và thượng điện. Thượng 
điện thờ Phật, trong đó có những NG co Ti 
tượng Phật thời nhà Lê cao 3 m. Chùa Hun 
Phía sau chùa là nhà tổ, có tượng 
Trúc Lâm Tam Tổ (Trần Nhân 
Tông - Pháp Loa - Huyền Quang), tượng ông bà Trần 
Nguyên Đán, cùng với hai pho tượng Nguyễn Trãi và 
Nguyễn Thị Lộ. Sân chùa có cây đại thụ 600 tuổi, 4 nhà bia, 
đặc biệt là bia “Thanh Hư động” được tạo từ thời Long 
Khánh với nét chữ của vua Trần Duệ Tông và bia hình lục 
lăng “Côn Sơn thiện từ bi phúc tự” càng làm tăng cảnh đẹp 
và tôn nghiêm của chùa. Phía sau chùa có một khu mộ tháp. 
Đăng Minh Bảo Tháp được dựng bằng đá xanh, cao 3 tầng, 
trong đó đặt xá lị và tượng thiển sư Huyền Quang. 





Lễ hội chùa Côn Sơn chính thức bắt đầu từ ngày 15 tháng 
riêng tới hết ngày 22 tháng giêng, tuy nhiên hiện nay lễ hội 
này thường bắt đầu từ ngày 10 đến hết tháng giêng. 

Giếng Ngọc nằm ở sườn núi Kì Lân, bên phải là nối lên 
Bàn Cờ Tiên, phía dưới chân Đăng Minh Bảo Tháp. Tương 
truyền đây là giếng nước do thiển sư Huyền Quang được 
thân linh báo mộng ban cho chùa nguồn nước quý. Người 


66 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


xưa thì cho rằng Giếng Ngọc chính là mắt của con Kì Lân. 
Nước giếng trong vắt, xanh mát quanh năm, uống vào thấy 
khoan khoái dễ chịu. Từ đó có tên là Giếng Ngọc và nước Ở 
đây được các sư dùng làm nước cúng lễ của chùa. 


Từ chùa Côn Sơn leo lên khoảng 600 bậc đá quanh co bên 
những ngọn đồi thông là đến đỉnh núi Côn Sơn cao 200m. 
Đỉnh Côn Sơn là một khu đất bằng phẳng, tại đây có một 
phiến đá khá rộng, tục gọi là Bàn Cờ Tiên, là chốn dành cho 
các vị tiên đánh cờ khi xuống hạ giới. Hiện nay, Bàn Cờ Tiên 
có dựng nhà bia theo kiểu Vọng Lâu đình. Nơi đây ngày xưa 
có một cái am nhỏ hình chữ công (1), tám mái chảy, có lan can 
xung quanh. Am này có tên là am Bạch Vân. Từ đỉnh Côn Sơn, 
du khách sẽ thu vào tầm mắt toàn cảnh hùng vĩ của núi rừng 
trập trùng, ẩn hiện trong mây. Ngước mắt lên là khoảng trời 
xanh ngắt, lờ lững trôi theo những chòm mây trắng tựa bông, 
Chính vì vẻ đẹp Ấy mà vào lúc cuối đời Nguyễn Trãi đã chọn 
chốn này làm niềm vui ẩn dật và chợt thốt lên những câu thơ: 


Côn Sơn suốt chả rì rầm 

Ta nghe như tếng đàn cẩm bên tại 
Côn Sơn có đá rêu phong 

Ta ngôi trên đá như ngồi chiếu êm... 

Bên con suối Côn Sơn có một phiến đá gọi là Thạch Bàn, 
từ chân núi đi theo lối mòn 
có một tảng đá lớn, mặt 
phẳng và nhắn nằm kể ven 
suối, gọi là Thạch Bàn lớn. 
Tương truyền khi xưa 
Nguyễn ` Trãi lấy làm 
“chiếu thảm” để nghỉ ngơi, 
ngắm cảnh, làm thơ và 
luận bàn việc nước. 





09 DANH THẮNG VIỆT NAM 6? 


Từ dãy Côn Sơn đi thêm khoảng 5km về hướng đông bắc, 
xuyên qua những thung lũng xanh tươi và làng mạc yên bình, 
du khách sẽ đến với khu núi Rồng, nơi có đền Kiếp Bạc. Đây 
là một quần thể gồm nhiều di tích như: đền thờ Trần Hưng 
Đạo, Dược Sơn, dòng sông Lục Đầu, bến Bình Than, cồn Kiếm. 


Đền Kiếp Bạc thuộc địa phận hai thôn Dược Sơn và Vạn 
Kiếp, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Kiếp 
Bạc là tên ghép của hai vùng Vạn Yên (làng Kiếp) và Dược 
Sơn (làng Bạc). Vào thế kỉ 13, đây là nơi Hưng Đạo Vương 
Trần Quốc Tuấn lập căn cứ, tích trữ lương thực, huấn luyện 
quân sĩ trong các cuộc kháng chiến `chống quân Nguyên - 
Mông. Sang thế kỉ 14, đền thờ ông được xây dựng tại đây và 
là nơi tổ chức các lễ hội hàng năm để dâng hương tưởng 
niệm vị anh hùng của dân tộc Việt, nhờ được nhân dân tôn 
sùng là Đức Thánh Trần. 


Khu vực đến Kiếp Bạc là một thung lũng trù phú, ba 
phía có dãy núi Rồng bao bọc, một phía là Lục Đầu Giang. 
Núi tạo thành thế rồng châu, hố phục, sông tạo thành minh 
đường rộng rãi. Phía trước đền có cổng lớn với ba cửa ra 
vào nguy nga, đồ sộ. Đi qua khoảng sân rộng, hai bên có 
hai dãy hành lang là đến 
đền chính. Đền gồm có 
thượng điện, lăng mộ Trần 
Quốc Tuấn, bàn thờ mẹ và 
hai con gái, con rể cùng 
bàn thờ Yết Kiêu - Dã 
Tượng, là hai vị tướng giỏi 
thân cận của Trần Quốc 
Tuấn. Trong đền hiện còn 
7 pho tượng bằng đồng: 
tượng Trân Quốc Tuấn, m 
phu nhân, hai con gái, con Đền Kiếp Bạc 








68 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIM ẨN 


rể là Phạm Ngũ Lão, Nam Tào, 
Bắc Đẩu và 4 bài vị thờ các con 
trai của ông cùng hai tướng là Yết 
Kiêu và Dã Tượng. 


+ Khu di tích là một trung tâm tín 
ngưỡng và du lịch lớn của đất nước. 
Hàng năm có một mùa lễ hội lớn từ 
ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 âm lịch, 
thu hút hàng chục vạn người, trọng 
hội là ngày 18. Di tích được xếp hạng 
đợt ï vào năm 1962 và được xếp 


hạng đặc biệt quan trọng năm 1994. Điện thở Đức Thánh Trần đÿốnŠ 
Đến Kiếp Bạc 





Lục Đầu Giang hay sông Lục 

Đầu, nơi hội tụ của sáu con sông lớn: sông Cầu, sông Thương, 
sông Lục Nam, sông Đuống, sông Kinh Thầy và nhánh chính 
của con sông Thái Bình. Hiện nay ở Kiếp Bạc đã xây kè, đứng 
trên đó ta có thể nhìn bao quát được “ngã sáu” - nơi gặp gỡ 
của sáu con sông. Tương truyền tại khúc sông Trần Hưng Đạo 
thả kiếm, sau này đã hình thành một bãi bồi chạy dài, rất 
giống hình một lưỡi kiếm, dân gian gọi bãi bồi đó là “Thanh 
kiếm thân” của Trần Hưng Đạo. Bãi bồi ngày nay vẫn còn 
trên đòng sông Lục Đầu, trước cửa đền Kiếp bạc. 


Giếng Mắt Rồng tương truyền lúc sinh thời, Hưng Đạo 
Vương có nuôi một con chó rất tỉnh khôn. Khi con chó bỏ nhà 
đem con từ thung trong ra thung ngoài, Người linh cảm có 
điều gì khác lạ nên truyền cho tướng thuỷ chiến Yết Kiêu đến 
chỗ con chó ở để xem xét. Ra thăm thung ngoài, Hưng Đạo 
Vương thấy chỗ chó mẹ và đàn con nằm ở một thung lũng 
rộng lớn, um tùm lau sậy, lại có một khu đất rộng bằng 
phẳng, địa hình rất thuận lợi cho việc xây dựng quân doanh, 
huấn luyện quân sĩ. Còn Yết Kiêu thì nhìn thấy cách chỗ đàn 


990 DANH THẮNG VIỆT NAM 69 


chó nằm không xa lấp lánh những vệt sáng. Đến nơi, ông phát 
hiện ra một vũng nước tròn sâu, trong vắt. Múc nước uống, 
ông thấy ngọt, mát. Ông mời Hưng Đạo Vương tới và múc 
nước mời Người uống thử. Hưng Đạo Vương uống xong thấy 
khoan khoái, dễ chịu lạ thường. Ông biết đây là nguồn nước 
chảy từ các mạch ngầm của dãy núi Rồng. Người chắp tay vái 
lạy thiên địa, thần linh đã ban cho nguồn nước quý. Về tư 
dinh, Người quyết định chuyển chỗ ở từ thung trong ra thung 
ngoài và giao cho gia tướng Yết Kiêu khơi sâu, mở rộng vũng 
nước, dùng gạch, đá kè thành giếng giữ nguồn nước quý phục 
vụ binh sĩ. Giếng nước nằm ở giữa thung lũng, do mạch ngầm 
của núi Rồng chảy ra nên được gọi là Giếng Mắt Rồng. 


Ngày nay, Giếng Mắt Rông nằm ở sân trước đến Kiếp 
Bạc, quanh năm đây ắp nước trong vắt, ngọt mát, là nguồn 
nước sạch chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho khu vực 
đi tích đền Kiếp Bạc. 


Dược Sơn có câu ca xưa để lại nói về vườn dược liệu quý 
được Trần Hưng Đạo cho trồng khi Người về lập quân doanh 
ở Vạn Kiếp. 

Dược lĩnh hoa thơm có lạ nhường 
Biết chăno, chăng biết thuốc thần tiên. 

Vườn dược liệu để lại cho đời sau nhiều thuốc quý. Trong 
kháng chiến chống Pháp, vườn thuốc bị tàn phá, hiện còn lại 
những cây nhỏ nhưng đều là những vị thuốc Nam quý hiếm. 
Vườn thuốc được xếp vào “Chí Linh bát cổ”. 


Đến Côn Sơn - Kiếp bạc, du khách không chỉ được vãn cảnh 
đền chùa mà còn thả hồn với cảnh trời mây, non nước, núi rừng 
trùng điệp. Khi trở về, bạn có thể mua những chiếc khánh, 
những chiếc vòng bằng đồng, bằng gỗ hoặc xâu băng những hạt 
cườm nhiều màu, hoặc nhặt những quả thông để làm kỉ niệm 
hay tặng bạn bè, người thân như một vật may mắn. 


¡9. CHỢ NỔI MIỀN TÂU 


M" trong những nét 
văn hoá đặc trưng của 
vùng sông nước miền Tây 
Nam Bộ là chợ nổi. Gọi là 
chợ nổi vì chợ họp trên 
sông, cứ mỗi buổi chợ là 
dân quanh vùng từ khắp 
các ngả kênh rạch lại cùng 
ghe, xuồng của mình tấp 
nập về đây tụ tập mua 
bán. 





Miền Tây Nam Bộ vốn là một có nhiều kênh rạch và đất 
đai màu mỡ, nơi đây cung cấp một sản lượng trái cây lớn của 
cả nước. Thời tiết nóng ẩm, cây cối tươi tốt quanh năm, mùa 
nào thức ấy đều có những trái cây tươi thơm ngon bổ dưỡng. 
Do những miệt vườn nằm rải rác trong các kênh rạch, đi lại 
khó khăn, chủ yếu dùng thuyền vì vậy mà khi thu hoạch trái 
cây thuyền là phương tiện đi lại chủ yếu trong việc vận 
chuyển trái cây từ vườn tới nơi tiêu thụ. 

Chợ nổi họp suốt cả ngày nhưng nhộn nhịp nhất là vào 
buổi sáng, trên mặt sông tấp nập tàu bè qua lại, tiếng chào 
mời mua bán, tiếng gọi nhau, tiếng động cơ làm vang động 
cả một vùng bến sông. Mỗi thuyền có một món hàng hoá 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 71 


đặc trưng nào là chôm chôm, xoài, cam, mít, bưởi, măng cụt, 
sầu riêng... hoặc những thứ đặc sản của miền sông nước 
như: cá, rùa, rắn, cua, tôm, chim, bông súng, rau tươi. Thú vị 
hơn là chủ nhân những chiếc ghe xuống trang trí cho thuyền 
của mình một số trái cây hàng hoá lủng lẳng, cái cao cái 
thấp, nải chuối, chùm quả...trông thật đẹp mắt. 


Vì là chợ, nơi có nhiều ngườntụ tập nên các loại hình ăn 
uống, cắt tóc, may vá cũng diễn ra trên thuyền, đó là sự tiện 
dụng hữu ích đáp ứng nhu câu sinh hoạt hàng ngày của 
người dân. Về miền Tây, du khách sẽ gặp những chợ nổi lớn 
như Phụng Hiệp, Ngã Bảy, Phong Điền, Cái Răng, Cái 
Bè...trái cây từ khắp nơi đổ về tập trung ở đây sau đó các 
lái buôn vận chuyển tới các nhà máy chế biến hoặc mang ra 
các thành phố lớn. 


Bên cạnh chợ nổi, tới thăm miền Tây bạn có thể tới thăm 
các khu du lịch sinh thái vườn, sông nước, trang trại. Một số 
địa điểm du lịch hấp dẫn như ở Hậu Giang có điểm du lịch 
sinh thái Tây Đô, nơi đây bạn có thể thưởng thức trái cây, và 
câu cá, tham quan vườn ươm... Tiếp theo du khách có thể tới 
thăm Cần Thơ, tới 
thăm khu du lịch 
sanh thái Mi 
Khánh, lần lượt 
bạn sẽ qua Ninh 
Kiều, Cái Răng, 
Rạch Nhỏ... Ngồi 
trên thuyền ngắm 
quang cảnh bao la 
sông nước, bạn 
côn được nghe 





lo VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


đờn ca tài tử, thưởng thức những đặc sản vùng sông nước 
thật là thú vị. Với thăm Long An hãy ghé thăm khu du lịch 
sinh thái làng nổi Tân Lập với sen, tràm mang lại cho bạn 
cảm giác mát rượi, trong lành. 

Mỗi vùng miền đều có nét đặc sắc khu biệt với trái 
cây và ẩm thực hấp dẫn. Nhằm đáp ứng nhu cầu của du 
khách, miền Tây còn có nhiều tua sông nước thú vị như: Cà 
Mau - Cần Thơ - Campuchia, hoặc chuyến đi khám phá dọc 
miền Tây qua các tỉnh thành theo mùa và theo lễ hội là một 
nét đặc sắc khu biệt không phải nơi nào cũng có được. 


20. CHủ4 ÂRG 


ách trung tâm thị Trà 

Vinh 7 km, chùa Ẩng 
toạ lạc trên khu đất rộng 4 
ha thuộc phường 8 thị xã 
Trà Vinh. Chùa Âng là một 
trong những ngôi chùa cổ 
nhất trong hệ thống chùa 
Khmer còn lại ở Nam Bộ. 
Với lối kiến trúc cổ độc 
đáo, hài hoà mang nhiều 
nét đặc sắc riêng nên chùa Ẩng được Bộ Văn hoá Thông tin 
công nhận là di tích văn hoá của quốc gia. 





Theo truyền thuyết, Chùa Ẩng được xây dựng vào cuối 
thế kỉ X, nhưng theo những nguồn tin khác thì ngôi chùa có 
trước năm 1715 và được trùng tu lại năm 1842. Những nét 
kiến trúc bao quanh ngôi chùa sẽ mang lại cho du khách 
những khám phá thú vị. Từ cổng vào du khách sẽ có dịp 
chiêm ngưỡng bàn tay tài hoa nghệ sĩ của những người thợ 
qua việc chạm khắc những bức tượng: tượng chẵn, tượng tiên 
nữ, chim thần theo mô típ truyền thống. 

Toàn bộ kiến trúc cảnh quan của ngôi chùa được bao bọc 
bởi hào nước sâu xung quanh và ngọn tháp năm ngọn, ngôi 
chùa còn là nơi lưu giữ tro và xương của các vị trù trì đã qua 


2ñ VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


đời vì thế ngôi chùa còn 
mang một nét tâm linh 
trong tiểm thức của người 
dân nơi đây. Ngôi chùa 
rộng nhất là chính điện, 
đây là nơi tập trung các tác 
phẩm nghệ thuật tiêu biểu, 
ba phía vách có hàng chục 
bức tranh vẽ về cuộc đời 
đức Phật, bốn bức hoạ lớn 
theo chủ đề: Phật đản sinh, xuất gia, đắc đạo, nhập niết bàn. 
Bên trong còn là nơi thờ Phật Thích Ca và là nơi tiến hành các 
nghỉ lễ tôn giáo của Phật giáo Nam tông. Nền chùa cao 2 mét 
gồm có 2 bậc, cửa chùa mở về hai hướng Đông Tây, mái chùa 
lợp ngói có ba tầng được chống đỡ bởi 12 cột bằng gỗ quý, 
mái trên cùng đốc và cao hơn hai mái kia. Mỗi đầu hồi được 
đóng kín bằng một tấm gỗ hình tam giác được chạm khắc hình 
vị chủ thiên đội mâm và hoa hướng dương tỉnh xảo. 





Vào tháng tám âm lịch hàng năm, Chùa Ẩng cũng như 
nhiều ngôi chùa khác của người Khmer trở nên khang trang, 
sạch sẽ và nhộn nhịp khác thường. Vì đó là tháng người Khmer 
tổ chức lễ hội Sen Dolta - Lễ cúng Ông Bà, một trong những lễ 
hội quan trọng và lớn nhất của người Khmer Nam Bộ. 


Sen Dolta là lễ báo hiểu hơy cỏn gọi là Lễ Củng ông bà. Là thời điểm 
để cộng đồng tưởng nhớ, trí ôn tổ tiên, ông bà cùng những người thôn 
yêu đõ khuất. Vĩ thê Dolta được xem là lễ giỗ chung của cả cộng đồng. 
Cũng giỗng như nhiều nghỉ lẽ khác của người Khmer, Doltg bốt nguồn 
tỪ fín ngưỡng Phật gióo. Thời kỳ Phật giáo dòng tiểu thừa du nhập và - 

ị thịnh hònh trong đời sống của đồng bỏo Khmer Nam .Bộ thị Dolta cỏn 
được gọi là lễ Phchum-binh (LỄ Nắm Cơm). (Hit, 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 


— Đến chùa Ẩng, những 
ngày tháng tám âm lịch 
này, du khách sẽ được 
tận hưởng hương vị độc 
đáo của bản sắc văn hoá 
Khmer, hiểu về tín 
ngưỡng, tỉnh thần cũng 
quan niệm nhân sinh 
quan, quan niệm về quan 
hệ và đạo đức huyết 
thống, gia tộc, cũng như 
cộng đồng. Được chìm 
đắm trong không gian mê 
đắm chay tĩnh, để tâm 
hồn tĩnh tại và trong trẻo 
hơn. Cùng với thắng cảnh 
Chùa Ẩng, du khách có 
thể tới thăm Ao Bà Om 
với không gian râm mát 
của trời mây non nước. 
Con đường vào là hai 
hàng cây rợp bóng mát 
thắng tắp vút lên bầu 
trời, những cây sao thân 
mốc xám thẳng tắp lá nhỏ 
mọc dày là điểm dừng 
chân thú vị cho du khách 
cùng gia đình, bạn bè 
người thân của mình. 





Lễ Dolta luôn được người Khmer 
chú trọng chuổn bị và tổ chức. 


-_ Nó không chỉ là một tập tục fín 


ngưởng mã cỏn thể hiện tính 
nhân bản cao cả, thuần hộ: 
trong khót vọng tâm linh đồng 
thời mong tính khuyên răn, giảo 
dục cộng đồng con chúu sâu sắc 
về lòng hiểu thảo, sống nhãn 
đức, thiện nghĩa vỡi ông bà, bỗ 
mẹ, thiện tôm với cộng đồng. 
lũng xöm, trảnh xa điều óc, tích 
giữ điểu lành gom đức cho bản 
thân và con chủu mai squ. Lễ. 
Dottg còn lò sợi giây gắn kết, nỗi . 


- mọi người “trong gia đình, họ. 


hòng, phum sork gỗn gũi nhau 
hơn, tạo nên tỉnh thôn đoàn kết. 
cộng đồng cũng như. cäc nh tộc _ 
anh. em n trong vùng. NỈ N0 S + 


2¡. CHq ĐT TH4D 


hùa Bút Tháp có tên 

chữ là Ninh Phúc tự, 
nằm ở thôn Bút Tháp, xã 
Đình Tổ, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đây 
là một ngôi chùa còn khá 
nguyên vẹn và có quy mô 
kiến trúc lớn của đồng 
bằng Bắc Bộ. ẤN E024, ám 


Theo sách Địa Chí Hà DÁNG TEHETHỊANE 
Bắc thì chùa có từ đời vua 
Trần Thánh Tông. Thiền sư Huyền Quang đã trụ trì ở đây. 
Ông cho dựng ngọn tháp đá cao 9 tầng có trang trí hình hoa 
sen (ngọn tháp này đến nay không còn nữa). Thế kỉ 17, chùa 
trở nên nổi tiếng với sư trụ trì là hoà thượng Chuyết Chuyết 
(người Phúc Kiến, Trung Quốc). Năm 1644, hoà thượng viên 
tịch và được vua Lê phong là “Minh Việt Phổ Giác Quảng Tế 
Đại Đức Thiền Sư”. Tiếp đó, người kế nghiệp chùa là thiền 
sư Minh Hạnh, học trò xuất sắc của hoà thượng Chuyết 
Chuyết. Vào thời gian này, Hoàng thái hậu Trịnh Thị Ngọc 
Trúc (Diện Viên) đã rời bỏ cung thất, về chùa tu hành. Bà 
cùng con gái là công chúa Lê Thị Ngọc Duyên (Diệu Tuệ) 
đứng ra trùng tu lại ngôi chùa. Đến năm 1647, chùa mới 








99 DANH THẮNG VIỆT NAM Nà 


được làm xong, theo kiểu kiến trúc 
“Nội công ngoại quốc”. Về cơ bản, 
cấu trúc của chùa Bút Tháp hiện 
nay chính là ngôi chùa được xây 
dựng trong thời kì đó. Đời vua Tự 
Đức năm 1876, khi vua qua đây 
thấy có một cây tháp hình dáng 
khổng lồ liền gọi tên là Bút Tháp, 
nhưng trên đỉnh vẫn ghi là tháp 
Bảo Nghiêm. 

Toàn bộ kiến trúc của chùa 
quay theo hướng Nam, một hướng 
truyền thống của người Việt. Kiến 
trúc của chùa được bố trí cân xứng, chặt chẽ ở khu vực trung 
tâm, nhưng lại rất tự nhiên ở khu vực xung quanh. Khu trung 
tâm bao gồm 8 nếp nhà đều nằm ngang, chạy song hành 
được bố trí trên một trục dọc kiểu mô hình đường thần đạo, 
đó là: tam quan, gác chuông, tiền đường, thượng điện, toà 
Tích Thiện Am, nhà trung, phủ thờ và hậu đường. Hai bên 
toà tiền đường là hai nhà bia và hai dãy hành lang chạy suốt 
chiều dài của chùa. Bên trái chùa phía sau dãy hành lang có 
một nếp nhà 5 gian, được gọi là nhà tổ đệ nhất, dùng làm 
nơi thờ các vị thiển sư Chuyết Chuyết, Minh Hạnh. Hai bên 
và phía sau quần thể này là những tháp gạch, đá, là những 
tháp mộ sư, gồm có tháp Báo Nghiêm, tháp Tôn Đức, tháp 
Tâm Hoa, tháp Ni Châu. Kiến trúc của chùa Bút Tháp cũng 
mang đậm dấu ấn Trung Hoa, điển hình là cầu đá và tháp 
Bảo Nghiêm. 





Chùa Bút Tháp có mảng chạm khắc rất đẹp và độc đáo, 
trang trí được thể hiện ở mọi nơi, trên các chất liệu gỗ, đá và 


- ———_———— _— —- ——__ ———_— ——___D_D_—_D_D_ - -—-_—-—— 


?8 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


đồ thờ. Trên lan can bao quanh toà thượng điện có 26 bức, trên 
lan can cầu thang nối với toà Tích Thiện Am có 12 bức và ở lan 
can quanh sân tháp Bảo Nghiêm có 12 bức chạm đá. Như vậy, 
tổng cộng có 51 bức chạm với nhiều để tài khác nhau nhưng 
đều thống nhất ở chất liệu, phong cách và thống nhất về niên 
đại. Hình ảnh chạm khắc sống động, tươi vui, mang đậm tính 
chất nghệ thuật thiền, chủ yếu tập trung về đề tài cây cỏ, hoa 
lá, như: sen, cúc, trúc, tùng, các loại động vật, như: ngựa, dê, 
trâu, khỉ, cá, cò và cả những linh vật: rồng, long mã,... 

Bút Tháp là một trong số ít những ngôi chùa còn lưu giữ 
được gần như nguyên vẹn kiến trúc cổ. Sinh viên kiến trúc hàng 
năm về thực tập ở đây rất đông. Họ thực hành vẽ và tìm hiểu 
về kiến trúc chùa Việt Nam thế kỷ 17 trở về trước. Du khách 
thập phương tìm đến chùa như đi về lịch sử và lạc vào cõi Phật 
nguy nøa, linh thiêng với hàng tượng Phật thâm nâu, bóng láng, 
từ những kiến trúc tháp,đến kiến trúc sân, hiên chùa,... | 

Tháp Báo Nghiêm giống như 
cây bút khổng lồ, vươn thẳng tới 
trời cao thanh vắng. Tại đây thờ 
hoà thượng Chuyết Chuyết. Tháp 
cao 13,05 m, 5 tầng với một phần 
đỉnh xây bằng đá xanh, 5 góc của 5 
tầng có 5 quả chuông nhỏ. Lòng 
tháp có một khoang tròn đường 
kính 2/29 m. Tầng dưới cùng của 
tháp này có 13 bức chạm đá, chủ 
yếu là hình các con thú. Tháp thể 
hiện tài phép đá và nghệ thuật 
điêu khắc tuyệt vời của người thợ š 


Việt Nam xưa. Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn 
tay nghìn mắt 





` K m 








99 DANH THẮNG VIỆT NAM -+79 
Tượng phật Quan Âm nghìn Son 
tay nghìn mắt, kiệt tác độc nhất vô 
nhị về tượng phật và nghệ thuật 
tạc tượng ở gian chính giữa chùa 
đẹp bí hiểm lạ lùng. Những cánh 
tay chắp trước ngực, hai tay để trên 
đùi với những ngón tay đan chéo 
biểu tượng cho dáng hành đạo và | 
nhập định; các chùm tay để trần từ J5 
sườn, vai, lưng, và khắp trên | : 
người, những tay được xếp vòng 
tròn từ lớn đến nhỏ hướng vào P111, 7, 
trọng tâm (ngay sau gáy Phật), Cửu phẩm liên hoa 
trong lòng mỗi bàn tay lại hiện lên 
một con mắt. Phật ngồi trên toà sen hồng qua bệ tượng hình 
vuông, được trang trí bằng những nét chạm khắc cổ với dáng 
hành đạo, thư thái, đôi mắt quảng đại như bao quát các 
không gian vũ trụ. Nhìn tổng thể, tượng Quan Âm nghìn tay 
nghìn mắt tựa những vòng hào quang toả ra từ tâm điểm. 
Tượng Phật Quan Âm nghìn tay nghìn mắt vốn được đánh 
giá là tác phẩm tuyệt diệu nhất làm nổi bật triết lí nhà Phật 
bằng thứ ngôn ngữ tạo hình cảm xúc, đặt ở Bút Tháp cùng 
thâm niên cùng thời gian càng trở nên hiếm có và huyền bí. 


: 





Trong Tích Thiện Am là một tháp gỗ 9 tầng, 8 mặt, gọi 
là Cửu Phẩm Liên Hoa có thể quay tròn quanh một trục, có 
gắn tượng Phật và chạm những cảnh dân gian hay lấy đề tài 
trong Phật thoại. 

Nối giữa thượng điện và Tích Thiện am là chiếc cầu đá 
cong bắc qua hồ nước trồng sen tỉnh khiết. Đứng trên câu, ta 
có thể ngắm những nét đẹp riêng của chùa. Cầu dài 4 m, 


&0 VIệT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 





gồm 3 nhịp uốn cong vồng, mặt câu lát đá xanh trơn nhẫn, 
hai bên cầu có 12 bức chạm khắc công phu, tỉnh xảo được bố 
trí rất hợp lí: đầu cầu là hai con sư tử và thành cầu là những 
kiểu chạm trổ quen thuộc, hài hoà. 


Chùa Bút Tháp là sự hoà hợp giữa kiến trúc với thiên 
nhiên. Người xưa đã biết kết hợp cảnh quan của cả vùng để 
tạo nên sự hoà nhập đó. Bên trái chùa có dòng sông Đuống 
trôi lững lờ, trước cửa chùa là đồng ruộng mênh mông, xa 
xa ở phía trái và phía phải có núi Tam Đảo và núi Phật Tích 
bao bọc. Và đến lượt mình, kiến trúc của chùa lại tô điểm 
cho không gian thêm đẹp. Chiêm ngưỡng từ xa, ta thấy ngôi 
chùa như là tâm điểm của đất trời, vũ trụ; nét cổ kính rêu 
phong được bao bọc bởi thiên nhiên rộng lớn, mênh mông. 

Ngày nay, chùa Bút Tháp vẫn giữ trong mình những nét 
đẹp cổ kính từ bao đời. Hàng năm, mỗi dịp xuân về, hội 
chùa Bút Tháp lại diễn ra trong niềm vui náo nức và lòng 
sùng kính của khách hành hương. Trải qua bao năm dài lịch 
sử, chùa Bút Tháp luôn được bảo vệ, giữ gìn và tôn tạo ngày 
càng đẹp hơn, xứng đáng là một di tích Phật giáo độc đáo 
nhất của đồng bằng Bắc Bộ. Chùa đã được xếp hạng di tích 
lịch sử quốc gia. 


22. CHÒA TIØƠNG 


hùa Hương nằm ở xã 

Hương Sơn, huyện Mỹ 
Đức, tỉnh Hà Tây (cũ), nay 
thuộc địa phận Hà Nội, 
nằm ven bờ sông Đáy. 
Chùa Hương là cách nói 
trong dân gian, trên thực tế 
chùa Hương hay chùa 
Hương Sơn là cả một quần 
thể văn hoá - tôn giáo Việt " SG 
Nam, gồm hàng chục ngôi Theo kinh Phật, Hương Sơn là một 
chùa thờ Phật, vài ngôi đền ngọn núi phía Bắc Tuyết Sơn trong 
thờ thân, các ngôi đình thờ ˆEHĐNMGJWpSU0//02J)j cho; 
tín ngưỡng nông nghiệp. 2 Cu Tả Phật đèn) ngồi tu 
Ngôi chùa được xây dựng hành khó hạnh, lùco tỐch Hương 
với quy mô chính vào Sơn Thiên Trò phó Thỉ chùa Hương 
khoảng cuối thế kỉ 17. Hệ ch cướG xôy¿dVngAlMó c9) " 
thống chùa chiên, đền thờ và KING tia thệh li = l1 Ko 
hang động nằm trong khu Hoỏ Thượng fim ra địa điềm. 
vực này dựa theo ngọn núi 
đá vôi và rừng nhiệt đới, diện tích tất cả khoảng chừng 6km. 





Dãy núi Hương Sơn ở bên sườn Đông của đãy núi đá vôi 
chạy từ Phong Thổ, Lai Châu, Sơn La, Mộc Châu xuống đến 


69 VIỆT NAM VẺ — TiêM ẤN 


Hà Tây, Hoà Bình, sông 
Đáy (một phụ lưu cấp 1 
của sông Hồng) chạy theo 
hướng Bắc - Đông. Giữa 
sông núi là cả một hệ khe, 
nối suối ngầm (Suối Tuyết, 
Suối Yến) dẫn nước qua lại 
cung cấp cho H Dâu, 
Thung Mơ,... phơi trải 
nước của các In động. 
Những khe núi này là nguồn cung cấp nước cho sông Đáy 
thuộc miền Bắc Việt Nam. 





Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về vào tiết trời tháng Giêng, 
tháng Hai, nơi đây lại diễn ra một ngày hội lớn. Dòng người 
thiện nam, tín nữ (già, trẻ, gái, trai) lại tấp nập từ khắp các 
miền của Tổ quốc đổ về Hương Sơn vãng cảnh. Các thi sĩ mọi 
thời đại nối tiếp nhau đã dành cho phong cảnh Hương Sơn kỳ 
thú những vần thơ ngợi ca vô tận, không nơi nào sánh kịp. 

Khu danh thắng Hương Sơn cách Hà Nội quãng 60 km về 
phía Tây Nam. Du khách tới Hương Sơn có thể đi bằng nhiều 
phương tiện. Người đi xe hơi, xe máy, xe đạp từ Hà Nội qua 
thị xã Hà Đông tới Vân Đình thì vào Bến Đục để nhanh chóng 
được thưởng thức cái nông nàn, thi vị của giang sơn cẩm tú: 

Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nau 
Kìa non non, nước nước, trâu mâu 
“Đệ nhất động” hỏi là đâu có phải? 

Từ Bến Đục tới Hương Sơn có hai đường thuỷ, bộ. Đường 
thuỷ, ngồi trên đò, dọc theo suối Yến hai bên bờ là cảnh núi 
non ẩn hiện trong làn sương mỏng, phong cảnh ảo mộng như 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 3 


vào động tiên trong các 
huyền thoại. Thuyền lướt 
đi giữa dòng suối trong vắt 
như pha lê nhìn rõ từng 
đàn cá bơi lội tung tăng và 
các lớp rong, phù du sinh 
vật. Du khách có cảm giác 
mơn man giữa làn gió xuân 
thổi nhẹ như quanh quất 
đâu đây vần thơ của Chu Bấn Đục 
Mạnh Trinh còn vang vọng: 





Giữa luỗông đáy nước lỗng gương 
Mượn chèo ngự phủ đưa đường Đào nguyên 

Ngồi dưới thuyền, du khách có thể hướng tầm nhìn ra 
xung quanh, một phong cảnh núi non ẩn hiện trong cảnh trời 
xuân dìu dịu. Đây núi Ngũ Nhạc (năm quả núi), câu Hội, 
hang “Sơn Thuỷ Hữu Tình”, núi Đụn, núi Voi Phục, đây núi 
Thuyền Rồng, núi Con Phượng, trên núi có khắc bốn chữ 
“Kỳ sơn tú thuỷ”. Và hàng loạt tên núi mà người xưa gọi 
theo hình đáng: núi Ông Sư, núi Bà Vãi, núi Mâm Xôi, núi 
Trống, núi Chiêng... 

Thuyền đò lướt nhẹ, đưa du khách tới đền Trình trước 
khi vào chùa chính. Theo truyền thuyết triết lý nhân gian và 
phong tục, khi khách đến đây phải thắp hương trình với Sơn 
thân. Rồi từ đền Trình, du khách lại xuống thuyền len lỏi 
theo dòng suối uốn lượn khúc quanh co giữa hai dãy núi để 
tới hang Bà. Trước hang hiện ra cả một vùng non nước như 
bức tranh thuỷ mặc. Đó đây những sắc vàng xanh chen lẫn 
của lá cây, của cỏ non và rau. sắng. Một loại rau ăn ngọt như 
đường mà thi sĩ Tản Đà đã nhắc tới trong một bài thơ gửi 


84 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 
cho nữ sĩ “ẩn danh” qua 
nhà “dây thép”. Xa xa, trên 
sườn núi thấp thoáng bóng 
nhưng tiểu phu đi đốn củi, 
và nhởn nhơ ven đồi từng 
đàn dê đang gặm cỏ. Du 
khách có thể thấy những 
đoá mẫu đơn tươi thắm nở 
hai bên sườn núi và những 
giò phong lan phô sắc dưới Xuôi suối Yến vào đền Trình 

trời xuân. Hoà lẫn trong 

cảnh vật chim hót, thông reo là những dòng nước bạc ào ào 
trút xuống từ các sườn non, khe núi, phong cảnh thực là: 





Muôn hồng nghìn tía tưng bừng 
Suối nohe thét nhạc, thông rừng dạo sênh 
Từ giã hang Bà, thuyền tiếp tục đưa khách viễn du trên 
đòng suối. Du khách còn đang mơ màng trước cảnh vật thì 
đột nhiên phẳng phất mùi hương hoa đưa tới. Và bỗng: 
Thoảng bên tai một tiếng chàu Kình 
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng 
Thuyền dừng mái, khách lên bờ, chùa Thiên Trù (Bếp 
nhà trời) đã hiện ra trước mắt. Ở đây, còn gọi là Chùa Ngoài 
hay chùa Trò, được xây dựng từ thế kỷ XVIII. Chùa Thiên 
Trù có tháp Thiên Thuỷ (một mỏóm đá mọc ngược như hình 
cây tháp) và Viên Công bảo tháp với những đường nét chạm 
khắc tỉnh vi. Bên phải chùa Thiên Trù là động Tiên Sơn nổi 
tiếng với năm pho tượng tạc bằng đá và nhũ đá trên vách 
động khi gõ vào âm vang như tiếng khánh, tiếng chuông. 
Quanh chùa Thiên Trù, bốn bề núi cao sừng sững và hàng 
trăm ngọn tháp xây từ các triều đại phong kiến. Và đây là 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 65 


những khu khách sạn vừa 
được xây dựng khang 
trang để đón khách. Còn 
kia một chiếc hồ hình bán 
nguyệt xây rất công phu, 
thả cá, trồng sen thơm 
ngát. lới Thiên Trù, khách 
có thể dừng chân, vãng 
cảnh nghỉ ngơi một hai 
ngày, sau đó tiếp tục cuộc 
hành hương vào chùa Trong (động Hương Tích). Khách có 
thể thưởng lãm những cảnh đẹp, am, động như Chu Mạnh 
Trinh đã mô tả trong thơ: 
Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng 
Này am Phật Tích, này động Tuyết Quỳnh 

Đường vào động Hương Tích thì thật diệu kỳ. Một lôi 
mòn len lỏi bằng những tấm đá được thiên nhiên mài nhăn 
xếp nối nhau gập ghẻnh lúc lên cao, xuống thấp quanh co 
lượn theo các triển núi đá. Bốn bề vắng lặng, hương hoa rừng 
ngan ngát. Du khách được hít thở khí trời nồng nàn xuân sắc 
của cỏ cây hoa lá. Và đôi lúc như được nhìn thấy núi thở, 
mây sà dưới chân cùng với bản hoà tấu của thiên nhiên: 
chim ca, vượn hót, tiếng róc rách của dòng nước từ khe sâu 
ào ra ngõ tựa khúc nhạc cống, xang, hồ, như thi sĩ Dương 
Khuê đã tả: 





Khen ai khéo lựa tơ hỗng 
Cống, xang, hỗ đủ tam cune nhịp nhàng 
Tới động Hương Tích, quang cảnh càng bộn bề sơn dã. 
Rừng cây xanh ngát thăm thắm bốn bề. Xa xa thấp thoáng 
rừng mơ dưới chân đồi. Cao Bá Quát khi xưa tới đây đã xúc 


&6 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 
động làm “mười khúc thơ vịnh Hương Sơn”, đây là khúc 
t 


Tám khúc bên non lắm uẻ xinh 
Rừng mơ hoa kết, quả đầu cành 
Giấc tiên mơ tưởng mình tiên thật 
Gặp sỡ nhìn ra kẻ mắt xanh 


Động Hương Sơn nằm trong một hang núi. Thế kỷ XVIII, 
khi Trịnh Sâm tới đây đã khắc lên cửa động: “Nam Thiên đệ 
nhất động”. Theo truyền thuyết và ngọc phả thì động này 
tìm ra cách đây hơn hai nghìn năm, nhưng mãi tới năm 1575, 
nhân dân mới dựng chùa và lập bàn thờ Phật. Bước vào 
động một cảnh sắc kỳ diệu hiện ra trong ánh sáng huyền 
diệu mờ áo, thật là: 

Nhác trông lên ai khéo uẽ hình 

Đá ngũ sắc lone lanh như ấm dệt 
Thăm thắm một hang lỗng bóng nguuệt 
Gập ghênh mất lối uốn thang mây 

Trong động Hương Tích có rất nhiều nhũ đá tạo thành 
những hình thù đẹp đẽ như: núi Cây Gạo, Cây Vàng, Buồng 
Tàm, Nong Kén, núi Cô, 
núi Cậu (gồm những hòn 
đá giống hệt như đầu trẻ 
em; theo tiêm thức của 
người xưa, các bà, các chị 
hiểm con thường đến đây 
vuốt ve, xoa đầu “cầu tự” 
mong đức Phật ban cho 
một “cậu”). Ngoài ra, động 
còn có các tượng Vua Cha, 





CA v 
O 


Nhu đá trong động Hương Tích 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 8” 


Hoàng hậu, Phật Quan 
Âm, Kim đồng, Ngọc nữ... 
Đặc biệt là toà Cửu Long 
là những nhũ đá lớn long 
lanh hình chín con rồng từ 
phía trên chầu xuống. 


Hương Sơn còn có 
nhiều đến, chùa, hang 
động hấp dẫn khác như 
Long Vân, Tuyết Sơn, Hinh 
Bồng... Nhất là hang Sũng Sâm cách chùa Long Vân khoảng 
hai cây số, được tìm thấy từ năm 1975. Hang này là nơi cư trú 
của người xưa cách đây hàng chục nghìn năm. Tới Hương 
Sơn, ngoài cảnh đẹp kỳ thú tuyệt vời, khi ra về du khách còn 
có một thứ đặc sản nổi tiếng làm quà cho người thân, người 
yêu. Đó là mơ Hương Tích và rau sắng. Trái mơ ở đây, do 
chất đất mọc ở vùng núi đá vôi nên có những hương vị kỳ 
lạ: dày cùi, nhỏ hạt, quả chín có vị ngọt chua chua mà không 
chát. Chọn mơ cũng có nhiều loại: mơ Nứa: màu da hơi trắng, 
quả tròn, nhiều nước. Mơ đào: hơi giống quả đào, quả to, đầu 
nhọn. Mơ mép giải: có chấm đỏ, quả không to. Mơ bồ hóng: 
quà có chấm đen, để hay bị nẫu, ăn không ngon, nên ít trồng. 
Gần đây, có giống mơ song thọ: quả to gần bằng quả trứng 
gà con so, song cũng không ngon bằng mơ Hương Tích. 


Đến Hương Sơn, nếu không đủ thời gian, du khách có thể bỏ 
qua một vài địa danh nhưng không thể bỏ qua được động 
Hương Tích, nơi được mệnh danh là “Nam Thiên đệ nhất động”. 
Nhiều người đến Hương Sơn ngoài mục đích đến với lễ hội, đến 
với miền đất Phật thì còn có mục đích rất quan trọng nữa là phải 
đến thăm cho được động Hương Tích. Sau đây, chúng tôi xin giới 
thiệu chỉ tiết thắng cảnh trong động Hương Tích. 





88 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Động Hương Tích tiêu biểu cho cả một vùng thắng cảnh. 
Chả thế mà Hương Tích gần như trở thành đồng nghĩa với 
toàn bộ cảnh đẹp Hương Sơn. Nói “đi chùa Hương” tức là 
nói “vào thăm cảnh Hương Sơn” nói chung, chứ không riêng 
động Hương Tích. Nhưng ví thử có người nào lần đầu tiên 
đến thăm cảnh Hương Sơn mà không vào động Hương Tích 
thì coi như đi không đến nơi. Từ Thiên Trù vào Hương Tích, 
có hai nghìn lẻ bốn mươi mét. Thế mà đi cũng thây xa xa. 
Ấy là đường vào núi có nhiều chỗ quanh co và lên dốc 
xuống đốc. Đi vào càng gần động thì dốc càng cao, tưởng 
như ông thợ Tạo cố tình làm ra vẻ thế để thử thách bước 
chân của người mến cảnh và cũng để treo cao giá ngọc của 
một cái đẹp kỳ thú, làm phần thưởng cho những người 
không ngại khó. Đúng như người xưa nói: “Núi không cao 
thì cảnh chẳng kỳ. Đường không dài thì lòng người khôn tỏ”. 


Cổng động nhìn xuống Thung Châu có một quả núi hình 
tròn xinh. Các cụ nói rằng; Quả núi này giống như viên Minh 
Châu trước cửa miệng con rồng động Hương Tích. Vì vậy phải 
gọi thung là Thung £ hâu mới đúng. 
Cổng chùa bằng đá làm từ năm 
Bính Dần (1914) đến năm Đinh Mão 
(1918) mới xong, do thợ đá Kiện 
Khê đẽo tạc. Dân các giáp trong 
làng thay phiên nhau khuân về khá 
công phu. Qua cổng xuống một cái 
dốc bằng đá lát thành bậc. Đếm 
được tất cả 120 bậc. Hai bên lối vào 
cửa động, cây rừng cao ngất xum 
xuê. 


Người ta nói động Hương Tích 
là cái hàm của một con rồng mà 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 89 


đuôi ở tận Ái Nàng - Hang 
Nước (xã An Phú). Quả núi 
có động Hương là núi cao 
nhất nhì trong toàn hệ 
Hương Sơn, cao thứ nhất là 
núi Bà Lồ ở phía trước núi 
chùa Hương. Trên núi Bà 
Lồổ cũng có một ngôi chùa 
cổ đã đổ nát. (Thời trước 
người ta lấy gạch hòm sớ ở 
chùa này sang xây bậc chùa Hương). 





Lòng động Hương là cái hàm rồng, rộng thênh thang, 
sâu hun hút. Bên dưới, bên trên, bên trái, bên phải cân đối. 
Hòn thạch nhủ, người ta quen gọi là DĐụn Gạo. Ở khoảng 
giữa ngay gần cửa vào, có người ví với lưỡi rồng. Phía sâu 
vào trong là cổ họng rồng. Ở cửa động có một tấm bia 
vuông tạc vào cả một tảng đá. Mặt ngoài bia, khắc một bài 
thơ chữ Hán viết theo lối cuồng thảo, trông khá đẹp. Chữ 
đã tốt, văn lại hay, tác giả bài vịnh Hương Sơn này là Bùi 
DỊ, một đại thần đương triều, đã từng đi sứ Trung Hoa. Còn 
mấy chữ lớn “Nam Thiên đệ nhất động”, vào cửa trông lên 
phía trên thấy ngay, đó là chữ viết của Tĩnh Đô Vương 
Trịnh Sâm khắc vào đá tháng ba năm Canh Dần (1770). Ở 
chỗ cửa động vào một chút, người xưa đặt ra lối lên Trời 
và lối xuống Âm phủ. Lối lên Trời là một cái dốc, sườn đá 
đốc càng leo càng cao; lối xuống Âm phủ là một cái khe đi 
xuống hang sâu dưới đất. 

Xưa kia, trước Đụn Gạo còn có cầu Bạch. Trong động 
không những “sữa mẹ” rỏ xuống mà những nhũ đá khác ở 
trên trần động thỉnh thoảng cũng tí tách nhỏ giọt. Bài nhật 


9Q VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


trình của một nhà thơ tên là Nguyễn Thấu viết cách đây tám 
mươi năm, có hai câu tả cảm giác của ông khi ở ngoài thì 
thấy trời lạnh, vào trong động thì thấy “mưa”: 
Cửa chùa cách một bước chân 
Trong mmưn ngoài tạnh như ngăn nửa trời 

Bên cạnh những “công trình điêu khắc” thiên nhiên là 
những nhũ đá (mà người xưa tưởng tượng đặt tên những nhũ 
đá: Đụn Gạo, Nong Tằm, Né Kén, Chuồng Lợn, Ao Bèo, Cây 
Vàng, Cây Bạc, đầu Cô, đầu Cậu, Cửu Long tranh châu) 
trong động còn có những công trình điêu khắc nhân tạo. 
Đáng chú ý là chiếc án thờ bằng đá to. Ở bốn góc có chạm 
hình người cởi trần đóng khố, giơ tay như đỡ cả cá bệ lên. 
Bệ đá của hai người cung tân nhà Trịnh cúng tiến vào chùa. 
Một người tên là Vương Thị Đăng, một người tên là Trần Thị 
Khoan. Giá trị nhất về mặt điêu khắc, không những trong 
động Hương Tích, kể cả toàn bộ hệ thống chùa chiển ở 
Hương Sơn là pho tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá xanh tạc 
vào thời Tây Sơn. Sức quật cường của dân tộc đã có ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến nghệ thuật, kể cả hiện thực đậm đà hơi 
thở con người vào toà sen u tịch. Người tạc tượng không 
nhắm mắt khuôn theo những ước lệ đã có sẵn về tượng Phật 
là mặt phải vuông, tai phải to, mà một phần dựa vào câu 
chuyện Nôm về Bà Chúa Ba, rút những nét đẹp về những 
con người thực, tế để tạc tượng Phật Bà Quan Âm. 


Pho tượng đá Quan Âm toạ sơn là một trong 32 thị hiện 
của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tượng có dáng người thon thả, 
mặt hơi trái xoan, cổ cao ba ngấn, đầu đội mũ Tì Lư nhưng 
lại có búi tóc và tóc mai, sau lưng cũng có hai món tóc buông 
xuống tà áo mềm mại. Chỗ ngồi là một tảng đá sù sì, lại 
cũng giống như một gốc cổ thụ. Chân trái để trần, đặt lên 


" 


99 DANH THẲNG VIỆT NAM 91 


bông sen nở, chân phải co lên, hai chân co duõi thật là thoải 
mái. Tay trái cảm một viên minh châu. Bên cạnh bông hoa 
sen dưới chân, lá sen toả ra mềm mại như có gió lay động. 


Người thợ tài tình đã hoàn toàn làm chủ được chất liệu 
đá mà mình sử dụng, Theo giới nghiên mỹ thuật Phật giáo 
thì đây là pho tượng có phong cách Việt thuần tuý nhất tại 
Hà Tây. Cũng cần nói một chút ít lịch sử xung quanh việc 
tạc tượng. Cứ theo tấm bia vuông trong động để lại thì pho 
tượng này do một viên quan võ tên là Nguyễn Huy Nhật, 
tước Nhật Quan Hầu, và vợ là Nguyễn Thị Huêề mua đá thuê 
thợ tạc vào năm Quý Sửu (1793), Tây Sơn Cảnh thịnh năm 
thứ hai. Tổ tiên của Nguyễn Huy Nhật trước kia đã đúc một 
pho tượng đồng to lắm, đặt trong động, nhưng đến năm Bính 
Ngọ (1786) “gặp cơn binh lửa, đồ đồng trong này mất sạch”. 


Sự việc năm Bính Ngọ, các cụ ở Hương Sơn bây giờ vẫn 
nhớ và nhắc lại là Cống Chính phá tượng đồng. Cống Chính 
tức là Nguyễn Hữu Chỉnh, một nhân vật nổi tiếng quay quắt, 
sống vào thời Lê - Trịnh - Tây Sơn, trước theo Tây Sơn rồi 
sau phản bội Tây Sơn, rắp tâm học theo kiểu chúa Trịnh đoạt 
quyền nhà Lê để không làm đế thì cũng làm vương. Sách 
Hoàng Lê nhất thống chỉ cho biết: “Lúc ấy, tiền tệ khan 
hiếm, Chỉnh bèn xin với triều đình ra lệnh thu vét hết tượng 
đồng, chuông đồng ở các chùa miếu, đem về kinh sư, mở lò 
đúc tiền. Rồi Chỉnh thả cho thủ hạ đi về khắp các nơi cướp 
bóc chuông tượng của các thôn ấp... Chỉ riêng có pho tượng 
thân bằng đồng đen ở quán Trấn Vũ, phía Bắc kinh thành là 
chúng không dám lấy mà thôi”. 

Pho tượng do Cống Chỉnh phá, to đến mức độ chỉ một 
chân tượng còn sót lại người ta đã đúc được một bộ ngũ sự 
để thờ (lư, đỉnh, đèn, nến, lọ hoa). Thế là tượng đồng bị phá, 


99 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 


năm 1739 mới có tượng đá thay thế. Động Hương Tích là 
điểm chính của toàn bộ khu Di tích thắng cảnh chùa Hương. 
Sự kiến tạo tài tình của thiên nhiên cùng với bàn tay khéo 
léo của tiền nhân, nơi trác tích của Bỏ Tát Quan Thế Âm tu 
hành và thành chính quả mãi mãi còn lưu dấu thơm với non 
sông đất Việt. 
Dù cho sôneg cạn đá mòn 
Quan Âm Nam Hải uẫn còn dấu thiêng. 

Nói về quan hệ giữa Phật và những nhũ đá linh thiêng. 
Xưa, người ta nghĩ rằng nhờ phép Phật, nhũ đá ở đây không 
phải là vật vô tri vô giác nữa mà đã được trao cho một tính 
năng đặc biệt, có thể đáp ứng được những lời nguyện câu về 
của, về con của những người hành hương. 


Du khách thường đến chùa Hương vào mùa lễ hội. Hàng 
năm cứ sau dịp Tết Thượng Nguyên rằm tháng giêng, dân 
chúng lại tưng bừng chảy hội chùa Hương. Hội chùa Hương 
kéo dài chừng hai tháng, đến giữa tháng ba âm lịch mới 
chấm dứt. Vì thế lề hội chùa Hương được xem là lễ hội lớn 
và dài nhất ở Việt Nam. 


Danh thắng Hương Sơn bao gồm cả một quần thể: núi 
non, sông suối, làng mạc, chùa chiền, hang động,... nằm 
quanh dãy núi Hương Tích, phía Bắc dãy Trường Sơn, rộng 
hàng ngàn ha. Quần thể danh thắng Hương Sơn hình thành 
ba tuyến chính: 


* Tuyến Hương Tích: gồm có Suối Yến, đền Trình, cầu Hội, 
chùa Thanh Sơn, chùa Hương Đài, chùa Thiên Trù, chùa 
Hinh Bồng, chùa Tiên, đền Giải Oan, đền Cửa Võng, động 
Hương Tích. 


99 DANH THÁNG VIỆT NAM _ SN 


Suối Yến mang vẻ đẹp 
hiển hoà, buông thả giữa 
hai triển núi. Đường suối 
đài khoảng 3km khúc 
khuÿu, uốn quanh, cho ta 
cảm giác như chảy dài vô 
tận. Lên thuyền từ bến 
Đục, xuôi theo dòng suối 
Yến, du khách có thể thư 
thái thả hồn mình hoà 
quyện cùng thiên nhiên, tận hưởng không khí mát mẻ của 
đất trời và soi mình bên dòng nước trong xanh. Trên đường 
đi, du khách được chiêm ngưỡng rất nhiều cảnh đẹp, có thể 
được nghe người lái đò kể những truyền thuyết thú vị gắn 
với từng địa danh, như: núi Đụn, núi Soi, núi Ái, núi 
Phượng, động Thanh Sơn, núi Đồi Chèo, núi Bưng, núi Voi, 
núi Mâm Xôi. Cách bến Đục một đoạn ngắn là núi Ngũ 
Nhạc, nơi có đền Trình (có nghĩa là nơi “trình diện” với thần 
linh trước khi đến cõi phật). Đây là đền thờ một vị thần núi, 
thờ một bộ tướng của vua Hùng. Du khách có thể dừng chân 
phé vào thắp hương, trình lễ với sơn thân. Đi tiếp là núi 
Phòng Sư, hang Sơn Thuỷ Hữu Tình, hang Trâu, cầu Hội,... 
Và chô cuối cùng của dòng suối Yến là rừng Vài và núi Nhà 
Lang Lão Tác. Từ điểm này, du khách xuống thuyền và bắt 
đầu cuộc hành trình đầy thú vị tiếp theo của mình. 





Chùa Thiên Trù còn gọi là chùa Trò. Từ bến vào chùa có 
một nhà bia, trong đó có một tấm bia “Thiên Trù tự bị kí 
dựng năm Chính Hoà thứ 7, ghi lại những hoạt động tu sửa 
chùa Thiên Trù và chùa Hương Tích của nhà sư Viên Quang. 
Bên phải chùa là vườn tháp, nơi cất giữ xá lị của các vị Tổ 
sư quy tịch tại đây, bên trái có chiếc hồ hình bán nguyệt, 


9S  _—_——— ViệtNAm VẺ ĐẹPTiềM Ẩn 


giữa sân chùa có một đỉnh đồng cao 3m. Sau chùa, bên sườn 
núi còn có toà “Thiên Thuỷ tháp”, là một mỏm đá mọc 
ngược thành một cây tháp thiên tạo, nước mưa trên núi theo 
tháp chảy xuống. Sau khi vào chùa lễ phật, du khách có thể 
nghỉ ngơi tại đây để lấy sức cho cuộc hành trình của mình. 


Chua Tiên Sơn: từ Thiên Trủ (chùa Ngoài) rẽ vào, theo con 
đường núi đi vào chùa Trong khoảng hơn 1km là tới chùa 
Tiên Sơn. Chùa được xây dựng trên một ngọn núi cao. Chùa 
ở trong động gọi là động Núi Tiên, thờ Phật Bà Quan Thế 
Ấm. Trong động có nhiều nhũ đá rủ xuống với những hình 
dáng khác nhau, có những nhũ đá khi gõ vào thì phát ra 
tiếng tiêu thiền nhã nhạc du dương. 


Chùa Giải Oan nằm ở bên tay trái, trên đường vào chùa 
Trong. Chùa do sư tổ Thông Dụng Huý Thám pháp danh 
Cương Trực đời thứ 2 sáng lập ra. Chùa được dựng ở lưng 
chừng núi Long Tuyển, là nơi thờ đức Bồ Tát Quan Thế Âm. 
Trong chùa có giếng Thanh Trì hay còn gọi là giếng Long 
Tuyền, nước trong vắt, không bao giờ cạn. Tương truyền đây 
chính là nơi đức Chúa Ba (Bồ Tát Quan Âm Diệu Thiện) đã 
tắm, tẩy sạch bụi trần trước khi đi vào cõi phật. Từ đó, giếng 
được gọi là giếng Giải Oan. Khách đi lễ chùa thường múc 
nước uống để cầu mong giải thoát được nỗi oan ức trên đời. 
Chùa có kiến trúc hài hoà, giữa cảnh thiên nhiên thanh tao 
cô tịch, càng làm tăng thêm vẻ thiêng liêng, huyền bí. Gần 
chùa là động Tuyết Kinh và am Phật Tích, nơi có tảng đá 
tương truyền lưu dấu chân Quan Âm Bồ Tát. Cách đó không 
xa, du khách bước tới núi Chấn Song để thăm đền Cửa Võng 
thờ Mẫu Thượng Ngàn. 


Động Hương Tích: chùa Trong hay thường gọi là chùa 
Hương Tích nằm ở trong động Hương Tích, cách chùa Giải 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 95 


Oan khoảng 2,5km. Đường lên động quanh co, lúc lên dốc, 
lúc xuống đốc, càng gần tới động thì đốc càng cao. Lên tới 
bậc đá cao nhất đứng nhìn xuống, du khách sẽ thây một vòm 
hang rộng, sâu hun hút trông giống như hàm của một con 
rồng. Đi xuống 120 bậc đá là vào tới lòng động. Ngay ở giữa, 
gần cửa ra vào, có một nhũ đá gọi là “đụn gạo”. Đi sâu vào 
một chút có một lối lên trời và một lối đi xuống âm phủ. 
Trong động, có nhiều măng đá, nhũ đá rủ xuống tạo thành 
những hình dạng khác nhau, du khách có thể phát huy trí 
tưởng tượng để thoả sức đặt tên, như: Nong Tầm, Né Kén, 
Chuồng Lợn, Ao Bèo, Cây Vàng, Cây Bạc, Đầu Cô, Đầu 
Cậu,... Đặc biệt trong động Hương Tích có pho tượng Phật 
Bà Quan Thế Âm bằng đá xanh tạc vào thời Tây Sơn và quả 
chuông đồng cao .1,24m, đường kính đáy 0,63m đúc năm 
Thịnh Đức thứ3. Hương Tích là một động đẹp nổi tiếng và 
đã được chúa Trịnh Sâm tự tay đề 5 chữ Hán lên cửa động 
“Nam thiên đệ nhất động” (Động đẹp nhất trời Nam). 

*Tuuến Long Vân: gồm có chùa Long Vân, động Tiên, 
động Người Xưa, chùa Cây Khế, Hinh Bồng Tự. 

Chùa Long Vân nằm trong động Long Vân trên sườn 
núi, một nửa nấp sau núi Ấn Sơn, một nửa lộ ra giữa rừng 
cây xanh biếc. Động nhỏ nhưng lam khói bao phủ quanh 
năm nên lúc nào cũng tạo cho du khách cảm giác thần tiên 
thoát tục. 

*Tuyến chùa Tuyết: gồm có đền Trình Phú Yên, chùa 
Tuyết Sơn, chùa Cả, Bảo Đài, đền Mẫu, đền Thượng, động 
Ngọc Long,... 

Chùa Tuyết Sơn: cách chùa Thiên Trù khoảng 4km là tới 
khu Tuyết Sơn. Đây là một quần thể đẹp thứ hai sau động 


96 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Hương Tích. Suối Tuyết 
tuy nhỏ nhưng nước trong 
xanh, uốn lượn quanh co 
như một con rồng trong 
lòng núi. Tới đây, du 
khách có thể vào thắp 
hương, trình lễ ở đền trình 
Phú Yên. Sau đó vào chùa 
Bảo Đài lề phật, nghe kinh. 
Đi tiếp là đến động Ngọc 
Long. Động tuy không 

rộng nhưng có những nét đẹp độc đáo, với những ánh sáng 
mờ ảo, nhũ đá, măng đá rủ xuống trông thật lung linh, 
huyền ảo. Đẹp nhất phải kể tới pho tượng Bồ Tát Quan Thế 
Âm tạc liền vào vách đá với vẻ mặt từ bi, nhân hậu. 





S2. 5⁄<x/242993///026/250cooxae 2.7 "2. 


n đường vào chùa Tuyết 


Đi chùa hương vào địp tháng 2, tháng 3 âm lịch, du 
khách sẽ được ngắm những cánh rừng mơ ửng vàng, toả 
hương thơm dịu nhẹ. Đây là một đặc sản của chùa Hương. 
Màu sắc, hương thơm của mơ hoà quyện vào núi rừng, sông 
nước càng làm cho du khách thêm say đắm, bâng khuâng. 
Lần đầu đến thăm cảnh chùa, nhà thơ Nguyễn Bính đã để 
lại cho đời bài thơ tuyệt tác “Cô gái hái mơ”: 

Hỡi cô con gái hái mơ già 

Cô chữa ouê ? Đường thì xa 

Mà ánh trời hôm dân một tắt 

Hay cô ở lại uễ cùng ta 

Nhà ta ở dưới sốc câu dương 

Cách động Hương Tích nửa dặm đường 
Có suối nước trone tuôn róc rách 

Có hoa bên suối ngát hương đưa. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 


Thắng cảnh chùa Hương 
với quần thể núi sông giao 
hoà tuyệt mí, với những 
chùa chiền cổ kính cùng 
nhiều hang động bí ẩn, đặc 
biệt là động Hương Tích 
được lưu danh là Nam thiên 
đệ nhất động”, đã trở thành 
một điểm hành hương hàng 
năm và du lịch. quanh năm 
cho khách thập phương. 


9? 





25. CHỦ PHỔ MIRTI 


hùa Phổ Minh là một ngôi 

chùa ở thôn Tức Mạc, xã Lộc 
Vương, cách thành phố Nam Định 
khoảng 5km về phía bắc. Chùa còn 
có tên là chùa Tháp. 

Theo biên niên sử, chùa được 
xây dựng dưới vương triều Trần, 
niên hiệu Thiệu Long thứ 5 (1262), 
ở về phía tây cung điện Trùng 
Quang, nơi các Thái Thượng Hoàng 
nhà Trần sau khi nhường ngôi cho 
con về ở. Nhưng theo các minh văn 
trên bia, trên chuông thì ngôi chùa 
này đã có từ thời nhà Lí. Có thể chùa được xây dựng lại với 
quy mô rộng lớn từ năm 1262. Tuy đã nhiều lần tu bổ nhưng 
chùa vẫn còn giữ được nhiều dấu tích nghệ thuật đời Trần. 





Chùa có quy mô bề thế, là nơi tụng niệm của quan lại, 
giới quý tộc nhà Trần. Do vậy chùa được coi là đại danh của 
nước Đại Việt ta. Đây là nơi tu hành của quân vương Trần 
Nhân Tông cùng với sư Pháp Loa và Huyền Quang. 

Trong chùa có toà tiền đường (hay là toà bái đường), toà 
tam bảo, toà thượng điện, nhà tổ, nhà mẫu tổ Trần. Đây là 
một trong những công trình kiến trúc quy mô vào loại cổ xưa 


99 DANH THÁNG VIỆT NAM 99 


nhất mà ngày nay còn giữ được nguyên vẹn. Toàn bộ phong 
cảnh chùa bao gồm: tam quan, hai hồ sen, hai nhà bia cân 
đối cùng các cây cổ thụ có trên 400 năm tuổi, càng tôn thêm 
vẻ đẹp của ngôi chùa cổ kính. 


Cụm kiến trúc chính của chùa bao gồm 9 gian tiền 
đường, 3 gian thiêu hương, 3 gian toà thượng điện rộng 
hơn được xếp theo hình chữ công (1). Bộ cửa gian giữa nhà 
tiền đường gồm bốn cánh bằng gỗ lim, to dày, chạm rồng, 
sóng nước, hoa lá và văn hoa hình học. Hai cánh ở giữa 
chạm đôi rồng lớn chầu mặt trời trong khuôn hình lá để, 
được coi là tác phẩm điêu khắc khá hoàn mi. Sau thượng 
điện, cách một sân hẹp là ngôi nhà gồm 11 gian. ở giứa là 
5 gian nhà tổ, bên trái là 3 gian nhà tăng và bên phải là 3 
gian điện thờ. Hai dãy hành lang nối liền với-ngôi nhà 11 
gian ở phía sau làm thành một khung vuông bao quanh 
kiến trúc chùa. 


Trong chùa có bày tượng Trần Nhân Tông nhập niết bàn 
(tượng nằm) - pho tượng được đánh giá là một tác phẩm 
điêu khắc quý giá nhất; ngoài ra trong chùa còn có nhiều 
tượng như: tượng Tam Thê, tượng Di Đà, tượng Quan Âm, 
tượng Đức Thánh, tượng Đức Chúa,... Chuông lớn của chùa 
có khắc bản văn “Phổ Minh đỉnh tự” đúc năm 1796. Trước 
cửa chùa là một pho sử sống ghi lại lịch sử ngôi chùa, đồng 
thời cũng là một công trình nghệ thuật. 

Một số công trình kiến trúc bài trí khác đã làm tô thêm 
vẻ đẹp của chùa Phổ Minh, như: 3 gian tam quan khung gỗ, 
tường gạch, mái ngói rêu phong với bức hoành phong đề 4 
chữ lớn “Đại hùng bảo điện” và thành bậc thêm ở chính giữa 
có chạm đôi sấu đá rất sống động, hai hồ tròn thả sen nằm 
đăng đối hai bên lối đi vào chùa. 


100 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẨN 


Công trình kiến trúc 
nổi bật nhất của chùa là 
tháp Phổ Minh. Tháp được 
xây dựng trước cửa Bái 
Đường vào năm 1305. Đây 
là loại tháp hình hoa sen có 
14 tầng, cao 17 m, Nền 
tháp và tầng thứ nhất được 
xây bằng đá xanh có chạm 
khắc hình cánh sen và hoa 
cúc tỉnh xảo, những tầng còn lại được xây bằng gạch, mỗi 
đầu viên gạch có dòng chữ “Hưng Long thậm tam niên” và 
khắc hoa con rồng nổi thời Trần, trên cùng tháp bút bằng đá. 
Tháp có hình chóp, đáy vuông, mỗi cạnh dài hơn 5m. Các 
tầng tháp đều có mái cong ở bốn phía. Xưa kia ba tầng trên 
cùng của tháp được xây bằng đồng, đặt một chum đồng và 
các di vật cổ, nổi tiếng là vạc Phổ Minh, một trong “An Nam 
tự đại khí” của nước Đại Việt thế kỉ 13, 14 được đặt trước 
cây tháp cổ, nhưng đến nay rất tiếc không còn nữa. Vẻ đẹp 
và sự độc đáo của tháp Phổ Minh đã được Nhà nước in làm 
hoạ tiết trang trí trong tờ tiền 100 đồng. 


Chùa tháp Phổ Minh là một di tích lịch sử toạ lạc trên 
quê hương nhà Trần đã, đang và mãi mãi góp phân khơi dậy 
hào khí Đông A, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Du khách đến 
thăm viếng cảnh chùa sẽ thấy tâm hồn thanh thản, bình lặng 
và như được khơi dậy truyền thống yêu nước thương dân, 
tinh thần đoàn kết của dân tộc. 


Ngoài chùa Phổ Minh ra, vùng đất Nam Định còn có 
rất nhiều địa điểm tham quan du lịch, những danh lam 
thắng cảnh, di tích lịch sử thú vị, như: đền Trần, chùa Cổ 
Lễ, khu mộ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến, mộ 
nhà thơ Tú Xương, bãi biển Hải Hậu, phủ Giày, chợ 
Viễng, Bãi biển Thịnh Long, cồn Lu - cồn Ngạn,... 





101 


24. CHIẾN RH TÂN TRẢO 


hu di tích lịch sử Tân 

Trào nằm trong một 
thung lũng nhó thuộc 
huyện Sơn Dương, tỉnh 
Tuyên Quang, cách thị xã 
Tuyên Quang khoảng 
41km, cách Hà Nội khoảng 
150km, với diện tích 
khoảng hơn 6.600 ha. Đây Cây đã Tân Trào 
là vùng đối núi thấp, có độ 
cao từ 95 - 814m. Khu vực này nằm trong lưu vực sông Đáy, 
mang đậm dấu ấn của cách mạng Việt Nam và ngày nay là 
một địa chỉ du lịch thu hút nhiều khách du lịch. 


Tân Trào là tên mới, được hợp nhất từ hai xã là Tân Lập 
và Hồng Thái vào năm 1945 (trước đây còn gọi là Kim Long 
và Kim Châu). 

Tân Trào là thủ đô lâm thời của khu giải phóng, nơi 
Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Hội nghị toàn quốc ngày 
13 tháng 8 năm 1945 quyết định tổng khởi nghĩa. Đại hội 
quốc dân đã họp ở đây ngày 16 tháng 8 năm 1945 thông qua 
10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra chính phủ lâm thời 
do Hồ Chí Minh là Chủ tịch và quân giải phóng Việt Nam 
làm lễ ra quân. Có thể nói Tân Trào gắn liền với tên tuổi và 





109 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


sự nghiệp lãnh đạo của lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Đến nay, 
Tân Trào đã có 17 di tích, trong đó có những di tích chính 
như: lán Nà Lừa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, đình Hồng 
ITIØ1,.s 


Đình Tân Trào là một đình nhỏ được xây dựng tại Tân 
Lập vào năm 1923 theo kiểu nhà sàn, cột gỗ, ba gian hai chái, 
mái lợp lá cọ, sàn lát ván. Đình thờ 8 vị Thành hoàng làng 
đại diện cho các thân Sông, thân Núi của làng. Dưới mái 
đình này, ngày 16 tháng 8 năm 1945, Bác Hồ và Trung ương 
Đảng đã họp Quốc dân Đại hội để đưa ra những quyết định 
quan trọng. 


Đình Hồng Thái (đình Kim Trận) được cất dựng năm 
1919, tại làng Kim Trận, xã Tân Trào, có kiến trúc thuần gỗ, 
mái lợp lá cọ, gồm ba gian hai chái, dáng đấp nhà sàn miền 
núi. Đình Hồng Thái cũng thờ Thành hoàng làng, thần Sông, 
thần Núi và các vị thần xung quanh vùng và còn thờ một vị 
nhân thần là Ngọc Dung công chúa. Đình còn là trạm giao 
liên và là nơi huấn luyện quân sự trong suốt thời kì kháng 
chiến. 

Cây đa Tân Trào cách đình Tân Trào khoảng 500m về 
phía Đông. Dưới gốc cây đa cổ thụ này, chiều 16 tháng 8 
năm 1945, Quân Giải phóng Việt Nam đã làm lễ xuất quân 
trước sự chứng kiến của nhân dân Tân Trào và 60 đại biểu. 
Tướng Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1 và ngay sau 
đó hành quân về giải phóng Hà Nội. 

Lán Nà Lừa nằm ở sườn núi Nà Lừa, cách Tân Lập gần 
1km về hướng đông. Lán được dựng bằng tre theo kiểu nửa 
sàn nửa đất của người miền núi, dưới các đám cây rậm rạp. 
Lán do đơn vị giải phóng quân dựng để Hồ Chí Minh ở và 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 108 


làm việc từ tháng 6 năm 
1945 đến cuối tháng 8 năm 
1945. Lán Nà Lừa có hai 
gian nhỏ, bên trong là nơi 
Bác Hồ nghỉ ngơi, còn gian 
ngoài là chỗ Người làm 
việc và tiếp khách. Tại đây, 
ngày 04 tháng 6 năm 1945, 
Hồ Chủ Tịch đã triệu tập 
hội nghị cán bộ để chuẩn 
bị thành lập “Khu giải phóng, Quân giải phóng”, tiền tới 
Quốc dân Đại hội, tống khởi nghĩa. Hiện nay, lán vẫn được 
bảo tồn và là điểm du lịch hấp dẫn du khách thăm quan. 





Lán Na Lửa 


Hang Bòng nằm ở lưng chừng núi Bòng, dưới chân núi là 
đòng sông Phó Đáy uốn khúc ôm lấy bên hữu dãy núi. Đây là 
nơi làm việc của Bác Hồ trong thời kì kháng chiến chống Pháp. 
Chính tại đây, Bác Hồ đã chỉ đạo chiến dịch Biên giới năm 1950 
và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 vào năm 1951. 


Bảo tàng Tân Trào - ATK nằm trên địa bàn hai huyện Sơn 
Dương và Yên Sơn. Trong những năm qua, bảo tàng đã tổ chức 
sưu tầm, biên soạn, phối hợp với các nhà in sách về Hồ Chí 
Minh, như: Bác Hồ ở Tân Trào, Lịch sử nước ta; Câu chuyện 
ngày thường của Bác Hồ; Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang,... 


Ngoài ra, khu đi tích tân Trào còn có những di tích có giá 
trị lịch sử và du lịch khác như: bản Khuối Kịch, đình Thanh 
La, vực Thia, làng Tân Lập, lán Cảnh Vệ - Điện Đài, lán 
Đồng Minh, sân bay Lũng Cò, đèo Chắn, hầm An toàn của 
Bác, hầm Chính phủ,... 


25, GÀ lzq0 CGHÑäM 


ấu du khách xuất phát 

từ thị xã Hội An đi 
khoảng 31 km về phía biển 
Đông bạn sẽ gặp một bãi 
biến rất đẹp với sự hoang 
sơ dân đã, đó là Củù Lao 
Chàm. Nếu từ bãi biển Cửa 
Đại (Hội An, Quảng Nam) 
đến Cù Lao Chàm thì chỉ 
mất 15 km, nơi đây là một 
cụm đảo gồm 8 đảo được đặt tên hết sức dân đã: Hòn Lao, 
Hòn Dài, Hòn Mô, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con, Hòn Lá, Hòn 
Tai, Hòn Ông. Năm 2006, Cù Lao Chàm được công nhận là 
đi tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia. 


Cù Lao Chàm có điện tích khoảng 15m! với khí hậu mát 
mẻ quanh năm, những bãi tắm đẹp tuyệt vời, nước biển 
trong xanh có thể nhìn thấy đáy sâu hàng chục mét. Trong 
làn nước mát du khách tha hồ đùa giỡn, ngâm mình. Sau khi 
tắm xong bạn có thể phơi mình trên những bờ cát mịn màng, 
tỉnh khôi. 

Hệ động thực vật Cù Lao Chàm phong phú. Chim yến cư 
ngụ ở đây rất nhiều. Tổ yến trở thành một trong những đặc 
sản nơi đây, theo đó ngành nghề bắt yến, lượm tổ trên đỉnh 





99 ĐANH THẮNG VIỆT NAM 105 


núi cheo leo cũng rất phát triển. 
Dưới làn nước trong xanh có rất 
nhiều bãi san hô đủ màu sắc với 
những đàn cá bơi lội tung tăng, 
những con sao con ốc đủ hình thù 
lượn lờ trong lan nước, một thú vui 
cho những ai thích môn lặn, những 
khám phá mới lạ về tài nguyên sinh 
vật biển đang chờ đón bạn trong 
những ngày nghỉ. Những bãi san hô 
đẹp nổi tiếng là Bãi Xếp, Hòn Tai, 
Hòn Dài, Hòn Mô, trong đó bãi 
Hòn Tai là đẹp nhất nhưng nằm sâu 
nhất. 


Nơi đây còn có nền văn hoá lâu đời, bằng chứng cụ thể 
mà các nhà khảo cổ đã tìm thấy ở các di tích hiện hữu nơi 
đây có liên quan tới quá trình cư trú của cư dân Việt cổ cách 
đây 3000 năm. Không những vậy nơi đây từng là một thương 
cảng giao lưu buôn bán với các nước thuộc Trung Cận Đông, 
Đông Nam á và ấn Độ cách đây khoảng 1000 năm. 





Tại Cù Lao Chàm, những di tích còn lại chủ yếu là những 
di tích lịch sử văn hoá như chùa Hải Tạng, Lăng Ông, Miếu 
Bà, hang Tò vò, hòn Bao gạo, suối tình, suối mơ ... Không 
những vậy, nơi đây còn có những công trình kiến trúc dân 
đã của nhân dân trong việc phát triển hệ thống đá xếp của 
cư dân Chăm cổ nhằm khai thác nguồn nước phục vụ cho 
sản xuất và sinh hoạt. 


Có nhiều cách để đến Cù Lao Chàm, xong có nhiều 
người chọn đến đây bằng đường sông. Từ phố cổ Hội An, 
trên con thuyền bồng bềnh trên dòng Thu Bồn hướng ra 





10G VIỆT NA VẺ Đẹp TIỀM ẨN 








Cửa Đại, những xóm làng ẩn hiện trong những lùm cây, 
đặc biệt là thời gian sau tết, những sườn núi của đảo rực 
rỡ hoa ngô đồng, đan xen với sắc xanh của biển và cây 
rừng . Cù Lao Chàm có hai hòn đảo lớn nhất là Hòn Lao, 
trên Hòn Lao có bãi Ông, bãi Làng, bãi Hương. Dân cư 
trên đảo chỉ có khoảng hơn 3000 người nên cuộc sông yên 
bình tĩnh lặng với những phong tục và tín ngưỡng độc đáo 
thể hiện sự chuyển tiếp tín ngưỡng từ cư dân Chămpa sang 
cư dân Việt. 


Thiên nhiên nơi đây vẫn còn giữ được những nét 
nguyên sơ với hệ động thực vật đa dạng phong phú, theo 
số liệu điều tra khảo sát, hệ thực vật trên đảo có 499 loài 
thuộc 352 chị, 115 họ của 5 ngành thực vật bậc cao... Động 
vật có 12 loài thú, 13 loài chim, 130 loài bò sát. Rừng Cù 
Lao Chàm có nhiều loại lâm sản: Kiền kiển, dẻ, chua, mây, 
song, dâu... Các dược liệu quý như mã tiền, sơn máu, ngũ 
gia bì... Có nhiều loại hải sản quý như tôm hùm, ốc hương, 
hải sâm, ngọc trai, đồi mồi, cua cá...đặc biệt nơi đây có khỉ 
đuôi đài và chim yến là hai loại được đưa vào sách đỏ 
động vật Việt Nam 


Cù Lao Chàm có nhiều 
đặc sản ở địa phương với 
những món ăn có hương vị 
đặc biệt như vú nàng, vú 
xao, rau rừng luộc, cá mực 
tươi hấp, nghêu nướng, cua 
. đá luộc, canh chua, nếu 
bạn muốn thưởng thức đặc 
sản thì hãy thưởng thức 
món yến theo hai cách, 





———- _—_——— TƯ SBẴ ƯẰẮ 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 10Z 


chưng cách thuỷ với đường phèn gọi là yến ngọt, hâp cách 
thuỷ với nước hầm gà tơ gọi là yến mặn. 


Sự hoang sơ tinh khiết của Cù Lao Chàm với bao bí ẩn nằm 
sâu thắm đưới đáy đại dương đang chờ du khách khám phá, 
những chuyến tàu mang lại cho cuộc hành trình với nhóm từ 3 
đến 5 người trong khoảng thời gian ngắn bạn có thể tắm biển, 
phơi nắng, lặn san hô, dạo trên đảo, tối có thể ngắm trăng và 
cắm trại ngủ trên bờ biển trong một bầu không khí trong lành 
mát mẻ. 


26. ĐIỂN CỬA I:Ò 


ửa Lò là một trong 

những bãi biển đẹp 
nhất ở nước ta. Bãi biển 
này thuộc thị xã Cửa Lò, 
tỉnh Nghệ An, cách thành 
"phố Vinh 16 km về phía 
đông bắc, cách thủ đô Hà 
Nội hơn 300 km. Cửa Lò 
cũng được nối với Lào và 
Thái Lan bởi quốc lộ 8 và 
cách Viêng Chăn - thủ đô của Lào khoảng 468 km. 


Cửa Lò đang tiến dần đến “công nghiệp du lịch” nhưng 
thị xã biến này vẫn giữ được nhiều nét hoang sơ. Bãi tắm 
Cửa Lò dài đến 10 km, dọc đường Bình Minh (con đường 
rộng, thoáng nhất thị xã) có độ dốc thoai thoải, cát trắng mịn 
được viên bởi những rặng phi lao bạt ngàn. Rừng cây vừa 
chắn cát, vừa là điểm dạo chơi lí thú. Hệ thống khách sạn, 
nhà nghỉ vài năm gần đây ở hai bên đường dẫn ra biển Cửa 
Lò mọc lên san sát. Cửa Lò nằm biệt lập với thành phố Vinh 
bởi những cánh đồng vắng lặng hai bên đoạn đường dài 18 
km từ thành phố ra biển. 


Mùa hè là lúc gió tây nam vượt Trường Giang đổ về. 
Buổi sáng gió tây nam đìu hiu ru sóng biển dập dìu. Chiều 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 109 


muộn, trước khi hoàng hôn buông xuống thì cũng là lúc gió 
tây ngừng thổi nhường chỗ cho gió nồm. Như vậy, trong một 
ngày du khách ở Cửa Lò sẽ được đón hai luồng gió, với hai 
cảm giác khác nhau. 


Cửa Lò rộng dài, là một trong những bãi tắm đẹp nhất 
nước. Sông Lam đổ ra Cửa Hội, dòng chảy mạnh ra biển 
Đông theo hải lưu hướng về phía nam mang theo bao phù sa 
để biển Cửa Lò quanh năm trong xanh, nước biển trong vắt 
nhìn thấy cả cát. Nước biển Cửa Lò không mặn chát mà vừa 
phải, thật thích hợp để tắm và bơi lội. Trong cái oi bức cuối 
ngày, được xắn quần đi dọc những bờ sóng rì rào mát lạnh 
để con sóng mát-xa đôi bàn chân, quả thật không gì dễ chịu 
bằng. Trong ánh hoàng hôn, có thể thấy nhiều thuyền thúng, 
thuyền chài chuẩn bị ra khơi. 


Cửa Lò về đêm mang hình ảnh một thành phố nhấp nhô 
trên mặt biển. Du khách có thể bắt một chiếc thuyền thúng 
và cùng ra khơi với ngư dân, tròng trành trên biển đêm để 
chong đèn vớt những đám mực sim bị ánh sáng thôi miên. 
Mùa hè, sóng nhẹ, lũ mực thấy sáng là kéo nhau đến vây 
quanh nên có khi chỉ dùng vợt là có thể vớt được khá nhiều, 
cảm giác thật là thú vị. 
Hoặc chỉ việc ngồi trên bãi 
biển, đợi thuyền thúng vào 
bờ là có thể đến xem 
những giã tôm cá còn tươi 
rói, nhảy búng lách tách. 
Nhiều người thích thú khi 
được tận tay chọn lựa món 
mực nháy (loại mực ống, 
nhỏ như ngón tay, khi vớt 





110 VIệT NAM Vẻ Đẹp TIỀM ẤN 


lên bờ có những đốm sáng 
màu tím), tôm càng, cá 
mú,... với giá rẻ bất ngờ. 

Cửa Lò càng về đêm 
càng sống động với một 
thế giới đa dạng, vừa mang 
điện mạo làng chài, vừa là 
một khu du lịch mới, có 
thể ăn uống và nhiều thú 
vui ấn tượng. Khi đêm về, 
những ánh đèn soi cá vẫn 
sổ dài, khiến cho mặt biển 
mang một vẻ đẹp long lanh, huyền ảo. Du khách có thể ngồi 
uống nước, tán gẫu, đi dạo trên bãi biển hoặc nằm trên chiếu 
ở bờ biển lộng gió và nghe trên lưng mình những tiếng roàm 
roạp điệu nghệ của mấy cậu bé tẩm quất lành nghề, chắc 
chắn sẽ cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu. 


Nơi tiếp giáp Cửa Hội, Cửa Lò đang hình thành khu du 
lịch sinh thái. Khu sinh thái không xây nhà cao tầng mà thay 
vào đó là những ngôi nhà sàn thoáng mát. Phía đông bắc là 
đảo Lan Châu như một án sơn trước cảng biển. Xa Xa là Hòn 
Ngư, Hòn Mắt. Dọc bãi tắm, du khách thường thấy những 
chiếc thuyền máy phục vụ đã ngoại Đảo Ngư. Đảo Ngư cách 
bờ khoảng 2, 3 đảo lí, đi thuyền hết khoảng 25 phút là ra tới 
nơi. Tại đây, bên cạnh việc viếng thăm chùa Đảo Ngư, du 
khách còn có cơ hội tham quan phong cảnh của đảo, khu 
nuôi các giò giữa biển và muôn tắm biển thì du khách có thể 
đi ra “bãi tắm Tiên” nước trong biếc một màu xanh; đồng 
thời được thưởng thức món cá giò 7 món cùng Song Ngư tửu 
- thứ rượu được trưng cất từ nguồn nước ở giếng Thần. 








99 DANH THẮNG VIỆT NAM 111 


Nằm cách con đường chính của thị xã Cửa Lò khoảng 
hơn 2km, làng chài Xuân Thuỷ nhỏ xinh, tuyệt yên tĩnh đã 
trở thành điểm khu trú của nhiều khách du lịch ưa thích sự 
yên tĩnh của cuộc sống biển cả và con người. Không có nhiều 
cảnh đẹp nhưng sự ồn ào của chợ phiên buổi sáng, cảnh 
thuyền về tấp nập, hương vị mặn mòi của biển và những sân 
phơi cá là những gì bạn có thể gặp và khám phá ở làng chài 
này. Với những ai mê đồ hải sản, làng chài càng là một địa 
chỉ nên đến vì tại đây bạn có thể mua rất nhiều loại cá như: 
các thu, cá mực, moi,... rất tươi và ngon. Sức sống của làng 
chài Xuân Thuỷ đã xuất hiện rất nhiều trong những tác 
phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng, quả thật rất nhiều tay săn ảnh 
đến đây để kiếm tìm những góc chụp độc đáo. 


Đến Cửa Lò, ít ai bỏ lỡ chuyến đi thăm Làng Sen quê Bác, 
ngắm ngôi nhà Bác đơn sơ, ngăn nắp, ngắm cảnh vườn, sân 
nhà, những vật dụng giản dị,..nhưng đem lại cảm xúc bồi 
hồi, xúc động có khi đến nghẹn ngào. Cửa Lò hiện nay được 
đánh giá là một trong những điểm du lịch du lịch thu hút 
đông khách đến thăm nhất ở miền Bắc Việt Nam. 


27 ĐỘC I:ÊT 


ï thành phố Nha Trang 

theo quốc lộ 1 về 
hướng Bắc khoảng 49 km, 
đến ngã ba rẽ phải chừng 
14 km thì tới khu du lịch 
biển Dốc Lết. Nằm trên địa 
bàn xã Ninh Hải, huyện 
Ninh Hoà, từ biển Dốc Lết 
phóng tâm mắt ra xa sẽ 
thấy bán đảo Hòn Khói và 
các dãy núi nhấp nhô sau 
làn nước biển xanh mát. 





Dốc Lất có những côn cát 

trắng tinh chạy dài cao hàng chục mét phía trên là hàng dương 
xanh ngắt phủ kín hơn 2,5 km theo chiều dài của bãi cát trắng 
mịn ngăn cách phần đất liền với biển. Đi qua những cồn cát dài 
du khách sẽ đến một bãi biển đẹp tuyệt vời với bờ cát trắng mịn, 
phẳng lì chạy dài khoảng 10 km bao bọc biển trong xanh. Từ bờ 
du khách đi xa khoảng hơn 100m thì mực nước cũng chỉ tới ngực, 
nước biển nông mà lại rất trong vì không bị con sông nào đổ vào 
tạo ra một bãi tắm, bãi phơi nắng nguyên sơ sạch đẹp. 


Đến Dốc Lết, ngoài việc đấm mình trong nước biển mát 
rượi, du khách có thể đi thăm làng chài, đồng muối Hòn 





118 


xế 
Khói, Hòn Hào. Vào thời 
gian thu hoạch, cánh đồng 
muối Hòn Khói thật nhộn 
nhịp khẩn trương, những 
ta nắng chiếu cả cánh 
đồng lấp loáng lan toả trên 
cánh đồng như một chiếc 
gương khổng lô. 


Biển đêm, không gian 
thật yên tĩnh. Tần bộ trên 
đải cát trắng lung linh hoặc 
xem ngư dân đánh cá, câu 
mực, câu ghẹ, bắt nghêu... 


hoặc thử sức làm ngư dân tham gia đánh cá, câu mực,... và 
thật thú vị và may mắn khi tự mình bắt được hải sản... là 
những thú vui của du khách tới Dốc Lết. 

Khách nội địa tới Dốc Lết theo đoàn thường tổ chức đêm 
lửa trại trên bờ biển. Họ ca hát suốt đêm trong không gian 


lộng gió, mát lành của biển 
khơi, thưởng thức món 
cháo hàu, cháo nghêu ngọt 
lim khó quên. Hay thưởng 
thức những hải sản tươi 
ngon trong những căn chòi 
lộng gió. Cảnh quan thiên 
nhiên cá trên bờ và mặt 
nước của Dốc Lết đều 
mang lại sự hấp dẫn cho 
du khách, nơi đây cùng với 
vịnh Vân Phong sẽ là điểm 
dừng chân cho du khách 
mỗi khi hè đến. 





28. ĐI CHỈ ỐC e0 


hu di chỉ Óc Eo thuộc vùng núi 

ập - Ba Bế, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang, đây là một khu di 

tích cổ được nhiều người biết đến. 

Trước kia Óc Eo từng là một 

thương cảng buôn bán sầm uất tấp 

nập tàu thuyền qua lại, xa hơn nữa, 

hai nghìn năm trước đây, nơi đây 

là vương quốc Phù Nam, một quốc 
gia hùng mạnh ở Đông Nam Á. 


Với điện tích 4.500 ha, hiện 
nay khu di tích được nhiều khách 
du lịch, nhà nghiên cứu, sưu tầm, khảo cổ tới đây khám phá 
và tìm hiểu qua đó hiểu thêm về thời kì phát triển rực rỡ của 
An —. ngày xưa. 





- Nồi vễ NUNG, quốc Phù Nam, đây lũ một quốc vn, cô đại được hình 

ˆ thành ở Đông Nam Â do vị vug đu tiên lä một quỹ tộc có tên là 

_ Hỗn Điển (Kqundynio) khi sắng. Trỏi qua thời gian nơi ". lò một | 

_ vương. triểu. hùng. mạnh vi vùng thương nghiệp phút triển vả 13 - 
_ đời. vug. kế .tiệp nhqu vững _mọnh. Vì muỗn thầu “tóm quyền lực,. 
_ bảnh trưởng. lãnh thổ , đem. quên đi chỉnh phục các quốc gia kể. 


¿ cận, vương quốc Phù: N am đã ö sở ớm bị SUY vong v vào thể kỉ thữ VII. 
lc VN 3Œ, ~.. Ù HÀ: _ @_ 









99 DANH THẲNG VIỆT NAM 115 


Các bằng chứng khảo 
cổ mà các nhà khoa học 
cho thấy nền văn minh Phù. 
Nam có những bước phát 
triển rực rỡ thể hiện ở hệ 
thống kênh đào chằng chịt, 
nên thủ công nghiệp phát 
triển gồm các nghề thủ 
công kim hoàn, gốm sứ là 
tiền để cho các ngành 
thương nghiệp phát triển. 
Ngoài ra những di tích 
kiến trúc xây dựng còn lại 
như các đền thờ, mộ táng 
bằng gạch đá hỗn hợp là 
sự giao lưu, kết hợp các 
nền văn minh thời cổ đại 
trong khu vực và văn hoá 
bản địa tạo ra một sự 
phong phú đặc sắc. 


Những di chỉ khảo cổ được phát hiện qua các đợt khai 
quật gần đây nhất là các di chỉ kiến trúc như mộ táng và di 
chỉ cư trú với trên 270 hiện vật, trong đó có 196 hiện vật 
bằng vàng, 22 hiện vật bằng đá, 47 hiện vật bằng đất 
nung...là những di vật của nền văn hoá Óc Eo. Hiện nay tại 
chùa Linh Sơn còn có tượng phật 4 tay và chiếc bia đá cổ là 
loại đá bùn, dày 2 tấc. Trải qua thời gian, tuy mặt bia đá bị 
bào mòn chữ bị mờ nhưng có thể đây là trung tâm của nên 
văn hoá cổ Óc Eo còn tôn tại đến tận ngày nay. 





29. ®INTI WR Triủu Tú 


TY lạc trến đường Ngư 
Ông, thành phố Phan 
Thiết, dinh Vạn Thuỷ Tú là 
một di tích có từ lâu đời - 
(1762) với vẻ đẹp cổ kính, 
trang nghiêm là một công 
trình văn hoá có giá trị của 
thành phố Phan Thiết - 
Bình Thuận. 


Từ thế kỉ XVII, những 
ngư dân ở các tỉnh miền Trung tới Phan Thiết để khai phá 
vùng đất mới, theo truyền thống ở quê hương vùng biển họ 
lập ra các vạn chài theo từng nhóm, làng Thuy Tú ra đời là 
tên gọi của vùng biển giàu đẹp (Thuỷ là nước, Tú là màu 
mỡ, nhiều sản vật). 





Cùng với việc lập khu dân cư, từ xa xưa theo tín ngưỡng 
của ngư dân vùng biển thì Cá Voi được tôn làm Ông Nam Hải 
với sự tôn kính nhất. Dọc khắp các tỉnh ven biển, hầu như ở 
vùng nào người ta cũng gặp đền thờ Ông từ Quảng Ninh, 
Thanh Hoá đến Cam Ranh. Tục thờ cá Ông gắn liền với tín 
ngưỡng của ngư dân vùng biển với nhiều tên gọi như: Nghi lễ 
thờ cá Voi, lễ hội cầu ngư, lễ hội cá Ông, lễ tế các Voi, lễ hội 
nghinh Ông, lễ giỗ ông Nam Hải... Đời vua Khải Định đã sắc 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM ti 
phong cá Voi là Nam Hải Tự Tộc Đại vương Lân Tôn Thần vì. 
đã có công “giúp nước hộ dân, luôn luôn hiển ứng” và cho 
phép người dân dùng điển lễ của nhà nước để phụng sự, thờ 
cúng. Trong tiềm thức của nhân dân, cá voi luôn đồng hành 
với thuyền của ngư dân, bảo vệ chở che cho con thuyền những 
khi gió to sóng lớn. Mỗi khi Cá Voi chết (luy) dạt vào bờ, ngư 
dân đầu tiên trông thấy được coi là con trai của Ông và phải 
đứng ra làm tang lễ, chôn cất cẩn thận. Cả làng lại làm tang 
lễ và thờ tự ở một cái đinh lớn với nghỉ lễ trang trọng nhât. 


Theo truyền thuyết sau khi xây xong dinh Vạn có một 
Ông cá voi lớn dài 22m, nặng 65 tấn trôi dạt vào trước dinh, 
xác cá voi quá to khiến ngư dân phải mất mấy ngày mới đưa 
được xác cá vào mai táng trong dinh. Sau 3 năm cốt cá voi 
được đưa vào thờ cúng, đến tháng 5-2003 bộ cốt cá voi lớn 
nhất Đông Nam Á này được phục chế và trưng bày nơi đây. 

Dinh Vạn 


Thuỷ Tú là mộỘt cá Voi đã trở thành một nhân vột tũm linh được 


trọng những sùng kính đối với ngư dâãn' ven biển nước ta. 
dinh vạn lớn Những nghỉ lễ vò hội hè gắn -với tục thở cũng 
nhất “Ha nghề này được tổ chức rỗt long trọng và được xem là - 
biển Ở Bình __ Iẽ hội lớn nhất của cư dân vùng biển. Lễ hội thể 
Thuận, toàn bộ ' hiện lòng thành kính, đến ơn đếp nghia cũng 
Dinh chia làm 


như những ước nguyện của cư dân vùng biến. 
Trước đây lễ cầu ngư thường diễn ra trong không 
khí tôn nghiêm, đậm sắc thờ cúng. Những nm 


các phân như: 
Chính Điện, nhà 


Tiền Vãng, phía 
trước là Võ Ca. 
Trung tâm của 
Chính Điện đặt 
khám thờ thần 
Nam Hải, bên tả 


gắn đảy, những lễ nghỉ truyền thông vẫn được 
duy trì trong ngày lễ, song phản hội “được mở 
rồng và mơng fính cộng đồng cao hơn. Ở nhiều 


vùng tục giỗ Cá Ông đã trở thành ngẻy hại lớn 


1.1 Ú XS - ‡¿ n5 ) 
Ì Ta ' 


như vang Nam, n, Bình Định,... AC of Zà re sử 


l18Ö VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


thờ Ông Thuỷ nghề biển, bên hữu thờ 
Bà Thuỷ, phía sau thờ những người 
có công khai phá dựng làng, lập Vạn. 
Hàng năm tại Dinh đều diễn ra các kì 
tế lễ được tổ chức trang trọng: Lệ Tế 
Xuân, Lệ Hạ Nghệ, Lệ Tế Thu, Lệ Mãn 
Mùa, trong quá trình diễn ra nghi lễ 
còn có các hoạt động như hát bội, diễn 
bã trạo, hội dua ghe... 


Kiến trúc của Dinh Vạn Thuỷ 
Tú là lối kiến trúc “tứ trụ” thể hiện 
ở các vì, kèo, cột đều xuất phát từ 
đỉnh các tứ trụ, các loại gỗ trong 
Dinh đều là các loại gỗ tốt được 
lắp ghép chau chuốt, chạm khắc tỉ mỉ. Trải qua thời gian dài, 
hiện nay Dinh còn giữ 24 sắc phong của các vua Triều 
Nguyễn và các di sản văn hoá Hán Nôm, ngoài ra còn có các 
hoành phi và câu đối trên văn chuông Đại Hồng Chung và 
24 điều sắc thần của các vị vua bằng giấy có niên đại hơn 
150 năm. 


Đến tham quan Dinh Vạn Thuỷ Tú, qua cổng tam quan 
về phía tả là Ngọc Lân Thánh Địa, phía hữu là nhà trưng bày 
cốt Ông Nam Hải. Phía trước dinh là một khu đất rộng để 
mai táng cá Ông gọi là Ngọc Lân Thánh Địa, sau 3 năm thì 
cốt của cá Ông được nhập tẩm trong dinh Vạn. Hiện nay 
trong dinh Vạn có trên 100 bộ cốt được lưu thờ, có hàng chục 
bộ cốt lớn được thờ cúng nơi đây. Đáp ứng nhu cầu tham 
quan của du khách, được sự giúp đỡ của Phòng Bảo tổn - 
Viện Hải Dương học Nha Trang đã khôi phục bộ cốt Ông 
nguyên vẹn và bảo quản tốt, đây được coi là bộ cốt lớn nhất 
Việt Nam và cả vùng Đông Nam Á. 





Một phần xương cá voi trọng 
Thủy Vạn Tú 





20. 4 Iz4T 


Đ)` Lạt là một thành phố 
nằm ở cao nguyên 
Lâm Viên với độ cao 1500 
m so với mực nước biển, 
khí hậu quanh năm mát 
mẻ với những ngôi biệt thự 
nằm ẩn mình dưới những 
đôi thông xanh mát. 





Ngay từ thời Pháp 
thuộc, đây được coi là nơi 
nghỉ dưỡng lí tưởng và nổi tiếng. Trải qua thời gian Đà Lạt 
ngày càng được nhiều người biết đến bởi giao thông được 
nâng cấp, thuận lợi cùng với sự phát triển của kinh tế, người 
dân ngày càng có điều kiện thăm thú, du lịch. Và Đà Lạt với 
những nét đẹp nổi tiếng của mình đã trở thành điểm đến của 
nhiều đôi tình nhân, nhiều gia đình, nhiều người cao tuổi. 

Nếu lấy hồ Xuân Hương là trung tâm của thành phố rộng 
hơn 15 km này thì toàn bộ khu du lịch có tới 99 cảnh đẹp chỉ 
nghe tên đủ thấy độ mê đắm như: Thác Cam Ly, Đồi thông Hai 
mộ, thung lũng Tình Yêu, ...đến Linh Sơn Tự, Thiền Viện Trúc 
Lâm, Chùm cung vua Bảo Đại,... đến những cánh đồng muôn 
hoa khoe sắc, kiến trúc dinh thự,... đến những hồ tự nhiên và 
nhân tạo: hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, hồ Đa Thiện, hồ 


190 VIỆT NAM Vẻ Đẹp TIỂM ẨN 


Tuyển Lâm... Trên bờ hồ là 
những rừng thông trải dài 
tít tắp chen lẫn sương mù 
những buổi sớm mai, chính 
vì thế Đà Lạt còn được 
mệnh danh là thành phố 
của rừng thông. 

Với khí hận quanh năm 
mát mẻ, đó là điều kiện 
thích hợp với sự sinh 
trưởng và phát triển của các loài hoa cũng như các loại rau 
xanh, có khoảng 1500 loài hoa được trồng ở đây bao gồm các 
loài hoa vùng nhiệt đới và ôn đới. 





Trong không khí trong lành của có cây hoa lá, du khách 
có thể tản bộ trên những con đường vi vút thông reo, cũng 
có thể thử tài cưỡi những chú ngựa trên những con đường 
uốn lượn quanh thung lũng. Cách trung tâm thành phố 
chừng 5 km về phía Bắc là thung lũng Tình Yêu, với những 
đồi thoai thoải và rừng thông quanh năm xanh biếc. Một con 
đập lớn được đắp vắt ngang thung lũng tạo thành một hồ 
nước có tên là hồ Đa Thiện, những buổi chiều hoàng hôn khi 

những tia nắng cuối cùng 
rơi rớt trên ngọn thông, 
hãy ngồi trên bờ cỏ bạn sẽ 
có những khoảnh khắc thú 
vị của cuộc đời. 

Chùa Linh Sơn cách 
trung tâm thành phố Đà 
Lạt 700m trên đường 
Nguyễn Văn Trỗi, ngôi 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM. 191 


chùa được xây dựng từ năm 1938 trên một khuôn viên rộng. 
Trong gian chánh điện thờ Phật Thích Ca bằng đồng nặng 
1250 kg được đúc năm 1912, ngoài ra chùa còn có phòng phát 
hành kinh sách và nơi bán đồ lưu niệm. 


Thiền viện Trúc Lâm cách thành phố Đà Lạt chừng 7 km, 
toạ lạc trên đồi Phụng Hoàng, Thiền Viện Trúc Lâm là một 
ngôi chùa cổ kính được xây dựng từ năm 1993 theo thiết kế 
của Kiến trúc sư tài danh Ngô Viết Thụ. Nằm trong khuôn 
viên rộng 24,5 ha với 3 khu vực riêng biệt: ngoại viện, hai 
khu nội viện tăng và khu nội viện ni, bên ngoài là cánh rừng 
thông xanh mát trải dài, phía trước là hồ Tuyển Lâm trong 
xanh phẳng lặng tạo ra bức tranh sơn thuỷ hữu tình cuốn hút 
du khách. 


Sự thu hút hàng triệu du khách đến đây tham quan 
không phải vì nơi đây nguy nga cổ kính, linh thiêng, huyền 
bí mà bởi vì nơi đây là viện nghiên cứu về Thiền Tông (thuộc 
Trúc Lâm thiền phái ra đời từ hơn tám thế kỉ trước ở Việt 
Nam, là phái lớn nhất ở Việt Nam ngày nay). 

Khi những bước chân lên bậc 
đá cuối cùng vào khuôn viên của 
chùa, du khách sẽ bắt gặp một toà 
tháp lớn, chính giữa của tháp có 
treo một Đại hồng chung cao 
1,98m, nặng hơn 1 tấn do các nghệ 
nhân đúc đồng ở Huế chế tác. Bên 
ngoài Đại hồng chung có khắc bài 
thơ của sư tổ Trúc Lâm Đại đầu đà 
- Vua Trần Nhân Tông. Kẻ liền toà 
chánh điện là bức tranh thiên 
nhiên tươi mát, những vườn hoa 





199 VIỆT NAM VÉ Đẹp TIỀM ẤN 





cây cảnh, những bậc thang 
nhỏ xanh dẫn bước chân 
người đến vườn cây cạnh 
hồ Tuyên Lâm mênh mông 
bát ngát. Xa xa là ánh mặt 
trời đang loé sáng trên 
đỉnh Voi với những áng 
mây ngũ sắc uốn lượn 
nhởn nhơ như níu giữ bước 
chân du khách tận hưởng 
những giây phút lãng mạn của cuộc đời. 





Có những người muốn tìm cho mình cảm giác yên ắng, 
chay tịnh sau những giây phút phiền luy của cuộc đời thì đây 
là nơi lí tưởng cho bạn có những giây phút đó. Một vài chiếc 
lá vàng rơi nhẹ, những âm thanh xào xạc của tiếng chối che, 
một vài chú tiểu nhẹ nhàng chăm sóc cây cối là nét đặc trưng 
của những ngôi chùa Việt Nam. Bên ngoại viện của chùa mọi 
người có thể tự do quay phim chụp ảnh, tụ do thưởng ngoạn 
có cây hoa lá, nhưng trong nội viện thì là nơi chuyên tu có 
những quy định nghiêm ngặt không được tự do thoái mái. 


Những ngôi chùa khác các sư thường tụng kinh bằng 
tiếng Phạn hay tiếng Hán, nhưng Thiền Viện Trúc Lâm các 
sư thường tụng kinh bằng tiếng Việt với mục đích để mọi 
người cùng hiểu, cùng học tập. Nhằm tạo điều kiện cho 
khách tham quan có thể lưu trú qua đêm ở chùa, bên cạnh 
toà chánh điện có xây dựng nhà khách mang lại cho du 
khách những giây phút thoái mái, tĩnh tại. Tại đây bạn cũng 
có thể ngồi thiển hàng ngày, mỗi phiên toạ thiển kéo dài 2 
giờ, trong dòng suy ngẫm về con người, về nhân tình thế 
thái, mỗi bài kinh sẽ là bài học luân lí đạo đức giúp con 
người vươn tới cuộc sông tốt đẹp hơn. 


Z¡. Đ440 †IÒN TR€ 


Hòn Tre nhìn từ xa có 
đáng tựa như con rùa trên 
biển nên đảo còn có tên 
gọi là Hòn Rùa. Vì vị thế 
của đảo như một tấm lá 
chắn che giông bão cho 
Rạch Giá nên người dân 
gọi là Hòn Tre. Trên đảo 
có nhiều cảnh đẹp nhưng 
đáng để du khách chú ý là 
bãi Chén nằm ở phía Tây 
bắc của đảo là bãi tắm 





Cách thị xã Rạch Giá 30km về phía 
Tây, Hỏn Tre lũ trung tôm hành 
sạch và đẹp nhất ở Hòn chính của huyện Kiên Hỏi, tỉnh 
Kiên Giang với diện tích khoảng 
400 ha, chiểu dài lò 3,5 km, NÓ 
rộng nhất chừng 2 km. 


Tre với cảnh vật hoang sơ 
thơ mộng. Toàn bộ bãi tắm 
có chiêu đài khoảng 2 km, 
bờ cát chen lẫn nhiều tảng 
đá to là chỗ ngồi lí tưởng cho du khách câu cá, ngắm cảnh, 
chụp ảnh hoặc nghỉ ngơi sau phút nô đùa cùng sóng nước. 


Bằng đường bộ, du khách cũng có thể tới bãi Chén bằng 
cách băng qua núi mất độ 45 phút, vừa đi bạn còn có thể 
thăm những vườn trái cây sai trĩu quả, chủ vườn sẽ bán cho 
bạn những trái cây tươi ngon thơm mát, những cảm giác mệt 
mỏi sẽ bị xua đi nhanh chóng tăng sức khoẻ cho bạn tới bãi 


194 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


tấm phía trước. Từ bãi 
Chén du khách còn có thể 
tới thăm Động Dừa, một 
vịnh nhỏ có nhiều tàu bè 
tấp nập qua lại. Vịnh nhỏ 
xinh bởi những hàng dừa 
xanh mát, bãi tắm có nhiều 
pchẻnh đá nhấp nhô sóng 
biển, nơi đây ngư dân 
thường trao đổi những vật 
dụng cần thiết sau mỗi chuyến đi biển dài ngày. 





Một nét văn hoá lâu đời của ngư dân miền biển là tín 
ngưỡng thờ cá voi, tại Hòn Tre du khách có thể đến tham 
quan Dinh ông Nam Hải với bộ xương cá voi rất lớn được 
thờ cúng nơi đây. Bước qua khỏi dinh vài chục mét, nhìn 
xuống biển là khối đá cao vút có xếp chồng lên nhau sát mặt 
nước, là góc nhìn lí tưởng cho những ai thích chụp ảnh. Cuối 
đảo là bãi đá nhô xa có tên gọi đuôi Hà Bá, nơi đây là địa 
điểm ngồi câu cá lí tưởng hoặc ngồi hóng gió tuyệt vời, 
những người cam đảm có thể chơi đùa, lặn hụp để cạy hàu 
bám vào ghẻnh đá rồi vắt chanh ăn sống tại chỗ. Bạn cũng 
có thể thưởng thức tài chế biến hàu của người dân thành 
nhiều kiểu khác nhau như nấu cháo, lăn bột chiên dòn dùng 
chung với các loài rau mọc trên đảo. Ngoài ra có nhiều món 
lạ miệng như cồi của một loại hàu có tên là Biện Mai, một 
loài sống dưới lớp cát biển như Cà Xỉu cũng là món ăn ngon 
lạ miệng. 

Cạnh biển là núi đá, khi leo lên đỉnh Đầu Rùa nơi có 
nhiều cây cổ thụ lớn, du khách có thể ngồi ngắm cảnh thiên 
nhiên bốn bề, sau đó thám hiểm các hang động tìm dấu vết, 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 195 


di chỉ của người tiền sử, 
ngắm nhìn các loài lan 
rừng khoe mình trên cành 
cây, hốc đá bạn sẽ thấy 
tâm hồn thư thái thoải mái. 
Mỗi khoảnh khắc tại nơi 
đây đều mang lại ấn tượng 
cho du khách, đắm chìm 
trong buổi sớm bình minh 
hay thả hồn ngắm nhìn 
hoàng hôn vàng nhạt, trong không khí khoáng đạt chắc chắn 
sẽ mang lại sự thoái mái cho du khách. 





52. Đ{40 RÊ GÄ 


ăm ở cực Nam của tỉnh 
lBình Thuận, cách đất 
liền 100m là đảo Kê Gà với 
cảnh trí thiên nhiên tươi 
đẹp hứa hẹn là một điểm 
du lịch mới mẻ, hấp dẫn 
du khách trong và ngoài 
nước. 


- 


Kê Gà được gọi là ốc 
đảo xinh đẹp, là nơi đón 
ánh nắng mặt trời đầu tiên của ngày mới. Thiên nhiên ưu ái 
ban tặng cho nơi đây một vùng biển trời tuyệt đẹp, nước 
biến màu xanh ngọc, bờ biển là đải cát trắng với hàng dừa 
xoả bóng xanh mát. Điều đặc biệt nơi đây còn có những 
ghềnh đá hoa cương trắng hồng nhọn như những mũi tên vút 
lên trời xanh tạo cho hòn đảo vẻ đẹp hoang sơ hấp dẫn. 





Ngọn hải đăng trăm tuổi ở Kê Gà đang là điểm đến đây 
lí thú và hấp dẫn du khách, nằm trên hòn đảo nhỏ cách bờ 
biển khoảng 500 m đây là một công trình kiến trúc có giá trị. 
Với vị thế hiểm trở có nhiều bãi đá ngầm mà nơi đây hàng 
ngày có nhiều tàu bè đi qua, nhất là tàu buôn nước ngoài. 
Vào tháng 2 năm 1897 người Pháp cho xây dựng một ngọn 
hải đăng để dẫn đường cho tàu thuyền đánh cá và cảnh báo 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 197 


nguy hiểm đối với tàu buôn, đến năm 1898 công trình hoàn 
thành và đưa vào hoạt động đến nay hơn một trăm năm. 


Đứng từ xa du khách sẽ thấy ngọn hải đăng cao vút được 
làm chủ yếu bằng đá hoa cương, đây là ngọn đèn biến có 
phần tháp cao nhất Việt Nam là 41 m, tháp hình bát giác, 
chân rộng 3 m, đỉnh rộng 2,5m, ánh sáng đi xa 22 hải lí. Tại 
tháp đèn có những ô cửa kính dày và hai bóng đèn có công 
xuất 2000w có thể xoay 360 độ là điều kiện thuận lợi cho tàu 
thuyền dễ dàng xác định phương hướng. 


Lối dẫn vào ngọn hải đăng là những bậc thang bằng 
bê tông, hai bên là hàng hoa sứ xù xì, đứng hiên ngang 
sừng sững theo bão táp và thời gian, có người cho rằng, 
ngay từ khi ngọn hải đăng được xây dựng người ta đã 
trồng những cây hoa sứ này khiến bây giờ gốc cây nào 
cũng to lớn. Vào bên trong ngọn hải đăng bạn phải bước 
qua 184 bậc thang xoắn ốc thì mới có. thể lên tới đỉnh. 
Trong không gian lộng giớ của biển đảo bạn có thể ngắm 
nhìn biển xanh bao la và muôn trùng sóng võ với những 
khu nghỉ dưỡng, bãi đá, trải đài chen lẫn hàng dừa và 
hàng dương xanh mát. 


Khoảnh khắc thú vị 
nhất để ngắm nhìn Kê Gà 
là buổi sáng bình minh hay 
buổi chiều hoàng hôn nhạt 
nắng, trời vừa xẩm tối 
cũng là lúc các ngư đân 
chuẩn bị đồ nghề câu cá. 
Biến đêm thật thú vị, trong 
ánh trăng sáng vằng vặc 
đêm rằm hay ánh sáng 





198 VIệT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


quen thuộc ban đêm của 
ngọn đèn biển xua tan sự 
hiu quạnh của biển đêm. 
Trong tiếng sóng võ ì oạp 
vào mạn thuyền, thả chiếc 
cần câu xuống nước và chờ 
đợi, hít hà cái không khí 
thoáng đãng mát rượi của 
biển khơi... Mặc dù Kê Gà 
còn hoang sơ nhưng trong 
tương lai đây sẽ là điểm du lịch hấp dẫn với du khách khi 
tới thăm Bình Thuận. 








99 DANH THẮNG VIỆT NAM 199 


2. Đ4l IsÑÏR†TÌ 


ỒN Lãnh là một bãi tắm 
tuyệt đẹp thuộc địa 
phận huyện Vạn Ninh tỉnh 
Khánh Hoà. Nằm ngay bên 
quốc lộ 1A, danh thắng 
này đã trở lên nổi tiếng từ 
thế kỉ XIX là một trong 10 
bãi biển đẹp nhât Việt 
Nam. Biển đẹp với dải cát 
đài trắng mịn, nước biển 
trong xanh có thể nhìn rõ đáy, độ thoải lớn có thể bơi lội xa 
bờ, và hàng đương xanh ngắt chạy dài. Năm 1836 vua Minh 
Mạng đã cho thợ chạm hình phong cảnh này vào một trong 
chín chiếc đỉnh đồng (Cửu Đỉnh) lớn được trang trí trước sân 
Thế Miếu ở Huế. Năm 1853, dưới triều vua Tự Đức, tên Đại 
Lãnh chính thức có tên trong từ điển quốc gia do triều đình 
tố chức biên soạn 

Nằm kề danh giới giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà, 
thắng cảnh này cách thành phố Nha Trang khoảng 80 km và cách 
thị xã Tuy Hoà khoảng 30 km, nơi đây được xác định là điểm cực 
đông trên đất liền đón ánh bình minh đầu tiên ở Việt Nam. 

Xuất phát từ thị xã Tuy "loà băng qua Đèo Cả với 12 km 
đường đèo quanh co uốn lượn, du khách sẽ thấy hiện ra dưới 








130 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


chân mình là bãi biển rộng, 
đài nước xanh biếc tấp nập 
thuyền bè qua lại. Bãi tắm 
Đại Lãnh nằm dưới chân 
núi, một điều đặc biệt thú 
vị là có một con suối nước 
ngọt chảy hoà vào biển cả, 
con suối quanh năm không 
bao giờ cạn. Với vị trí biển 
và rừng đan xen giao thoa 
với nhau, ngọn núi Đại Lãnh là một nhánh của dãy Trường 
Sơn đâm ra biển do một người Pháp tên là Varrella phát hiện 
ra, chính vì thế mà trước đây người ta gọi là Cap Varrella. 


Từ Đại Lãnh du khách có thể có nhiều hình thức tham 
quan các địa danh gần cạnh như Vũng Rô, hoặc thăm những 
làng chài ở Khải Lương, Đầm Môn...Tiếp đó chiêm ngưỡng 
ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng từ năm 1980 gồm 
khối nhà cao 5 mét và diện tích 320 m¿, tháp đèn hải đăng là 
một mũi hình trụ thon dài, màu xám cao 26,5 mét, có thể 
phát tín hiệu ánh sáng đi xa 27 hải lí. Bên trong tháp đèn là 
cầu thang gỗ có 110 bậc bóng loáng, sau nhiều biến đổi 
thăng trầm của thời gian 
và lịch sử. Đến năm 1997 
ngọn hải đăng lại được 
khôi phục. 





Một thú vui của du 
khách khi đến thăm Đại 
Lãnh là theo chân những 
người gác đèn hoặc ngư 
dân ởi săn cá chình trên 











99 DANH THẮNG VIỆT NAM 181 


biển, loài cá này từng được 
ví như những con thuồng 
luồng của đại dương. Cá 
chình thường trú ngụ Ở 
những nơi có địa thế hiểm 
hóc, nước cuộn chảy xiết, 
những chỗ hốc đá sâu và 
tối, cá chình có 3 loại là 
chình dừa (màu vàng), 
chình đen, chình bông (có 
đốm đen trắng). Việc săn cá chình rất khó nhưng những du 
khách ưa cảm giác mạo hiểm thì đây sẽ là cơ hội để bạn thử 
sức mình khám phá biển cả. 





Z4. Đ⁄4ÌM Ô IsOR 


ñ tim đèo Quán Cau, 


F Đảm Ô Loan thuộc địa phận huyện 
du khách có thể phóng T và Kô TM 


` Tuy An, cách thành phố Tưy Hoà - 

tâm mắt ra bao quát ĐỨC phú Yên 20 km về phía Bắc. Đẳm 

tranh toàn cảnh Đâm, mặt được bdơo bọc xung quanh bởi 5 xã 

hồ rộng từng làn sóng gợn và 10 thôn làng với diện tích toàn 

lấn tăn theo gió, những dải mặt nước là 1570 ha, phía Bắc của 

đổi thấp thoai thoải với Đảm giáp xã An Ninh Đông ở hơi 

những ruộng mía xanh thön Đồng Môn, Tân Quy, Xuân 

ngắt. Nếu nhìn về hướng Hoà. Phía Tây giáp xã An Hiệp tợi 

núi Từ Bi bạn sẽ thấy một thôn Mĩ Phú và Phú Tôn. 

doi đất chảy ra Đầm Ô _ 

Loan như một con chim 

hạc vừa giang đôi cánh rộng và cúi đầu xuống mặt hồ uống 
nước. Núi Từ Bi là nhánh nhỏ của đèo Quán Cau, nơi đây có 
con suối cùng tên chảy ngoằn ngoèo qua các khe núi rồi chảy 
ra đầm trông rất lạ mắt. 


Đầm Ô Loan nếu quan sát từ phía Tây Bắc nhìn lại là 
những bãi cát vàng óng và rừng phi lao chạy dọc theo bờ 
nước, nơi đây từng là nơi trú ẩn của các loài chim như le le, 
bổ nông, cò, vịt, sự đa dạng chủng loại đã tạo ra một quần 
thể động vật phong phú. 

Trong bất kì một khoảng cách nào của ngày, du khách 
cũng có dịp tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất: khi 
bình minh lên, các dãy đổi phía Đông - Nam có dáng như 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 188 


một con chim khổng 
lồ đang chuẩn bị cất 
đôi cánh bay lên trời 
cao lộng gió; khi 
hoàng hôn buông 
xuống các dãy đổi 
phía Đông như con 
chim đang xoải rộng 
cánh trên mặt hồ. 
Quan sát cảnh tượng 
quanh bờ, du khách 
không khỏi ngỡ ngàng bởi quanh bờ có những ghềnh đá nhô 
ra với nhiều hình dạng khác nhau, có nhiều cách so sánh ví 
von như cánh chim vươn cao, như tà áo lụa bay mềm mại. 
Có rất nhiều thi sĩ đã nảy sinh cảm hứng viết lên những vần 
thơ tuyệt bút từ cảnh tượng thiên nhiên tươi đẹp nơi đây. 





Trong Đầm có nước mặn từ biển vào mỗi khi thủy triều 
lên, có nước ngọt từ sông Cái từ các suối nhỏ đổ vào. Lòng 
đầm có chỗ sâu nhất khoảng 6 mét, chỗ cạn khoảng trên 1 
mét, nhưng cũng có những chỗ sâu như cửa Lễ Thịnh thuộc 
địa phận An Hải mực nước sâu tới 10 mét. 


Tới thăm Đầm Ô Loan, du khách sẽ được thưởng thức 
món đặc sản là`sò huyết cơm dày thịt ngọt và thơm, dưới 
thời phong kiến các vua quan thường tới đây thưởng thức 
món này, ngày nay nó vẫn là món ăn được du khách yêu 
thích. Món hàu với nhiều cách chế biến khác nhau như nấu 
cháo, nấu canh, xào, nhưng có lẽ ngon nhất là món hàu tái 
và món hàu trộn với đậu phộng và cà chua rất hấp dẫn. 
Ngoài ra món đặc sản cua hoành đế với cái mai màu đỏ hoặc 
vàng đậm, cua có một chùm lông vàng ngắn, cách di chuyển 





TH ỒN ST GONNNETEEEENNNNNNNNNENENENNRERRERr —- 


184 





của nó cũng đặc biệt 
so với những loại cua 
khác là bò ngang, nơi 
đây còn có các món 
khác như tôm rắn, 
tôm bạc, mực, sứa, 
rau câu, điệp, cá 
mú... 


Hiện nay Đầm Ô 
Loan được Bộ Văn 
hóa Thông tin xếp Sỏ huyết Đầm Ô Loan 
vào danh sách các di 
tích danh thắng Quốc gia. Hàng năm vào ngày mồng 7 tháng 
giêng âm lịch, với những hoạt động văn hoá như cúng thần, 
cầu ngư, hò bá trạo diễn ra sôi nổi, nhân dân quanh Đầm 
thường tổ chức lễ hội đua ghe thu hút sự tham gia nhiệt tình 
của nhiều địa phương lân cận. 





_—— 
__=ïẮ =6 =————————Ẫ=— ————~ 


55. ĐỀN TIÙNG 


1)” Hùng là di 
tích lịch sử - văn 


hoá đặc biệt quan 
trọng của quốc gia, | — 
được xây dựng ở Ñ ` 
vùng đất Phong Châu Ÿ''1: : 

- vốn là đất đóng đô 
của Nhà nước Văn 
Lang hàng ngàn năm 
trước đây. 





Từ chân núi, du _ | 'EQ: 900 
khách sẽ. được ch _ Quản _ thể d1 Tích | Đến Hùng. nằm tử 
ngưỡng lần lượt các di. chãn núi. đến. đi nh ngọn. nũi- Nghĩa 
tích kiến trúc như: -_ nh, co 175m, 1, thuộc địa phận xã Hy ¿ 
cổng đến, đến Hạ, ˆ Cương, huyện. Phong + “Châu, tỉnh. Phú . 
nhà bia, chùa Thiên ỆTRộ cách trung tôm. thành | phố Việt Trì. 
Quang, đến Trung, ˆ khoảng 10km, cách thị ủ đồ: 
đền Thượng, đển . 90km theo ¬ 3 
Giếng, đền tổ Mẫu Âu ác» E21 3Á S4 
Cơ, bảo tàng Hùng 
Vương. Toàn cảnh Đền Hùng có địa thế cao rất ngoạn mục, 
hùng vĩ, linh thiêng của vùng đất sơn thuỷ hội tụ. 





Cổng đền được xây dựng vào năm Khải Định thứ 2. Cổng 


186 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


được xây kiểu vòm 
cuốn, 2 tầng 8 mái lợp 
giả ngói ống. Giữa 
tầng 1 có đề bức đại 
tự bằng chữ Hán 
“Cao sơn cảnh hành” 
(lên núi cao nhìn xa 
rộng), còn có người 
địch là “Cao sơn cảnh 
hạnh” (Đức lớn như 
núi cao) Mặt sau 
cổng đắp hai con rồng, là hiện thân vật canh giữ thần. 





Tương truyền rằng, nơi Đền Hạ ngày nay, mẹ Âu Cơ đã 
sinh ra trăm trứng. Dấu tích giếng Mắt Rồng là nơi mẹ Âu 
Cơ ấp trứng vẫn còn ở phía sau đền. Đền được xây lại trên 
nền đất cũ vào thế kỉ 17 - 18, theo kiểu kiến trúc chữ “Nhị” 
gồm hai toà tiền bái và hậu cung, mỗi toà ba gian. Ngay chân 
đền Hạ là nhà bia với kiến trúc hình lục giác, có 6 mái. Trên 
đỉnh có đắp hình nậm rượu. Trong nhà bia hiện nay có đặt 
bia đá ghi lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi 
Người về thăm Đền Hùng: 

Các uua Hung đã có công dựng nước 
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấu nước. 

Chùa Thiên Quang ở gần đền Hạ, xưa có tên là “Sơn cảnh 
thừa long tự“, sau đó là Thiên Quang thiền tự. Chùa được 
xây dựng theo kiểu “nội công, ngoại quốc” gồm: 5 gian tiền 
đường, 2 gian thiêu hương, 3 gian tam bảo, dãy hành lang, 
và nhà Tổ. Mái chùa được lợp ngói mũi, đầu đao cong; bờ 
nóc tiền đường đắp lưỡng long chầu nguyệt. Chùa thờ Phật 
theo phái Đại Thừa. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 187 


Trước cửa chùa có cây thiên tuế, là nơi Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên 
phong trước khi về tiếp quản Thủ đô. Trước sân chùa có 2 
tháp sư hình trụ 4 tầng. Trên nóc đắp hình hoa sen. Lòng 
tháp xây rỗng, cửa vòm nhỏ. Trong tháp có bát nhang và tấm 
bia khắc tên các vị hoà thượng đã tu hành và viên tịch tại 
chùa. 


Chùa còn có một gác chuông gồm 3 gian, 2 tầng mái, 4 
vì kèo cột. Trên gác chuông có treo quả chuông ghi “ Đại 
Việt quốc, Sơn Tây dạo, Lâm Thao phủ, Sơn Vi huyện, Hy 
Cương xã, Cổ Tích thôn cư phụng“. 


Tương truyền rằng, Đền Trung là nơi các vua Hùng cùng 
các Lạc Hầu, Lạc Tướng du ngoạn núi Nghĩa Lĩnh ngắm cảnh 
và họp bàn việc nước. Nơi đây, vua Hùng thứ 6 đã nhường 
ngôi cho Lang Liêu. Đền được xây theo kiểu hình chữ nhật, 
có 3 gian quay về hướng nam, phía trước mở 3 cửa. 


Đền Thượng được đặt trên đỉnh núi Hùng, nơi ngày xưa 
các vua Hùng thường lên tiến hành các nghi lễ, tín ngưỡng 
của cư dân nông 
nghiệp thờ trời đất, 
thờ thân lúa, câu 
mong mưa gió thuận 
hoà, mùa màng tươi 
tốt. Ngoài cổng đền 
có dòng đại tự “Nam 
Việt triều tổ” (tổ tiên 
của Việt Nam). Đền 
được làm theo kiểu 
chữ Vương, kiến trúc 
đơn giản, không có 





198 VIệT NAm VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


chạm trổ, được xây 
dựng qua bốn cấp 
khác nhau, gồm: nhà 
chuông trống (cấp ]), 
đại bái (cấp II), tiền tế 
(cấp II) và hậu cung 
(cấp IV). 

Ở bên trái đến 
Thượng có cột đá thể, 
tương truyền do Thục 
Phán dựng lên khi 
được vua Hùng thứ 18 truyền ngôi để thê nguyện bảo vệ non 
sông đất nước mà Hùng Vương trao lại và đời đời hương 
khói trông nom miếu vũ họ Vương. 





Lăng Hùng Vương tương truyền là mộ của vua Hùng 
thứ 6. Lăng mộ nằm ở phía đông đến Thượng, có vị trí “đầu 
đội sơn, chân đạp thuỷ“. Lăng hình vuông, cột liền tường, 
có đao cong 8 góc, tạo thành 2 tâng mái. Tầng dưới 4 góc 
đắp 4 con rồng, tầng trên đắp rồng uôn ngược, đỉnh lăng có 
đắp hình “quả ngọc”, mái đắp ngói ống, 2 bên cửa đều đắp 
kì lân, xung quanh có tường bao quanh, trang trí hoa bằng 
chất liệu đá. 


Đền Giếng là nơi công chúa Tiên Dung và công chúa 
Ngọc Hoa (con gái vua Hùng thứ 18) thường soi gương, vấn 
tóc khi theo cha đi kinh lí qua vùng này. Đền được xây dựng 
vào thứ kỉ 18 theo dạng chữ công, gồm 3 gian nhà tiền bái, 
3 gian hậu cung, 1 chuôi vô, 2 nhà oản (mỗi nhà có 4 gian) 
và có phương đình nối tiền bái với hậu cung. Cổng đến có 
dáng gần giống cổng chính nhưng nhỏ và thấp hơn. Giữa 
tầng trên có bức đại tự để: “Trung sơn tiểu thất” (ngôi miếu 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 189 


nhỏ trong núi). Hai 
bên có đề câu đối và 
tượng hai võ sĩ. Mặt 
sau cổng đắp hổ hai 
bên. 


Đền Mẫu Cơ là 
một ngôi đền mới, 
được bắt đầu xây 
dựng vào năm 2001 
và khánh thành vào 
tháng 12 năm 2004. 
Đên được xây dựng 
trên núi ốc Sơn theo kiến trúc truyền thống với cột, xà, 
hoành, dui bằng gỗ lim, mái được lợp bằng ngói mũi hài, 
tường bằng gạch bát. Đền chính làm theo kiểu chữ Đinh, bên 
cạnh có nhà Tả Vũ, nhà Hữu Vũ, nhà Bia, Trụ Biểu, Tứ Trụ, 
cổng Tam Quan, nhà tiếp khách và hoa viên. Trong đến có 
tượng thờ Mẹ Âu Cơ và hai Lạc Hầu, Lạc Tướng. Đường lên 
đến đền được xây bằng 553 bậc đá Hải Lựu. 





Bảo tàng Hùng Vương được khởi công xây dựng vào năm 
1996 và khánh thành đúng ngày khai hội Đền Hùng năm 
2003. Bảo tàng là nơi lưu giữ nhiều hiện vật quý của thời đại 
Văn Lang được phát hiện trong địa phận tỉnh Phú Thọ, đặc 
biệt là các đi vật phát hiện quanh khu vực Đền Hùng. 

Hồ dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, ngày xưa trồng nhiều sen. 
Hồ đã được kè xung quanh, trở thành một thắng cảnh cho 
du khách tới thăm Đền Hùng. Đây cũng là nơi trình diễn bắn 
pháo hoa vào ngày Quốc giỗ. 

Đường từ chân núi lên đỉnh núi, lần lượt vào ba đến 
chính là đền Hạ, đền Trung và đền Thượng hiện nay đã được 


140 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 





xây bậc rất thuận lợi 
cho du khách đến 
viếng Đển và thăm 
quan cảnh sắc. Sau 
khi lên đến Thượng, 
du khách sẽ tiếp tục 
cuộc hành trình theo 
một con đường khác 
với đường đi lên, và 
điểm dừng chân cuối 
cùng là đến Giếng ở 
dưới chân núi. 





Dù ai ải ngược 0ê xuôi 
Nhớ ngàu giỗ Tổ mùng mười tháng ba. 

Lễ hội Đền Hùng diễn ra vào ngày chính là 10 tháng 3 
âm lịch. Tuy nhiên, thực chất lễ hội đã diễn ra hàng tuần 
trước đó với những phong tục như: đánh trống đồng của dân 
tộc Mường, hành hương tưởng niệm các vua Hùng và kết 
thúc vào ngày 10 tháng 3 với lễ rước kiệu và dâng hương 
trên đền Thượng. Lễ Đền Hùng được Nhà nước công nhận 
thành Quốc giõ, tổ chức lớn vào những năm chấn. 


Đần Hùng vừa là thắng cảnh đẹp, vừa là một di tích lịch 
sử - văn hoá đặc biệt quan trọng đối với mỗi người Việt 
Nam. Về với Đền Hùng là về với cội nguồn dân tộc, để tự 
hào về dòng giống tiên rồng đang chảy trong huyết quản của 
mỗi người dân Việt Nam. 


Z6. ĐỒ SƠN 


Đ); Sơn là một quận của 
thành phô Hải Phòng, 
cách trung tâm thành phố 
khoảng 20km về hướng 
đông nam. Đồ Sơn có một 
khu nghỉ mát gồm nhiều bãi 
biển với phong cảnh đẹp ở 
miền Bắc Việt Nam. Đây là 
một bán đảo nhỏ do dãy núi 
Rồng vươn dài ra biển tới 
5km, với hàng chục mỏóm 
đôi cao từ 25 đến 130m. 


Đồ Sơn là một trong 
những địa điểm du lịch tắm 
biển sớm nổi tiếng ở nước 
ta. Hơn một thập kỷ trở về 
trước, bãi biển Đồ Sơn là 
một trong những bãi biển 
thu hút rất đông khách du 
lịch miền Bắc vào mùa 
nóng nực. Nay, phương tiện 





Đồ Sơn có khí hậu nhiệt đới gió 
mùg, mùa hè nóng vả mưa nhiều, 
mùa đồng lạnh mưa ít. Từ tháng Š 
đền tháng 9 là mùa nóng vỏ mưa. 
Từ thúng 11 đền thắng 3 năm squ 
lö mùa đông, thời tiết khô ráo. 
Giữa hơi mùa đó lại cố hai thời ki 
chuyển tiếp (thúng 4 và tháng 10), 
như vậy trong năm có đủ 4 mùa: 
xuốn, hạ, thu, đồng. 


giao thông thuận lợi, du khách nội địa và quốc tế đến Hà Nội 
đã chia sẻ đến bãi biển miền Trung và miền Nam nhiều hơn. 


149 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỂM ẤN 


Tuy nhiên, hiện nay vào ngày hè, Đồ Sơn vẫn thật sôi 
động. Du khách trên mọi miền đất nước, cũng như khách 
quốc tế về đây tắm biển, nghỉ ngơi và leo núi, ngắm nhìn ba 
thế biển đẹp. Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu nghỉ 
ngơi cũng vì thế mà mạnh hơn. Chỉ riêng phục vụ khách nội 
tỉnh và các tỉnh lân cận, các dịch vụ du lịch và biển Đồ Sơn 
lúc nào cũng bận rộn. 


Bán đảo Đồ Sơn nằm trên miễn lục địa chạy dài 22,5 
km ven biển từ cửa Sông Cảm đến cửa Văn Úc. Ngày xưa 
hình tượng hoá Đồ Sơn như đầu rồng hướng về viên ngọc 
đảo Hòn Dáu, đuôi quay ra khơi làm thành đảo Bạch Long 
Vĩ. Đồ Sơn hấp dẫn du khách bởi không khí trong lành của 
gió, cái mặn của biển và một cảnh sắc thiên nhiên sơn thuỷ 
hữu tình. Ngày nay, Đồ Sơn đang được quy hoạch để nâng 
tâm lên thành một khu du lịch cấp quốc gia. Nhiều con 
đường mới được xây dựng, nhiều khu công viên sinh thái 
nằm cong cong theo bãi biển được quy hoạch và kiến trúc 
thật tỉ mỉ. Con đường uốn lượn dẫn bạn đi xuyên rừng, 
xuyên núi, lúc thì thấy biển trước mặt, lúc lại thấy biển sau 
lưng, thật hấp dẫn! 

Đồ Sơn có bãi cát khá mịn, với nhiều loại cây như phi 
lao, bàng, dừa trồng ven 
bờ. Đằng sau bãi biển là 
những ngọn núi và đổi 
thông trải dài tăm tắp. Bãi 
tắm Đồ Sơn được chia làm 
3 khu chính: khu 1 nằm 
ngay đầu thị xã, khu 2 có 
nhiều khách sạn hiện đại, 
khu 3 yên tĩnh và kín đáo. 





99 DANH THẮNG VIỆT NA 


Đồ Sơn thường đông du 
khách vào mùa hè. Từ mọi 
miền tổ quốc cũng như du 
khách quốc tế về đây tắm 
biển, nghỉ ngơi và leo núi, 
ngắm nhìn phong cảnh 
biển đẹp lúc chiều tà. 
Ngoài ra, một trong 
những thú vui của du 
khách đến Đồ Sơn là tham 
gia lễ hội chọi trâu truyền 
thống của người dân. Quả 
thực, ngày nay, hội chọi 
trâu Đồ Sơn đã trở thành 
ngày hội truyền thống của 
dân miền biển, không chỉ 
thu hút người dân Hải 
Phòng mà còn thu hút 
hàng chục ngàn du khách 
trong và ngoài nước cứ đến 
mùa hội là lại nô nức đổ 
về, tạo nên một sản phẩm 
du lịch độc đáo có một 
không hai trên cả nước. 


Đồ Sơn còn hấp dẫn du 
khách bởi sự nổi tiếng với 
các di tích và danh thắng 
hoà quyện trong không 
gian đầy thơ mộng của núi, 
biển, mây, trời. Đó là: tháp 





Lễ hội Chọi trâu được tố chức vào 
9/8 m lịch hàng nöm. Đäy không 
chỉ lä ngảy hội gỗn liên với tục thờ 
cúng thuỷ thốn vò tục hiện sinh mỏ 
còn thể hiện tinh thốn thượng võ 
của người dồn miễn biến Hải 
Phỏng. Phốn lễ vẫn giữ nguyên 
những nghỉ thức truyền thông với 
các nghỉ lễ trang trọng, mở đu là 
lễ tÈ thần Điểm Tước, sau đó là lễ 
rước kiệu bát công, long đình cờ 
thẳn bay phập phới, rộn rõ trong 
tiếng nhạc bát âm dẫn trâu đi trình 
thành hoảng lũng. Phần hội diễn 
rø vỏo chính hội (9/8) với nhiều. 
hoạt động mang đệm bản sốc dân 
tộc. Điệu mũa khơi hội được 24 
tráng niên của làng chỉa thành hơi 
hỏng trình diễn vữa uyễn chuyển, 
vừa mạnh mẽ, màu sắc biên hoá 
linh hoạt và huyền ảo trong những 
m thanh của trồng, thanh la. 


-_——-=E ` 


lá4 _ VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


Tường Long, đến 
Ngọc, suối Rồng (di 
tích thời nhà Lí) nằm 
ở phường Ngọc Hải; 
đền Bà Đế ở chân 
đổi Độc cuối bến 
Xăm, phường Duyên 
Hải, bến tàu “không 
số” nơi xuất phát của 
những con tàu không 
số của Hải quân 
nhân dân Việt Nam 
trên biển miễn Bắc vào chi viện cho miền Nam đánh MT, hiện 
nay nằm ở khu 3 Đồ Sơn; biệt thự Bảo Đại trên đổi Vung cho 
du khách tham quan và có thể ngồi trên ngai vàng, mặc sắc 
phục của vua và hoàng hậu chụp ảnh lưu niệm. 





Ngoài ra, Đồ Sơn còn rất sâm uất bởi các tụ điểm vui 
chơi giải trí, các chợ, bến cảng, trong đó phải kể đến: khu 
Casìino Đồ Sơn, chợ Cầu Vồng bán các đồ hải sản tươi, khô; 
bến Nghiêng ở cuối khu 2 Đồ Sơn có tàu thuỷ cao tốc đón 
khách du lịch đi tham quan Hòn Dáu, đảo Cát Bà và Vịnh 
Hạ Long. 

Đến với Đồ Sơn nói riêng và Hải Phòng nói chung, ngoài 
các loại hải sản tươi ngon của vùng biển (tôm, cua, EllDwes Ì) 
những món đặc sản của vùng đất này, như: nem vuông, nem 
cua bể, chả cá, bún cá, bánh đúc, bánh mì cay, bánh cuốn 
tôm, bánh đa cua,...ít có du khách nào tới đây lại bó lỡ dịp 
thưởng thức. Mỗi loại đặc sản mang đến cho du khách hương 
vị ngon, đậm đà, độc đáo mà chắc hẳn sẽ rất khó quên. 


Có thể nói, Đồ Sơn đã trở thành một khu du lịch biển thu 


W§ 


9 DANH THẮNG VIỆT NAM 145 


hút ngày càng nhiều khách 
du lịch đến tham quan và 
nghỉ dưỡng với một cảnh 
sắc thiên nhiên đẹp, một 
quy hoạch đô thị hợp lí, Đô 
Sơn đang đổi thay và ngày 
càng đẹp hơn trong lòng 
mỗi du khách. Đến với Đồ 
Sơn, bạn sẽ có nhiều lựa 
chọn cho các dịch vụ du 
lịch từ bình dân đến cao 
cấp, ở =. đã và đang xây dựng những khu rersort đáp ứng 
nhu câu của khách du lịch có thu nhập cao, đặc biệt là người 
nước ngoài. 





Casino Đồ Sơn 


146 


5z. ĐỔI G4ÍT Is(ÍØÑG SƠN 


Y thị xã Phan Thiết - 

Bình Thuận đi thêm 47 
km, tới ngã ba Hoà Thắng, 
quẹo phải theo đường đất 
đỏ 18 km là bạn đã đến 
trung tâm xã Hoà Thắng, 
đi tiếp vài km nữa là tới 
đổi cát Lương Sơn. 





Là một trong những 
bãi cát đẹp còn hoang sơ 
chưa được nhiều người biết đến nhiều nhưng những đổi cát 
ở Lương Sơn lại là địa danh ghi dấu ấn tên tuổi bao nghệ sĩ 
nhiếp ảnh với những tác phẩm đổi cát trập trùng uốn lượn 
thênh thang, lấp lánh dưới ánh nắng vàng làm mê đắm lòng 
người. Có bao bức ảnh nghệ thuật nổi danh cả trong nước và 
quốc tế như dự báo cho mảnh đất một tiềm năng du lịch hấp 
dẫn trong tương lai. 

Khác biệt với những đổi cát ở Mũi Né - Phan Thiết, đồi 
cát Lương Sơn không cao nhưng cũng có những hình dáng 
và màu sắc lí thú, khi vồng lên khi lõm xuống như tấm thảm 
mịn màng mà thiên nhiên ban tặng cho con người. 


Theo truyền thuyết thời Lê Lợi, để thuận lợi và dễ dàng 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 147 


cho việc bảo vệ bờ cõi, nhân dân đã đắp đập cát ngăn giữa 
bàu nước rộng lớn, để quân lính đi qua dễ dàng. Bầu cát chia 
thành Bàu Ông và Bàu Bà, ngoài ra những bàu cát nhỏ hơn 
còn được gọi tên là Bàu Con và Bàu Cháu, có lẽ đồi cát đẹp 
nhất là khi có những cơn gió nhẹ, những sóng cát gợn nhẹ 
lăn tăn với những mảng khối diệu kì. 

Nếu như ở những vùng khác, nói đến cát là mọi người 
nghĩ ra vùng đất khô cằn, quanh năm chỉ có nắng và gió 
nhưng nếu đến Lương Sơn du khách sẽ ngạc nhiên là chen 
lẫn các đải cát trắng trải dài là những ao hoa sen, ao rau 
muống, hoa súng tốt tươi. Dưới những khóm rau, những 
bông hoa tỏa hương ngào ngạt là thế giới của các loài thủy 
sản như cá, tôm, ...sinh sống, ngồi trên bờ ngắm hoa câu cá 
bạn sẽ tìm thấy một sự thú vị an bình. 


Tới đôi cát một thú vui 
mà bạn không thể bỏ qua 
là những trò chơi như kéo 
co, chạy rượt đuổi, trượt 
cát lôi cuốn tất cả mọi 
người tham gia. Sau khi 
trượt cát chỉ cần đi vài km 
nữa là ra tới biển Hòn 
Rơm, Mũi Né - Phan Thiết, 
mỗi cuộc hành trình đều 
mang lại cho bạn một cảm giác thú vị. Với mong muốn biến 
đổi cát thành điểm tham quan lí thú và hấp dẫn của du 
khách trong tương lai, hiện nay Bình Thuận đã xây dựng 
những con đường thuận tiện cho việc đi lại cho khách tham 
quan, chắc chắn sẽ còn nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị 
đang chờ đợi du khách ở phía trước. 





28. ĐỘNG TM T†iR†I 


Đông Đăng có phố Kì Lừa 
Có nàng tô Thị, có chùa Tam Thanh 
- Ai lên xứ Lạng cùng anh 
Bö công bác mẹ sinh thành ra em 


^ ^À “ 
Ta cẩm bầu rượu, năm nem 


Mải oui quên hết lời em dặn đò. 


ộng Tam Thanh nằm ở phường 

Tam Thanh, phía tây phố Kì Lừa 
của thành phố Lạng Sơn. Từ thủ đô Hà 
Nội lên Lạng Sơn chỉ có 154km, thêm 
14km nữa là đến Đồng Đăng, nơi có 
động Tam Thanh, Nhị Thanh, sông Kì 
Cùng, phố Kì Lừa và núi Vọng Phu,... 


Tam Thanh là quân thể 3 động 
Nhất Thanh, Nhị Thanh và Tam 
Thanh, trong động Tam Thanh có 
chùa Tam Thanh. Động Tam Thanh 
nằm trong một dãy núi có hình đàn 
voi phủ phục trên mặt cỏ xanh. Tam 
Thanh được mệnh danh là “Đệ nhất 
bát cảnh xứ Lạng”. 





465655054155 61s5/50X 


Cửa thông thiên trong động 


% DANH THẮNG VIỆT NAM 1Ạ9 


Ngay phía bên ngoài cửa động 
Tam Thanh là một ngôi chùa nhỏ, 
hấp dẫn du khách vì vẻ độc đáo 
so với các ngôi chùa ở miền xuôi. 
Chùa được xây từ thế kỉ 17, cũng 
có tên là Tam Thanh (Thanh Tiên 
tự). Tại chùa còn lưu giữ nhiều di 
vật quý, trong đó tấm bia số 4 có 
niên đại cổ nhất (bia Ma Nhai) ghi 
lại chi tiết việc xây dựng và tôn 
tạo ngôi chùa này, bia khắc thơ 
của Ngô Thì Sĩ - quan đốc trấn 
Lạng Sơn với nội dung ca ngợi 
cảnh đẹp sơn thuỷ hữu tình của Ỷ : 
động Tam Thanh. Đặc sắc nhất là Cửa trời 
bức tượng phù điêu A Dị Đà được 
tạc vào vách núi theo thế đứng trong hình một lá đề. Đây là 
một kiệt tác nghệ thuật thời Lê - Mạc (thế kỉ 1ó, 17) chứa 
đựng những giá trị lịch sử và thẩm mĩ sâu sắc. Lễ hội chùa 
Tam Thanh được tổ chức vào ngày 15 tháng giêng âm lịch 
hàng năm, thu hút đông đảo du khách tham dự. 





Bước qua cửa động rộng khoảng 8m, cao trên 10m, ta vào 
lòng động thứ nhất - động Nhất Thanh. Động này dài khoảng 
60m, rộng gần 30m. Tiếp đến là vòm động thứ hai - động Nhị 
Thanh. Danh thắng Nhị Thanh được phát hiện và tôn tạo bắt 
đầu từ cuối thế kỉ 18 bởi Ngô Thì Sĩ, biến nơi đây thành một 
nơi sinh hoạt văn hoá tỉnh thần của nhân dân. Chắc chắn du 
khách sẽ phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tự nhiên của. động Nhị 
Thanh. Những dải nhũ đá rủ xuống khiến du khách tưởng 
như đang lạc vào mê cung. Chạy dọc theo động là dòng suối 
Ngọc Tuyên, nước xanh biêng biếc, phần đọng lại trước cửa 


150 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


động tạo thành ao Nhất Bình thơ mộng. ở giữa hang có một 
khoảng đất rộng gọi là “sân khấu”, có ánh sáng từ cửa Thông 
Thiên rọi chiếu thật huyền ảo. Tại sân khấu này, Ngô thì Sĩ 
đã từng mở tiệc thết đãi và thưởng thức các chương trình thơ 
ca, đàn hát... Ngay vòm cửa động còn lưu giữ một bức hoạ vẽ 
Ngô Thì Sĩ uy nghĩ, trang trọng. Bức hoạ là ước vọng của ông 
được muôn thủa hoà vào hang núi để tiêu dao. Xúc động trước 
tình cảm đó, nhân dân lập bàn thờ ông và gọi là Di Ái Đường. 

Tại cửa sau của Nhị Thanh, du khách sẽ nhìn thấy Tam 
Thanh. Hang động Tam Thanh ở lưng chừng núi. Cửa hang 
cao khoảng 8m, nhìn về hướng đông, có lối đi lên là 30 bậc 
đá đục vào sườn núi, có nhiều cây cối um tùm che khuất ánh 
sáng. Đi sâu vào trong động đến khu vực “sân khấu” sẽ có 
hai cửa thông thiên, ánh sáng từ hai cửa này soi rọi vào động 
làm cho những nhũ đá ngời lên đẹp lạ thường. Trong hang 
có rất nhiều hình đá mà thiên nhiên ban tạo thật kì diệu. 
Đặc biệt, ở khu vực trung tâm của động có hồ Âm Ti, nước 
không bao giờ vơi cạn. Hồ chỉ rộng có mấy chục mét vuông 
nhưng cảnh quan tuyệt đẹp, có nguồn nước đồi dào chảy 
suốt ngày đêm. Nhờ kĩ thuật chiếu sáng hiện đại, màu sắc 
hang động lung linh, tô 
điểm cho cảnh trí thêm 
hấp dẫn. 


Đi hết cửa thông thiên 
của động Tam Thanh là 
đến lầu Võng Thị. Từ đây 
nhìn chếch về phía đông 
bắc, du khách sẽ thấy hòn 
Vọng Phu - nàng Tô TÌị. 
Song song với nàng Tô Thị I 
là thành nhà Mạc cổ kính, Lễ hội Hoa Đăng trên sông Kỳ Cùng 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 151 


rêu phong, một kiến trúc thời phong kiến Việt Nam, thế kỉ 
thứ 16. 


Có thể nói, du khách đến với xứa Lạng không thể không 
đến Nhị Thanh, Tam Thanh - vốn được coi là “Đệ nhất bát 
xứ Lạng”. Ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà tạo hoá 
ban tặng cho nơi đây, du khách sẽ thấy lòng mình như được 
tĩnh lặng hơn để nhớ về một thủa khai sơn của ông cha ta và 
sẽ càng hiểu, thêm yêu xứ Lạng. 


z9. GHỀRHI Đá ĐĨ4 


ai An Ninh Đông - Tuy 

An - Phú Yên có một 
kiệt tác bằng đá mà thiên 
nhiên ban tặng cho con 
người đó là Ghênh Đá Đĩa. 
So với những kỳ quan 
thiên nhiên bằng đá khác 
(Quảng Ngãi), đá Trinh Nữ Những cột đá hình lục giác 
ở (Đắknông) thì ghênh Đá cao đến kinh ngạc 
Đĩa ở Phú Yên là một 
thắng cảnh quốc gia tuyệt đẹp đáng được bảo tồn. 





Các nhà khoa học cho rằng, cách đây hàng ngàn hàng 
vạn năm trước có một hiện tượng địa chất độc đáo trong quá 
trình núi lửa phun trào, những dòng nham thạch gặp nước 
lạnh như một phản ứng hoá học làm đông cứng lại và sau 
đó bị rạn nứt thành những cột đá dựng hoặc xiên. Với độ cao 
từ 60 đến 80cm so với mực nước biển, mặt đá như muôn 
ngàn chiếc đĩa xếp chồng lên nhau màu đen tuyển rộng 
khoảng hơn 1km? nửa chìm nửa nổi trên mặt biển. Từ xa nhìn 
lại nó nhu một tác phẩm nghệ thuật được bàn tay con người 
tạo dựng, du khách đến thăm có thể tha hồ dạo bước chân 
không lên đá với cảm giác mát rượi. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 158 


Nơi đây còn có nhiều loài sinh 
vật biển sinh sống, đặc biệt là sự 
xuất hiện loại rong mứt - một loại 
rong biển có vị mặn và dai dạt vào 
chênh bám lại trên những tang đá. 


Toàn bộ những khối đá ở 
chênh này là đá bazan có màu đen 
tuyển và màu vàng sáng, những 
hòn đá to nhỏ khác nhau có hòn 
nặng đến hàng tạ, nhưng cũng có 
những hòn nhỏ xinh với nhiều 
hình dạng độc đáo như: tròn, ngũ 
giác, đa giác...đứng trên Ghêẻnh Đá Ệ 
Đĩa du khách sẽ thấy những đoàn ẤM gi ng 
thuyền đánh cá, những ngư dân Nhà thờ 
nghiêng người đón lấy những mẻ 
cá tươi ngon trong không khí tấp nập của ngày mới. 


Bên cạnh Ghềnh Đá Đĩa là bãi Bàng, một bãi tắm với cát 
trắng trải dài, những tán cây rợp bóng mát cùng với sự hoang 
sơ thuần khiết và không khí trong lành dễ chịu rất thích hợp 
cho một chuyến cắm trại hay đã ngoại. Ngồi trên những ghênh 
đá nhắn bóng, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, bạn cũng có 
thể ngắm ngọn núi nhỏ xinh được tạo thành từ những cột đá 
hình đa giác, nếu muốn đến gần du khách phải qua con ghênh 
nhỏ, một bên là vực sâu, sóng va vào nước tung bọt trắng xoá. 





Mằng Lăng. 


Không chỉ có Đá Đĩa và Bãi Bằng, nơi đây còn có một cái 
hang sâu và rộng, nơi đây là nơi lưu trú của bộ đội ta thời kì 
chiến tranh, nhờ hang sâu và rộng ban ngày bộ đội ta ẩn náu, 
ban đêm xuất kích đánh cho quân thù những đòn khiếp sợ. 

Là một thắng cảnh đẹp được công nhận là thắng cảnh 
quốc gia, tuy còn hoang sơ nhưng trong tương lai đây sẽ là 
điểm đến hấp dẫn du khách trong những ngày hè nóng bức. 





40. †itầ TIÊN - “ðÌNTI $4 ĐIỆP THỨ 


ừ thế kỉ 18, Hà Tiên đã 

là một thị trấn buôn 
bán sầm uất, một hải cảng 
tp nập tàu buôn phương 
Tây và các nước Nam Á, 
những hiệu buôn, quán xá, 
hiệu ăn của người Hoa 
mọc lên nhộn nhịp. Biển ` 1... JÐ ng 
Hà Tiên ngày nay là một ¬~ Cầu Hà Tiên 
thắng cảnh đẹp, cảnh vật 
hoang sơ, lặng lẽ yên bình Cách trung tâm thành phố Kiên 
thơ mộng, một tuyệt tác Giang 93zkm, thống cảnh Hà Tiên 
mà thiên nhiên ban tặng cô cônh đẹp, non nước hữu tình, lò 
cho con người, được ví như. một mảnh đốt có nên văn hoó lâu 
một “Bình san điệp thuý”. đời được nhiều du khách tới tham 
quơn khám phá. 





Bình san là dãy núi 
dựng như bức bình phong 
sau thành Hà Tiên, núi điệp điệp trùng trùng là màu xanh, 
ngọn núi như tấm bình phong sắc xanh lớp lớp, một bên là 
biển xanh, một bên là núi một vẻ đẹp không nơi nào có 
được. Đứng từ đây bao quát toàn bộ thị xã, bên này là biển 
Đông, bên kia là núi Voi Phục với những quả núi đá vôi tròn 
trịa như mâm xôi đây đặn. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 


Sau thắng cảnh núi 
Bình, là Thạch Động (Động 
Vân Sơn) với câu chuyện 
cổ tích về chàng Thạch 
Sanh đánh chẵn tỉnh biểu 
hiện ở những nhũ đá uốn 
lượn, theo trí tưởng tượng 
của người xưa với nhiều 
tình tiết thú vị... Xuôi về 
hướng Nam, là Hòn 


155 





Chông, nước biển xanh ngắt, ngắm nhìn hòn Phụ Tử sóng võ 
rì rào suốt ngày đêm như khắc sâu một câu chuyện về tình 
về hai cha con cùng nhau tiêu diệt thuỷ quái. Họ quyết chiến 
đến cùng đến khi không thể quay về với đất mẹ, chỉ đứng 
từ xa trông ngóng với nỗi nhớ khôn nguôi. Hai cha con nằm 
cạnh nhau mặc kệ mưa xa bão táp, hình ảnh của họ trở thành 
lòng quả cảm, nhân hậu của người dân Kiên Giang trong quá 
trình khai phá thiên nhiên bảo vệ cuộc sống. 


Hà Tiên thập cảnh mà nhiều du khách biết đến như: 





Lăng Mạc Cửu 


Đông Hồ Án Nguyệt, Bình 
san Điệp Thuý, Thạch 
Động Thôn Vân, Lộc Chỉ 
Thôn Cư, Kim Dự Lan 
Đào... Kể cạnh bờ biển còn 
có các quân đảo như Hải 
Tặc cách bãi tắm Mũi Nai 
11 km, ngoài ra còn có 
nhiều quân đảo và bãi tắm 
nhỏ đẹp. Du khách còn có 
thể chiêm ngưỡng các bãi 
san hô, ốc xà cừ, thưởng 


156G VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


ngoạn các di tích lịch sử, 
đạo chơi trên du thuyển, 
câu cá, cắm trại, lướt ván, 
thả dù... Trong cuộc hành 
trình, từ chùa Hang ngồi 
vài phút trên ca nô vượt 
sóng sẽ đến hang Gia 
Long, cũng có thể du 
ngoạn những thắng cảnh 
nổi tiếng của Hà Tiên như 
đình Nguyễn Trung Trực, mộ nữ tướng Lê Kim Định, đền 
Phó Cơ Điều, sắc tứ Tam Bảo Tự, chùa Phù Dung... những 
đi tích, thắng cảnh của Hà Tiên sẽ mang lại cho du khách 
một sự yêu mến, đam mê khám phá mới lạ. 





Đến Hà Tiên, du khách có thể thưởng thức món thịt biên 
mai nướng trên than hồng, một loài có nhiều ở quần đảo Hải 
Tặc, xuất hiện ở những thêm đá ngầm sâu khoảng 5 mét. 
Đuôi biên mai dính chặt vào đá, thân đứng thẳng dập dễnh 
mở khép miệng, vỏ có màu xanh nhiều rong rêu bám vào. 
Để làm món ăn, người dân phải dùng chày đập vỡ ra sau đó 
cạy lấy thịt tẩm ướp gia vị nướng, đây là một ẩm thực đặc 
sắc của Hà Tiên. 


4¡. tiỒ 84 ĐỂ 


Hồ Ba Bể gần thị trần Chợ Rẽ, thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc 
Cạn, cách thị xã Bắc Cạn 70km, cách Hà Nội hơn 200km 
về phía bắc. 


N đi từ thị xã Bắc Cạn có hai con đường vào hồ Ba Bể: 
thứ nhất theo quôc lộ 256 Bắc Cạn - Ba Bể hơn 60km, 
thứ hai, theo tỉnh lộ 257 Bắc Cạn - Chợ Đồn - Ba Bể 70km, 
con đường này đã trải nhựa nhưng khó đi hơn. Hiện nay 
tuyến chính lên hồ Ba Bể vẫn là quốc lộ 256. Đến thị trấn 
Chợ Rẽ cũng có hai đường vào hồ; một đường đi ô tô đến 
thẳng trụ sở Vườn quốc gia Ba Bể rồi đi 1km nữa sẽ đến hồ, 
một đường đi thuyền xuôi dòng sông Năng thơ mộng. 


Hồ Ba Bể có điện tích mặt nước hơn 650 ha, ở độ cao 
khoảng 145m so với mặt nước biển, chiều dài gần 8km, độ 
sâu trung bình là 20 - 25m. Hồ được bao bọc bởi những dãy 
núi đá vôi có nhiều hang động và những suối ngầm. Nguồn 
nước chính được cung cấp từ 3 con sông chảy vào hồ. Hồ có 
hai đảo nổi lên giữa hồ là đảo An Mã và đảo Bà Góa. Đây 
là hồ kiến tạo lớn nhất miền Bắc Việt Nam, được công nhận 
là 1 trong 21 khu du lịch quốc gia của Việt Nam. 

Tích xưa kể rằng, ở vùng Bắc Cạn, mỗi năm dân làng 
Năm Mẫu đều tổ chức lễ cúng Phật, gọi là lễ Vô Giá, thu 
hút đông đảo dân chúng về tham dự. Một hôm có bà lão 


158 VIệT NAM Vẻ Đẹp TIM ẤN 


bị bệnh cùi cũng đến làng dự lễ. Quần áo rách tả tơi, mùi 
hôi hám khiến mọi người đều xa lánh. Tuy nhiên có người 
đàn bà goá động lòng thương hại đã cho bà lão cùi ăn ngủ 
tại nhà mình. Đến nửa đêm, hai mẹ con bà goá giật mình 
thức giấc khi nghe có tiếng động ầm ầm đữ đội từ phía vựa 
thóc nơi bà lão cùi nằm ngủ. Mở cửa vựa thóc ra, không 
thấy bà lão cùi đâu, mà chỉ thấy một con rắn uốn mình ầm 
âm như tiếng sấm. Hai mẹ con kinh hãi lo sợ. Sáng hôm 
sau, bào lão cùi bước ra từ vựa thóc, nói rằng “Tôi vốn 
không phải là người, nay đến đây giúp đỡ những người có 
tấm lòng lương thiện như mẹ con bà goá. Hãy nhớ kỹ lời 
tôi dặn và làm theo. Khi nào thấy có nước nguồn bắt đầu 
đổ về đây thì hai mẹ con hãy mau mau chạy lên đỉnh núi 
mà tránh.” Nói rồi bà lão biến mất. Mấy ngày sau, nước 
tràn vào thung lũng, tất cả mọi người đều chết ngộp, trừ 
hai mẹ con bà goá kia đã kịp chạy thoát lên đỉnh núi cao. 
Trên núi, hai mẹ con dựng một ngôi nhà nhỏ để sinh sống. 
Nơi này về sau thành một ngôi làng đông đúc, ngày nay 
vẫn có tên là làng Năm Mẫu. Cả thung lũng bị nước tràn 
ngập thì hoá thành 3 cái hồ rộng lớn, mênh mông như biển 
khơi, nên người ta gọi là hồ Ba Bể. 

Khí hậu ở khu vực Hồ 
Ba Bể chia thành hai mùa rõ 
rệt: mùa mưa và mùa khô. 
Nhiệt độ trung bình năm 
khoảng 25%. Tiết đông, hay 
tiết hạ, Ba Bể đều có những 
chiếc áo choàng tự nhiên 
lộng lẫy, đẹp mê đắm và ru 
yên tĩnh tất cả các tâm hồn. 


Ba Bể là khu du lịch có 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 159 


tiềm năng du lịch sinh thái, văn hoá lớn và rất có ý nghĩa 
trong tiểu vùng du lịch miễn núi Đông Bắc với nhiều điểm 
di tích danh thắng đặc sắc, độc đáo. 


Xuôi dòng sông Năng thơ mộng, nhất là đi thuyền độc 
mộc của các cô gái Tày với khăn vấn, áo chàm khoan thai 
lướt nhẹ mái chèo, ngắm nhìn thấp thoáng qua các sọi ngô, 
bãi mía, và thỉnh thoảng lại gặp những chàng trai ngực trần 
lực lưỡng đang kéo vó, quăng chài.. Mê đắm trong cảnh 
nước non hùng vĩ, thơ mộng, chẳng mấy chốc du khách sẽ 
đến động Puông. Đây thực sự là một kì quan thiên tạo. 


Không biết từ bao giờ, dòng sông Năng hiển hoà đã đục 
thủng cả bề dày vách núi đá vôi để tạo thành một dòng chảy 
với những hang động kì vĩ. Một phần của hang động này 
chính là hang vòm, vòm cao hàng chục mét, đài hơn trăm 
mét. Dòng sông vẫn uốn mình quanh co trong vòm hang, tạo 
nên cảm giác kì thú cho du khách mỗi khi xuôi thuyền vào 
hang. Và khi lướt qua đây, du khách sẽ rời thuyền, đặt chân 
lên phần động khô, khám phá vẻ đẹp của thạch nhũ. Trong 
ánh sáng mờ ảo, du khách liên tưởng các cột nhũ đá như 
những cột tiền sảnh của 
lâu đài nguy nga tráng lệ, 
những tua nhũ đá từ vòm 
hang rủ xuống trông khẳng 
guới khiu như những cành cây 
1 qua mùa thay lá. 


ca su n Xuôi tiếp sông Năng là 
đến thác Đầu Đẳng, dài 
khoảng 1km, độ cao trên 
.. 30m, chia thành ba tâng. 
ể mùa đông Nước thác đổ qua muôn 








Hồ Ba B 


160 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


ngàn mô đá lô nhô. Lẫn 
với dòng thác đổ, bọt tung 
trắng xoá tạo nên bức 
tranh phong cảnh đa dạng 
về màu sắc, với màu xanh 
của cây rừng, màu nâu của 
núi đá và màu trắng của 
thác nước tuôn chảy. 





Qua thác Đầu Đẳng là 
hồ Ba Bể hiện ra với vẻ 
hoang sơ, trầm mặc ngập trong núi rừng Tây Bắc. Mặt đất 
như đột ngột hạ xuống, xung quanh là những dãy núi đứng 
thành vách; không khí như lắng lại, mát dịu và thoang 
thoảng hương hoa lá,... Toàn cảnh hồ như một bức tranh thuỷ 
mặc làm say lòng du khách từ xưa đến nay. 


Du ngoạn hồ Ba Bể, du khách thường ghé vào ao Tiên 
bồng bẻnh trên mặt nước trong xanh. Nhìn về phía mặt trời 
lặn, du khách sẽ thấy một triển đá nhô cao. Tương truyền đó 
là nơi các vị thân tiên chơi cờ. Theo lối này mà ngược lên dốc 
đá khoảng 200m là đến ao Tiên. Ao Tiên hình tròn, rộng hơn 
1.000m), cách biệt với hồ, không có nguồn nước chảy vào hay 
thoát ra, vì thế đòng nước ở đây trong đến lạ lùng. 


Về làng du lịch nhà sàn Pác Ngòi, khách tham quan sẽ 
được ngủ trong những căn nhà sàn thoáng mát với những 
bộ chăn, đệm thổ cẩm mượt mà, êm dịu của địa phương. 
Bạn sẽ lên thăm làng người Dao Khưa Quang- nơi xuất phát 
của loại rượu ngô nổi tiếng của Bắc Cạn. Ngoài ra, du 
khách còn có dịp thăm quan hồ Pé Lâm, Pé Lèng, đảo An 
Mã, đảo Bà Goá,... 


Hồ Ba Bể nằm lọt trong khu bảo tổn Vườn quốc gia Ba 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 161 








lê, có điện tích 23.340 ha. ở đây, có hơn 400 loài thực vật, 
trong ‹¡› có loài thân gỗ, hàng trăm loài hoa phong lan, địa : 
lan, trú. dây đặc hữu và nhiều cây được liệu quý hiếm cùng 
với 299 loài động vật có xương sống. Có nhiều loại động vật 
quý hiếm như: phượng hoàng đất, gà lôi, voọc mũi hếch,... 
còn cư trú ở nơi đây. Cùng với thắng cảnh hồ Ba Bể, Vườn 
quốc gia Ba Bể là một di sản thiên nhiên đẹp vào bậc nhất 
của nước ta, được khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng, 
nghiên cứu. 


162 


VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 





42. TIỒ HIOÄN RIỂM 
TRONG !:ÒNG PpHiÔ GỔ †ià TñÀRTH 


H: Hoàn Kiếm (hay Hồ 
Gươm) nằm giữa thủ 
đô Hà Nội. Tên hồ cũng 
được đặt cho một quận của 
Hà Nội, quận Hoàn Kiếm. 

Cách đây khoảng 6 thế 
kỉ, Hồ Gươm gồm hai phần 
chạy dài từ phố Hàng Đào, 
qua Hai Bà lrưng, Lí 
Thường Kiệt tới phố Hàng 
Chuối, thông với sông 
Hồng. Nước hồ quanh năm 





xanh biếc nên xưa kia được gọi là hồ Lục Thuỷ. 


Tên gọi hồ Hoàn Kiếm gắn với một truyền thuyết. Thời 
nhà Minh (1406 - 1428) đô hộ, trên sông Chu ở Thanh Hoá 
có một người thuyền chài tên là Lê Thận. Trong nhiều lần 
kéo lưới, Thận đều vớt được mảnh sắt như con dao cùn mất 
chuôi, nhìn kĩ thì đó là một lưỡi gươm. Lúc này, khắp nơi, 
người người đi theo Lê Lợi đánh đuổi quân xâm lược và 
Thận cũng tham gia. Thận được cắt cử canh gác doanh trại. 
Lê Lợi đi tuần qua, thấy có một vật gì sáng quắc, tiến lại gần 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 168 


trạm canh của Lê Thận thì 
phát hiện ra một lưỡi 
gươm. Sau đêm đó không 
lâu, trong lần ẩn nấp vào 
rừng, Lê Lợi phát hiện ra 
vật sáng nhấp nhoáng, 
nhìn kĩ thì hoá ra đó là một 
chuôi gươm bằng sừng có 
những hạt ngọc nạm phát 
sáng. Nhớ cái lưỡi gươm ở l 
trại quân Lê Thận, Lê Lợi quyết định mang về lắp vào lưỡi 
gươm và quả nhiên chúng vừa khít. Lê Thận và mọi người 
quỳ xuống, đồng thanh: “Trời đã trao gươm thần cho chủ 
tướng”. Từ đấy, nghĩa quân Lê Lợi càng đánh càng mạnh và 
liên tiếp giành thắng lợi, đại thắng quân Minh. Lê Lợi lên 
ngôi vua và người dân được hưởng thái bình từ đây. Một 
ngày đẹp trời, nhà vua du thuyền thưởng ngoạn hồ Lục 
Thuỷ giữa kinh thành. Bất ngờ có một con rùa nổi lên và đòi 
lại gươm báu cho Long Vương. Nhà vua liền rút thanh gươm 
kính cẩn nâng lên cao quá đầu. Con rùa đón nhận lấy thanh 
gươm, rồi lặn xuống. ánh gươm còn toả sáng một vùng trên 
mặt hồ. Từ đấy, hồ được đặt tên là hồ Hoàn Kiếm (hay hồ 
Gươm) - hồ trả gươm. 


Trên hồ có hai hòn đảo, đảo Ngọc và đảo Rùa. Cuối thế 
kỉ 16, chúa Trịnh dựng phủ Chúa ở phường Báo Thiên (nay 
l>z Nhà Thờ Lớn) và ở phố Thợ Nhuộm gần hồ nên đặt tên 
cho hai phần hồ là Hữu Vọng và Tả Vọng. Sau đó Trịnh 
Doanh cho đắp ở bờ hồ, chỗ đối diện với đảo Ngọc, một gò 
đất có tên là gò Ngọc Bội, còn trên đảo Rùa thì dựng dinh 
Tả Vọng. Đến thế kỉ 19, người ta dựng một ngôi chùa trên 
đảo Ngọc gọi là chùa Ngọc Sơn. ít lâu sau, chùa này không 





164 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 


thờ Phật mà thờ thánh Văn 
Xương và Trần Hưng Đạo, 
do đó chùa đổi thành đền, 
tức đền Ngọc Sơn. Sau này, 
nhà nho Nguyễn Văn Siêu 
đã đứng ra sửa sang lại 
cảnh đến. Trên gò Ngọc 
Bội, ông cho xây một ngọn 
tháp bút. Đó là tháp Bút 
ngày nay. 

Đẹp như một lẵng hoa giữa lòng thành phố, hồ Hoàn 
Kiếm được bao quanh bởi các đường phố Định Tiên Hoàng, 
Lê Thái Tổ, Hàng Khay. Ba con phố này dài khoảng 1.800m. 
Hồ Hoàn Kiếm như một chiếc gương hình bầu dục lớn nằm 
ở trung tâm thành phố, rộng 12 ha, vườn cây xung quanh dài 
2km, rộng 3 ha. Mặt nước `hồ là tấm gương lớn soi bóng 
những rặng liễu thướt tha rủ xuống, những tán cây cổ thụ, 
những mái đền, chùa cổ kính, tháp cũ rêu phong, những toà 
nhà cao tầng hiện đại vươn lên trời xanh. Hồ Hoàn Kiếm 
được du khách chọn là thắng cảnh của Hà Nội. Quanh hồ 
trồng nhiều loại hoa và cây cảnh. Tháp Rùa ở giữa hồ, Cầu 
Thê Húc sắc đỏ uốn cong nối ra đền Ngọc Sơn. Xung quanh 
hồ còn có nhiều di tích lịch sử khác như tượng vua Lê Thái 
Tổ, tháp Bút, đến Bà Kiệu,... bên cạnh những công trình kiến 
trúc hiện đại. Toà nhà bưu điện với tháp đồng hồ cổ kính ¡n 
bóng hồ Gươm đã đi vào lòng người dân Hà Nội. 





Đền Ngọc Sơn, từ cổng ngoài đi vào có hai bức tường hai 
bên, một bên là bảng rồng và một bên là bảng hổ, tượng 
trưng cho hai bảng cao quý ghi tên những người thi đỗ thời 
xưa. Du khách có thể tham quan, chiêm ngưỡng tiêu bản một 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 165 


con rùa lớn, dài 2m, giống 
như con rùa đã đòi lại 
thanh gươm thần từ tay Lê 
Lợi. Con rùa này chết năm 
1968, mai rùa được bảo 
quản bằng một lớp sơn 
quét bên ngoài. Rùa được 
đặt trong một tủ kính lớn 
trong đền để mọi người 
chiêm ngưỡng. Đền được 
xây dựng trên đảo Ngọc trong hồ Hoàn Kiếm cùng với tháp 
Bút, Đài Nghiên, cầu Thê Húc (cầu đậu nắng mai), lầu Đắc 
Nguyệt (lầu được trăng), đình Trấn Ba (đình chắn sóng) và 
đền chính hợp thành cụm di tích lịch sử kiến trúc - nghệ 
thuật và danh lam thắng cảnh tiêu biểu của thủ đô. 





Tháp Hoà Phong đứng trên vỉa hè bên phía hồ Hoàn 
Kiếm đối diện với Trung tâm Bưu điện Hà Nội qua trục 
đường Định Tiên Hoàng. Đây là di vật còn sót lại của chùa 
Báo Ấn, một quần thể kiến trúc Phật giáo nổi tiếng một thời 
và là loại tháp hiếm có ở Hà Nội, thuộc loại tháp bốn cửa, 
biến thể của Stupa (một loại tháp của Phật giáo ấn Ðộ), bốn 
mặt tầng hai có hình bát quái. Tháp Hoà Phong là tổng hợp 
những quan niệm về vũ trụ của Phật giáo. 


Hồ Hoàn Kiếm thu hút khách du lịch ghé thăm còn bởi 
sự gắn bó mật thiết với khu phố cổ Hà Nội. Những phố này 
không dài, nhà cửa san sát nhau và được thiết kế theo kiến 
trúc cổ điển, đường không rộng và lúc nào cũng đông người 
qua lại. Các phố cổ là điểm giao thương, buôn bán của người 
dân Hà thành nên rất sầm uất. Xưa kia, mỗi con phố gắn với 
một nghề, như: phố Hàng Đào nhuộm lụa điều, phố Hàng 


166 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


Buồm chuyên nghề nung vôi, phố Hàng Chiếu bán chiếu, 
phố Hàng Thiếc chuyên gò thiếc... Và vẫn còn những ngôi 
đền cổ như đến Bạch Mã (nằm trên phố Hàng Buồm), ngôi 
đình ở 64 Mã Mây... có tuổi đời lâu hơn cả những phường 
nghề cổ. Ngày nay còn có hai ngôi nhà trong khu phố cổ mở 
cửa cho công chúng tham quan, đó là nhà số 38 Hàng Đào 
và nhà số 87 Mã Mây. 

Chợ đêm Hà Nội từ khi khánh thành năm 2003 đến nay, 
đã trở thành một thói quen, một nét văn hoá riêng của người 
dân Hà thành. Chợ bắt đầu mở cửa từ 7h tối, kéo dài từ đầu 
phố Hàng Đào đến hết chợ Đồng Xuân, tạo thành một con 
phố đi bộ tấp nập, đông đúc. Cứ mỗi tối thứ 6ó đến chủ nhật 
hàng tuần, dòng người từ muôn nơi lại đổ về đây đi chơi, 
mua sắm và thưởng thức ẩm thực độc đáo. Từ đoạn phố 
Hàng Đào, Hàng Ngang chuyên bán quần áo đến khu bán 
bánh kẹo, ô mai Hàng Buồm, Hàng Đường, rồi đồ trang trí, 
đồ chơi, đồ dùng học tập ở Lương Văn Can, Hàng Mã và các 
hàng tạp phẩm dọc các phố Ngõ Gạch, Hàng Cá. Đoạn cuối, 
từ phố Đồng Xuân đến hết chợ Đồng Xuân, đầu phố Hàng 
Giây bán gần như đủ mọi thứ hàng hoá, vật dụng. Hàng ăn 
cũng bày bán khắp nơi, từ đồ ăn mặn như bánh bèo, thịt 
nướng, nem chua nướng, 
xúc xích, bánh mi Hải 
Phòng, bánh mì Donner 
Kebap... đến các loại bánh 
ngọt, các món chè miền 
Bắc, chè Huế. Đoạn cuối 
chợ đêm cạnh chợ Đồng 
Xuân có riêng một khu ăn 
đêm, đa dạng và phong 
phú với các món lẩu, món 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM _ 167 


nướng, bánh khúc, xôi nóng... Cả dọc khu chợ đêm đầy ắp 
những hàng quán vỉa hè, đó cũng chính là một nét văn hoá 
của con người đất Hà thành. 


Giá trị của hồ Gươm cùng với hệ thống khu phố cổ Hà 
Nội là giá trị của một tổng thể hài hoà giữa vật thể và phi 
vật thể, giữa lịch sử văn hoá và thiên nhiên. Hơn thế, hồ 
Gươm còn là một góc thiêng liêng nhất trong trái tim Hà 
Nội, trái tim của cả nước. Du khách đến Hà Nội nói chung 
và ghé thăm hồ Gươm nói riêng sẽ thấy được nét linh thiêng, 
hào hoa của mảnh đất ngàn năm văn hiến. 





Uống bia hơi vỉa hè là thú vui của khách du lịch ngoại qúốc ở phố cổ 


4z. tIÔ NÓI CÔỆC 


ô Núi Cốc thuộc 

huyện Đại Từ, tỉnh 
Thái Nguyên, cách trung 
tâm thành phố Thái 
Nguyên 15km về hướng 
tây nam. 


Huyền thoại hồ Núi 
Cốc gắn với một câu 
chuyện tình bị thương. Xưa 
kia có đôi trai gái rất mực 
yêu thương nhau, chàng trai tên là Cốc, cô gái tên là Công. 
Chàng trai ở địa vị thấp hèn, cô gái con nhà quyên quý. Hai 
thân phận trái ngược, éo le khâng thể hên duyên vợ chồng. 
Mối tình không thành ây đã khiến cho người con gái vô cùng 
đau khổ, nàng khóc nước mắt hoá thành sông và chàng trai 
đứng chờ đau thương hoá thành núi. Dù cho mùa lũ, con 
sông Công quăn quại cố dâng nước lên phía trái núi, nhưng 
núi - sông vẫn tách riêng thành hai, không gần nhau được. 
Hai bờ sông Công, hoa mua tím nở rực rỡ như tình yêu thuỷ 
chung sông vẫn dành cho núi. _ 

Phía Bắc hồ là những khu nhà nghỉ nhỏ xinh nhấp nhô 
bên triển đồi, thấp thoáng xen lẫn với màu xanh của núi 
rừng đại ngàn. ở đây có khu công viên nước với những dịch 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 


vụ hấp dẫn du khách như: 
“Vườn cau ao cá”, “Tích 
Tê Thiên Đại Thánh“, “Bể 
bơi”, “Đường trượt”, “Cá 
heo”... đặc biệt là tượng 
con các chép, bụng chứa 
được 200 người tắm. Bạn 
có thể thư thái nghỉ ngơi, 
thả mình theo dòng nước 
mát hay tham gia những 
trò giải trí, những cây cầu 
lắt léo, những quán lá đập 
dềnh trên mặt hồ... 


Vãn cảnh bằng thuyền, 
bạn có thể ghé thăm đảo 
Dê, hang Rắn, hang Luồn, 
đảo Ba Cây Thông, đảo 
Cò,... Đảo Cò có những bãi 
sin và măng tre già hoang 
sơ, nơi cư trú của rất nhiều 
loài chim, cò; đặc biệt là sự 


189 





Theo hướng tôy nam từ thành phô 
Thới Nguyên, qua những đổi chè 
xanh mướt, những con suỗi hiền hoä 
là hồ Núi Cốc hiện ra đổy thơ mộng. 
Khu du lịch này được chia thành hơi 
hướng chính: phía Bắc và phía Nam. 
Hỗ rộng khoảng 2.600 hq với 89 
hỏn đảo lớn nhỏ: đảo rừng xanh, 
đảo Cỏ, đdo Dẻ, đỏo Khi đảo Bạch 
Đàn, đảo Trầm, đảo Núi Cói và đảo 
đến thờ bà Chúa Thượng Ngàn... 


xuất hiện của Cò lửa mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Thăm 
đền bà chúa Thượng Ngàn linh thiêng hay vào đảo Núi Cái 
thăm khu trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống 
Việt Nam với hơn 1000 sản phẩm làm bằng những chất liệu 
khác nhau như đồng, gốm, sứ... cũng sẽ để lại cho du khách 


những cảm xúc khó quên. 


Bên cạnh đó, hồ Núi Cốc còn có khu động vật hoang dã, 
một khu rừng rộng gần 1 ha, có các loài: đà điểu, khỉ, hươu, 
các sấu... dành cho những ai yêu thích động vật. 


10 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Du khách thích tham 
quan khám phá có thể lựa 
chọn cho mình tuyến tham 
quan động Huyền Thoại 
Cung, động Ba Cây Thông, 
động Thế Giới Cổ Tích. ở 
đó du khách sẽ ấn tượng 
bởi những mê cung huyền 
ảo, được chiêm ngưỡng 
những kiệt tác do trí tưởng tượng phong phú của con người 
với những hình dạng khác nhau hay là đọc những câu 
chuyện thần tiên, câu chuyện cổ tích khắc trên vách hang. 
Tất cả sẽ đưa du khách vào một thế giới kì diệu để rồi quên 
đi hết những mệt nhọc, ưu phiền của cuộc sống và thấy lòng 
tĩnh tại. Huyền Thoại Cung là một hệ thống hang nhân tạo, 
phía bên ngoài cổng vào là tượng nàng Công - chàng Cốc. Bề 
ngoài cung trông như một dãy núi, ở trên đỉnh là tượng Tiên 
Ông chống gậy trúc đầu rồng, tượng trưng cho cái thiện để 
chống lại cái ác. Trong cung là một dòng suối nhân tạo chảy 
vòng vèo quanh động. Ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ, du 
khách vừa trôi bồng bềnh trên dòng suối, vừa thưởng thức 
nhiều cảnh vật sinh động, huyền bí và thơ mộng. 





Ở chốn non xanh nước biếc này, du khách có thể thưởng 
thức những món ăn đặc sản của hồ Núi Cốc như: cá mè, tôm 
đá, thịt dúi rừng,... và được tận hưởng không khí về đêm 
trong những khách sạn mini đầy đủ tiện nghi để có giấc ngủ 
tuyệt vời sau một ngày vui chơi thoả thích. 

Có thể thấy, ví trí độc đáo của hồ Núi Cốc - hồ trên núi, 
cùng với hệ thống cơ sở vật chất được trang bị vừa hiện đại, 
vừa dân tộc sẽ khiến cho du khách ngỡ ngàng tưởng như lạc 
vào một chốn bồng lai với núi sông trữ tình nên thơ. 


4⁄4. †IÖ TiâU 


“Hồ Tây chân cá thị Tây Thứ” 
(Hồ Tây đích thực là nàng Tây Thì) 


Cao Bá Quát 


ồ Tây, mặt gương của 

Hà Nội, “lá phổi” của 
chốn “Long thành” có diện 
tích rộng hơn 500 ha, 
đường vòng quanh hồ dài 
khoảng 17km. Các nhà 
khảo cổ học đã chứng 
minh rằng hồ là một đoạn 
sông Hồng cũ còn rớt lại 
sau biến động đổi dòng. 
Có thể do sông hồ biến đổi như vậy mà đã xuất hiện nhiều 
truyền thuyết khác nhau về hồ và tên gọi của hồ. 


Theo truyện “Hồ tỉnh” thì hồ có tên là hồ Xác Cáo (hoặc 
đầm Xác Cáo). Truyện kể rằng, xưa kia, có một con cáo chín 
đuôi ẩn nấp ở đây làm hại dân lành. Long Quân dâng nước 
lên phá hang cáo, cáo chết nôn ra nước thành hồ Tây bây giờ. 





Theo truyện “Khống Lồ đúc chuông” thì hồ lại có tên là 
Trâu Vàng. Truyện kể về ông Khống Lồ có tài đúc chuông. 
Ông thu hết đồng đen của phương Bắc đem đúc thành 








12798 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


chuông đồng. Chuông đánh lên, tiếng vang sang bên Bắc. Vì 
đồng đen là mẹ vàng nên con trâu vàng phương Bắc nghe 
tiếng chuông liền chạy đi tìm mẹ. Tới đây, nó quần thảo mãi 
khiến chân bị trầy xước, máu chảy thành hồ Tây. 


Theo sách xưa ghi chép thì thế kỉ 11, hồ này mang tên hồ 
Dâm Đàm (đầm Mù Sương) vì sương mù bao phủ suốt tháng 
năm, tới thế kỉ 18 thì gọi là Tây Hồ vì nằm phía Bắc Kinh 
thành. 


Hồ Tây đẹp không chỉ bởi mặt nước trong xanh mênh 
mông, không chỉ có sắc tím bằng lăng, cánh hoa phượng 
hồng mỗi khi hè về, cái buồn man mác của không gian, của 
rặng liễu rủ soi bóng mặt hồ... mà hồ Tây còn đẹp bởi nó 
như một trái tim ôm trọn trong mình những trạng thái buồn 
vui của biết bao người. Hồ Tây trở thành điểm hẹn để người 
ta tìm đến như một quán tính. Đường Thanh Niên (hay còn 
có cái tên là đường Cổ Ngư) là ranh giới giữa hồ Tây và hồ 
Trúc Bạch, từ sau buổi văn chiều rất đông người qua lại. Có 
người tìm cho mình một góc nào đó ở bên hồ để hóng mát, 
nhâm nhi l¡ cà phê trong một quán 
ven đường, thưởng thức món bánh 
tôm Hồ Tây nổi tiếng, ăn một li 
kem, vào những nhà hàng sang 
trọng nằm ở mép hồ hay du 
thuyền trên hồ,... Cũng có người 
chỉ dạo quanh hồ để hít hà không 
khí trong trẻo hay đứng tựa thành 
hồ để ngắm nhìn mặt hồ mênh 
mông, rộng lớn. 


Hồ Tây không chỉ là địa chỉ du 
lịch lí tưởng mà nó còn chứa đựng 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 128 


những giá trị văn hoá dân tộc. Quanh hồ hiện có 21 ngôi 
đình, đền, chùa đã được xếp hạng với nhiều di tích nổi tiếng, 
nhiều văn vật giá trị: 102 bia đá, 165 câu đối, 140 hoành phi, 
18 quả chuông cổ, 60 sắc phong thần, trên 300 pho tượng 
bằng đồng, gỗ, đá,... Trong số đó, đền Quán Thánh, chùa 
Trấn Quốc và phủ Tây Hồ là những điểm du lịch nổi tiếng 
của thắng cảnh hồ Tây. 


Chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa cổ nhất 
Việt Nam, nằm cạnh hồ Tây, ở cuối đường Thanh Niên, quận 
Ba Đình, Hà Nội, được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận là 
Di tích lịch sử - văn hoá quốc gia. Chùa thuộc đất làng Yên 
Phụ, nơi có ngôi đình thờ thánh. Vào mùa xuân hàng năm, 
dân làng tổ chức đám rước từ đình sang chùa, rồi từ chùa về 
làng bằng cả một đoàn thuyền nối nhau cờ reo trống thúc 
tưng bừng. 


Chùa được khởi dựng từ thế kỉ thứ 6, đời Lí Nam Đế, 
chùa có tên là Khai Quốc (mở nước) và nằm ở phía ngoài đê 
Yên Phụ. Năm 1615, bãi sông bị lở sát vào chùa nên đã rời 
vào trong đê và nằm ở bên sóng nước hồ Tây. Chùa được 
đổi tên nhiều lần: An Quốc, Trấn Bắc, Trấn Quốc,... 


Chùa Trấn Quốc nằm 
trên bán đảo phía đông 
hồ Tây nên đường vào 
chùa được xây bằng gạch 
nối từ đường Thanh Niên 
ra, hai bên đường là hai 
hàng cây thẳng hàng cao 
tít, làm cho cảnh quan 
chùa thật đẹp và thơ 
mộng. Chùa có vườn tháp 





174 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 
lớn với rất nhiều tháp. ở 
khuôn viên chùa có cây 
bồ để xum xuê cành lá, đó 
là quà tặng của Tổng 
thống ân Độ năm 1959 khi 
ông đến thăm Hà Nội. 
Chùa có quy mô bề thế, 
bao gồm ba nếp nhà tiền 
đường, thiên hướng, 
thượng điện nôi liền 
thành chữ công. Bên cạnh đó là hai dãy hành lang, gác 
chuông, nhà thờ tổ và nhà bia. Trong chùa hiện còn có 14 
tấm bia đá phi lại nhiều tư liệu quý và mô tả đủ các quá 
trình tu tạo chùa. Đặc biệt, chùa còn có nhiều tượng đẹp, 
nối bật nhất là tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn bằng gỗ 
thếp vàng lộng lẫy. Đây là một trong những ngôi chùa nổi 
tiếng nhất của đất Bắc với lịch sử gần 1500 năm. Chùa 
Trấn Quốc với quy mô kiến trúc khá rộng, phong cảnh 
đẹp, kết hợp vẻ đẹp cổ kính của công trình kiến trúc với 
vẻ đẹp tự nhiên, tao nhã của thắng cảnh ven hồ Tây đã trở 
thành điểm du lịch hấp dẫn du khách. 


Phủ Tây Hồ nằm trên 
một bán đảo nhô ra giữa 
hồ Tây, trước là đất của 
một làng cổ của kinh thành 
Thăng Long, nằm ở phía 
đông của hồ Tây, nay 
thuộc phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, Hà Nội. Phủ 
Tây Hô thờ Bà Chúa Liễu 
Hạnh - một trong những 








99 DANH THẮNG VIỆT NAM 125 





đại diện đạo Mẫu ở Việt Nam. Bà là Quỳnh Hoa - con gái 
thứ hai của Ngọc Hoàng, bị đày xuống trần gian về tội làm 
vỡ cái li ngọc quý. Xuống hạ giới, nàng chu du, khám phá 
mọi miền, qua đảo Tây Hồ phát hiện ra đây là địa linh sơn 
thuỷ hữu tình, bèn lưu lại mở quán nước làm cớ để vui thú 
văn chương giữa thiên nhiên huyền diệu. Quỳnh Hoa đã tái 
ngộ văn chương cùng Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan (lần 
thứ nhất hai người cùng đàm đạo tại Lạng Sơn) trong vai cô 
chủ quán tửu lâu Tây Hồ phong nguyệt. ít ngày sau, Trạng 
Bùng quay lại đã thấy biến mất cả người lẫn quán, chỉ còn hồ 
nước mênh mông. Quỳnh Hoa đã được dân chúng lập phủ 
thờ, đặt tên là Bà Chúa Liễu Hạnh, được xem là một trong 
bốn vị “tứ bất tử” (Sơn Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, 
Liễu Hạnh), là tấm gương về sự tự mình tạo lấy hạnh phúc. 
Theo quan niệm dân gian, Bà Chúa Liễu Hạnh đã trở thành 
một mẫu quyền năng vô lượng và phân thân, hoá thành các 
quyền linh cai quản muôn mặt của vũ trụ: Mẫu Cửu Thiên 
Huyền Nữ cai quản trên trời, Mẫu Thượng Ngàn cai quản núi 
rừng, Mẫu Thuỷ cai quản trên sông biển, thể hiện sự ngưỡng 
mộ chân thành, coi trọng vai trò của người mẹ. Vì thế phú 
Tây Hồ còn được gọi là phủ Mẫu. Phủ Tây Hồ còn gắn liền 
với truyền thuyết về Kim Ngưu (Trâu Vàng) và ở phủ Tây Hồ 
cũng dựng một đền Kim Ngưu Đế thờ thần Trâu Vàng. 


Vào ngày rằm và mồng một hàng tháng, đặc biệt là dịp 
tết nguyên tiêu, khách hành hương về đây rất đông, trước 
là để dâng hương thể hiện lòng thành kính, sau là cầu 
mong Thánh Mẫu ban cho cuộc sống may mắn, an lành. 

Không chỉ được biết đến như một chốn linh thiêng, phủ 
Tây Hồ còn nức tiếng xa gần là một thắng cảnh nổi tiếng của 
đất Hà thành. Từ cổng vào, sau bóng cây đa cổ là đường vào 





176 ViệT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 





chính điện uốn lượn 
bên mép hồ thướt tha 
liễu rủ. Rất nhiều 
người khi bước vào 
phủ đã cất lời trầm trổ 
về cảnh đẹp nơi đây. 
Những tán cây lớn rợp 
mát và đặc biệt là cây 
si cổ thụ với hàng chục 
rễ lớn nhỏ vươn mình 
khắp sân vườn mang 
lại cho du khách cảm 
giác đặc biệt về một nơi 
địa linh nhân kiệt. Trong không gian ấy, du khách có thể 
lắng dịu, tĩnh tại tâm hôn để cảm nhận sâu sắc sự giao hoà 
đồng điệu giữa thiên nhiên với con người. Bên cạnh đó, phủ 
Tây Hồ còn thu hút khách thập phương bởi khu hàng ăn nằm 
ngay trước cổng vào phủ. Bánh tôm hồ Tây, bún ốc phủ Tây 
Hồ đã từ lâu là những món ăn ngon nổi tiếng của Hà Nội. 
Ốc và tôm để chế biến hai món ăn này được bắt từ chính hồ 
Tây. Rất nhiều người đã đến đây chỉ để được thưởng thức 
những món thơm ngon này. Đó cũng là đặc trưng thú vị của 
phủ Tây Hồ. Sự linh thiêng và cảnh đẹp nên thơ ấy là lí do 
khiến phủ Tây Hồ luôn thu hút khách thập phương đến bằng 
đường bộ cũng như bằng đường thuyền trên hồ Tây. 





Bánh Tôm - Đặc sản Hồ Tây 


Công viên nước hồ Tây là một tổ hợp giải trí hiện đại và 
hấp dẫn. Nằm bên hồ Tây lộng gió và thơ mộng, hai mặt tiếp 
giáp với hồ, công viên kết hợp khá hoàn hảo và tinh tế giữa 
thiên nhiên với những thành tựu của con người. Trên diện 
tích hơn 10 ha, công viên hồ Tây bao gồm công viên nước và 
công viên Vâng Trăng với những trò chơi vô cùng phong 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM I7 





phú, hấp dẫn, thú vị, với câu lạc bộ thể thao văn hoá, khu 
biểu diễn xiếc cá heo mới lạ đã thu hút hàng triệu lượt khách 
tới đây. Công viên hồ Tây còn là địa chỉ văn hoá, tái hiện 
những truyền thống dân gian của Hà Nội và của Việt Nam. 

Nói đến hồ Tây là phải nhắc đến các làng cổ ven hồ như 
làng Xuân Tảo, làng Hồ Khẩu, làng Võng Thị, làng Nghỉ 
Tàm, làng Nhật Tân, làng Thuy Chương, làng Quảng Bá,... 
Với các nghề nổi tiếng: làm giấy đó, trồng quất, trồng đào, 
mai trắng, tạo cây thế, trồng hoa, nuôi cá kiểng,... 


45. tiỔ TH‹áC ®Ä 


ồ nước nhân tạo Thác 

Bà nằm ở phía Tây Bắc 
của tổ quốc, cách Hà Nội: 
180km, thuộc địa phận hai 
huyện Lục Yên và Yên 
Bình của tỉnh Yên Bái. 

Hồ có diện tích rộng 
23.400 ha, diện tích mặt 
nước 19.050 ha, chiều đài 
80km, chiều rộng từ 10 - 
15km, độ sâu 45m. Hồ Thác Bà không chỉ nổi tiếng với nhà máy 
thuỷ điện đầu tiên của Việt Nam, mà còn là điểm du lịch sinh 
thái hấp dẫn. Đặc biệt từ năm 1996, thắng cảnh hồ Thác Bà đã 
được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử - văn hoá và Thác 
Bà trở thành biểu tượng, là niềm tự hào của người dân Yên Bái. 





Tại đây, vào năm 1285 đã diễn ra trận Thu Vật do Trần 
Nhật Duật chỉ huy, đánh tan một đạo quân Nguyên Mông. 
Ở vùng thượng hồ có một số nơi là cơ sở hoạt động của cơ 
quan Trung ương thời kì kháng chiến chống Pháp. Giữa hồ 
Thác Bà có động Mông Sơn, là nơi Tỉnh uỷ Yên Bái làm việc 
trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc MI. Đến đây, 
du khách sẽ được thăm quan những di tích mang đậm dấu 
ấn hào hùng của dân tộc ta. 


99 DANH THÀNG VIỆT NAM 179 


Đi trên hồ Thác Bà, chúng ta được tận hưởng bầu không 
khí trong lành giữa mặt nước lung linh soi bóng trên những 
hòn đảo điệp trùng tưởng như vô tận. Không chỉ là thắng 
cảnh, hồ còn góp phân rất lớn vào việc bảo vệ và cải tạo 
môi trường làm cho mùa hè nhiệt độ giảm từ 1 - 2C, tăng 
độ ẩm tuyệt đối vào mùa khô lên 20% và lượng mưa từ 
1.700 - 2.000mm, tạo điều kiện cho thảm cỏ xanh tốt. Và du 
khách sẽ cảm nhận được vùng cảnh quan thiên nhiên đa 
dạng với những cánh rừng già, rừng phong cảnh xanh ngát, 
hàng ngàn đổi đảo xen lẫn với những núi đá vôi trong bồng 
bềnh sóng nước. Hồ Thác Bà xứng đáng được coi là “Vịnh 
Hạ Long trên núi”. 


Từ cảng Hương Lí, chưa đầy một giờ ca-nô, du khách sẽ 
tới nhà máy thuỷ điện Thác Bà - một điểm du lịch hấp dẫn. 
Đây là công trình thuỷ điện đầu tiên trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, trải qua chiến tranh và 
thiên tai, nhà máy này vẫn vững vàng. Công trình là sự kết 
tỉnh bởi mồ hôi, công sức và cả sự hi sinh của bao người để 
giờ đây, dòng điện Thác Bà vẫn toả sáng đi khắp nơi, phục 
vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
Trên thị trấn Thác Bà ngày nay còn uy nghỉ tượng đài lưu 
danh những người tận tuy 
ngày đêm xây dựng nhà 
máy. 

Tua du lịch Thác Bà 
hiện nay rất thu hút du 
khách với những điểm 
thăm quan như quần thể 
các hang động đá vôi rất 
đẹp trên hồ. Động Thuỷ 








1á0 ViệT NAM VÉ Đẹp TIỀM ẤN 


Tiên nằm trong 
lòng núi đá dài 
khoảng 100m, với 
những nhũ đá lấp 
lánh khi được 
chiếu sáng tạo ra 
muôn hình vạn 
trạng, trong đó có 
hình 9 nàng tiên, 
mỗi người một vẻ 
sắn với truyền 
thuyết về tình yêu 
lạ kì, hấp dẫn. Động Xuân Long nằm ẩn trong núi đá. Đi sâu 
vào trong động, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước 
những tượng đá tự nhiên đẹp một cách kì lạ. Các nhũ đá rủ 
xuống cùng với những giọt nước long lanh với bầu không khí 
mát lạnh lan toả khiến mọi người cảm thầy vô cùng dễ chịu 
và sảng khoái. Núi Cao Biển là dãy núi lớn và dài nhất của 
thắng cảnh hồ Thác Bà; có thể đứng trên đỉnh núi phóng tầm 
mắt ngắm cảnh hồ chìm trong sương với vẻ đẹp lung linh, 
huyền ảo. Nơi đây có truyền thuyết về mối tình giữa công 
chúa con vua Thuỷ Tế và chàng hoàng tử; sự tích về núi Cao 
Biển; núi Chàng Rể; núi Thái Bảo; đảo Trinh Nam; Thác Ông; 
Thác Bà. Tiếp tục cuộc hành trình ngược sông Chảy, du 
khách sẽ tới thăm khu di tích lịch sử đền Đại Cại, hang Hùm, 
chùa São,.thành nhà Bàu, hang Ma-mút, núi vua áo Đen,... 
Tại đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những dấu vết 
của người Việt cổ. 

Khu vực làng ven hồ vẫn giữ được nét hoang sơ cùng bản 
sắc văn hoá của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Phù Lá, 
Cao Lan,... Nhiều lễ hội đặc sắc thường diễn ra như: hội cầu 








99 DANH THÁNG VIỆT NAM lồi 


may, vào mùa, đón xuân, các phiên chợ vùng cao, các làng 
nghề truyền thống,... Du khách sẽ cảm nhận được chất trữ 
tình trong những điệu dân ca, dân vũ đậm chất núi rừng. Lễ 
Tết Nhảy của dân tộc Dao với các điệu múa miêu tả cuộc 
sống cộng đồng như: cấy lúa, làm nương,... với hình thức 
mang đậm nét dân gian độc đáo. Bên cạnh đó, du khách 
cũng có dịp thưởng thức các món đặc sản, sản phẩm nuôi 
trên hồ Thác Bà như ba ba, cá lăng, cá chiên,... 


46. TIỂ TH+1ĂNG †I€N 


TT Hen là một hồ 
nước ngọt, thuộc địa 
phận xã Quốc Toản, huyện 
Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, 
cách cây số 34 trên đường 
từ thị xã Cao Bằng về 
huyện Trà Lĩnh khoảng 5 - 
/Zkm, cách Hà Nội trên 
286km. Đây là một hồ đẹp 
trong số 36 hồ nằm ở trên 
núi của nước ta, có chiều rộng chừng 100 - 300m, chiều dài 
500 - 1.000m, độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển. 





Hồ là một bể nước kín tự nhiên, có các dòng sông suối 
ngầm đổ về và chảy đi, gọi là hiện tượng cát-xtơ. Nước hồ 
Thăng Hen hàng ngày vẫn có 2 đợt thuỷ triều lên xuống, tạo 
nên độ chênh của mực nước lớn nhỏ trong hồ vào mùa mưa 
và mùa khô. Vào mùa nước lũ, dòng nước ô ạt đổ về, làm 
cho hồ tràn sang các thung lũng khác, liên kết tạo thành một 
chuỗi có 36 hồ nước xanh ngắt. Vào mùa khô thì các hồ gần 
như là trơ đáy, có thể nhìn thấy những thân cây, củi gỗ xếp 
xoay như được xoắn hút xuống. 

Theo dân gian truyền miệng, đã lâu lắm rồi, ở vùng Trà 
Lĩnh có một chàng trai thông minh, tuấn tú, làm thổn thức biết 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 


bao trái tim các cô gái trong 
vùng. Chàng thi đỗ làm 
quan và được ban thưởng 7 
ngày vinh quy bái tổ rồi vào 
kinh. Trước khi đi, chàng 
kết hôn cùng nàng Bi Oóc 
xinh đẹp. Mãi quyến luyến 
bên người vợ mới cưới, 
chàng quên mất ngày trở về 
kinh. Đến đêm thứ bảy, 
chàng mới sực nhớ, vội chia 
tay vợ và bố mẹ, chạy nhanh 
về kinh. Vượt qua 36 thung 
lũng núi đá giữa đêm tối, 
chàng kiệt sức ngã quy, đầu 
đập vào núi mà chết. 36 
thung lũng ấy ngày nay là 
36 cái hồ lớn nhỏ với những 
tên gọi khác nhau ở vùng 
rừng núi huyện Trà Lĩnh. 
Tương truyền rằng nơi 
chàng nằm xuống chính là 


183 





Hồ Thứng Hen ở giữa một vùng nữi 
trên cúc vách đã cheo kéo sơi bóng. 
xuống một nước trong, uốn kượn theo 
lòng lùng múp mô những mỏm đã 
ngôm. Vòo buổi súng, từ đính nữi 
phồng tảm mốt xuống lòng hỗ có thể. 
thốy những đớm mộy lướt quo tựg như 
những dỏi lụa trống tung bơy trong 
gó. Phía đều nguồn của hỗ cõ một cới 
hơng rộng vỏ từ trong hạng, nước chổy 
ra không dứt khiên cảnh quơn tự nhiên 


nơi đôy hừng vĩ lạ thường... 


hồ Thăng Hen ngày nay. 


Tên của hồ theo tiếng Tày có nghĩa là “Đuôi ong”, bởi vì 
từ trên cao nhìn xuống thì hồ có hình tựa như đuôi con ong. 
Khu vực hồ Thăng Hen có bờ vực đá đựng đứng sâu từ 5- 
30m và động cao 20m thông lên phía triển núi. Trên núi đá 
có các giống cây quý như cây nghiến lấy gỗ làm nhà, cây 
báng để ủ men nấu thành rượu báng. Tại đây cũng có rừng 
trám trắng và trám đen. 


Xung quanh hồ là những dãy núi trùng điệp, nhiều khối 
đá bị cắt xẻ tạo thành những chiếc răng bừa vĩ đại. Có nơi, núi 


lÕ4 — ViệT NAm VẺ Đẹp TIẾM ẤN 


lô xô một sườn dựng đứng, 
một sườn thoai thoải, tạo 
cảm giác những dãy nhà 
một mái nối tiếp nhau. 
Bỏng bềnh theo những 
chiếc thuyền trên mặt nước, 
du khách có thể dạo chơi từ 
hồ này sang hồ khác để 
ngắm cảnh non xanh nước 
biếc. Nếu ghé thăm hồ vào buổi sớm mai, giữa làn sương lam 
mờ ảo như dải lụa quyện sắc mây trời, cảnh vật thật thơ mộng 
với hương rừng thơm ngát xen lẫn với tiếng chim ca, du khách 
có thể thả hồn mình theo dòng nước mênh mang và nghe 
người chèo thuyền tài ba kể về sự tích hồ Thăng Hen thú vị. 





Dọc theo phía Tây, trong sắc trời man mác của bóng 
chiều tà, từng nhịp mái chèo đuổi cá của dân chài càng làm 
cho lòng người thêm lưu luyến. Xa xa về phía đông, bờ hồ 
trải rộng thoai thoải với nhiều mỏm đá tai mèo hình thù vui 
mắt. Về mạn đông bắc, hang Thăng Hen nhô ra mặt nước 
như đầu rồng mê ngủ hàng ngàn năm. Giữa mùa mưa, nước 
hồ âm âm dữ đội đổ vào hang, va vào các nhũ đá tạo nên 
âm thanh trầm bổng như dàn nhạc với đủ trống, chiêng, 
thanh la rền vang tựa như thần hồ tưng bừng mở hội. 


Đến Cao Bằng, thăm hồ Thăng Hen, du khách có thể nghỉ 
lại một đêm trong những ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc 
Tày bên những rừng nghiến cổ thụ hàng trăm tuổi. Trong ánh 
lửa bập bùng, mùi ngô nếp nướng quyện với chén rượu nông 
khiến lòng người thêm ấm áp. Xa xa, tiếng chày giã gạo bên 
suối vọng về như những điệu Then, câu hát mãi kể về huyền 
thoại hồ Thăng Hen. 


47. TIỘI 4Ñ 


hố' cổ Hội An là điểm dừng 

chân quen thuộc và hấp dẫn 
với du khách khi đến thăm Đà 
Nẵng, đây là quân thể di tích đô 
thị cổ nổi tiếng với những nét kiến 
trúc độc đáo và văn hoá lâu đời. 
Năm 1999 phố cổ Hội An đã được 
UNESCO công nhận là di sản văn 
hoá thế giới. 

Từ thế kỷ XV, Hội An đã trở 
thành một thương cảng giàu có và 
sầm uất của Đàng Trong, sánh với 
Kinh Kỳ, Phố Hiến ở Đàng Ngoài. 
Sự giao thương đã làm nên một Hội An giàu sang và sự g1ao 
văn hoá của người Việt, người Hoa, người Nhật, người Chăm 
nơi đây đã xây dựng nên một nền văn hoá hoạ trên những 
phong cách và sắc màu kiến trúc độc đáo tuyệt vời. Ngày 
nay, Hội An trở thành một địa chỉ du lịch quanh năm của du 
khách trong và ngoài nước. Bởi lẽ Hội An là một danh thắng 
lịch sử, tự nhiên và nhân tạo. Nơi đây hội tụ nhiều quần thể 
kiến trúc cổ: từ nhà cửa đến đình, chùa, miếu, đền, hội quán, 
những ngôi mộ cổ của người Nhật... - từ đây mà Hội An 
được mệnh danh là Khu phố cổ; những làng nghề thủ công 





186 VIệT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


truyền thống nổi tiếng như ƑT” 
làng gốm Thanh Hà, đèn l? 
lông Hội An nay đã có 
thương hiệu riêng; và ẩm 
thực Hội An cũng là những 
món ăn của bậc vua chúa 
với đặc sản yến xào ở Cù 
Lao Chàm, món cao lâu 
sánh, hay hủ tiếu Mỹ 
Tho... Đặc biệt từ khi Hội 
An được công nhận là di sản văn hoá thế giới (Tháng 12 năm 
1999), năm nào Hội An cũng mở hội. 


Đến Hội An những ngày vào hội, du khách được hưởng 
một không gian đậm sắc nét cổ xưa và truyền thống, tiếng hát, 
tiếng cười tại hội bài chòi lanh lảnh, nắc nẻ âm vang con phố 
cổ nhỏ. Đêm về cả thành phố lung linh trong ánh sáng mỏng 
manh từ những chiếc đèn lồng được làm từ giấy, từ đất,... 





Đến sau thế kỉ XVII nơi đây mới có những thay đổi và 
ngày càng phát triển, đến những năm 80 phố cổ trở thành 
địa điểm thu hút khách du lịch trên khắp thế giới. Với vẻ đẹp 
tự nhiên và nhân tạo cũng như “gia thế” lịch sử của mình, 
Hội An đã trở thành một sân khấu lớn cho các hoạt động lễ 
hội, văn hoá quốc gia mang đậm dấu ấn người Việt. 

Trải qua thời gian dài những dấu ấn về kiến trúc và văn 
hoá của Hội An vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn, một quần 
thể kiến trúc, di tích bao gồm nhiều loại hình mang dáng dấp 
của các đô thị phương Đông một thời nay được hiện hữu: nhà 
ở, hội quán, đình chùa, miếu, giếng, cầu, nhà thờ tộc, bến 
cảng, chợ,... Phố cổ Hội An với cảnh quan của những ngôi 
nhà thấp bé rêu phong cổ kính, những món ăn đặc sản cổ 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 187 


truyền, những người dân hiền lành dễ mến đang ngày càng 
trở thành điểm đến ấn tượng cho thăm quan và nghiên cứu. 


Một thú vui sẽ làm bạn khó quên là du khách được ngồi 
trên những chiếc xích lô hoặc tha hồ tản bộ mua sắm, dạo 
mát trên những con phố với mái nhà rêu phong cổ kính. 
Càng về đêm Hội An càng đẹp, một vẻ đẹp lung linh, huyền 
ảo bởi những ngọn đèn lồng như đưa du khách lạc vào một 
cung điện rực rỡ của các vua chúa Trung Hoa, đèn có đủ kích 
cỡ, kiểu dáng: hình quả nhót, quả bí,... được bọc bởi những 
vuông lụa tơ tằm đủ màu sắc, kích cỡ treo trước hiên nhà. 


Chùa Cầu (Cầu Nhật Bản) hay Lai Viễn Kiểu, một công 
trình kiến trúc được coi là biểu tượng của phố cổ Hội An. 
Ngôi chùa bắc qua con lạch chảy ra sông Thu Bồn, do các 
thương nhân người Nhật Bản xây dựng vào khoảng thế kỷ 
XVI, XVII. Chùa có hai phần cấu thành là chùa và câu, nơi 
đây thờ Bắc Đế Trấn Võ - vị thần bảo hộ xứ sở, ban niềm 
vui và hạnh phúc cho mọi người, thể hiện những khát vọng 
thiêng liêng và ước mong những điều tốt đẹp sẽ đến. Phần 
cầu được ghép lại bằng gỗ có mái che lợp ngói âm dương, 
những khúc gỗ được sơn chạm công phu. Rêu phong qua thời 
gian, mái ngói chùa đã trở nên cũ kỹ, càng tạo nên dáng vẻ 

trầm mặc cho ngôi chùa. 


Hội An là nơi quần tụ, 
sinh sống của đông đảo 
người Hoa. Văn hoá của 
người Hoa thể hiện rất đậm 
nét ở đây, trong những khu 
hội quán như Hội quán 
Quảng Đông, Hội quán 
4 Phúc Kiến, Hội quán Triểu 
„.¡j Châu,... nơi đây có những 





löô VIệT NAM VẺ Đẹp TIêM ẨN 
ngôi chùa cổ kính cùng những ngôi nhà gỗ hàng trăm tuổi 
lưu giữ một đô thị cổ giao thương buôn bán tấp nập một thời. 
Những ngôi nhà cổ: Tấn Kí, Phùng Hưng; những bảo tàng 
văn hoá Sa Huỳnh, bảo tàng gốm xứ mậu dịch... 

Một hoạt động văn hoá về đêm làm hấp dẫn những 
người yêu nhạc truyền thống là sinh hoạt “đêm phố cổ“ diễn 
ra vào đêm 14 âm lịch hàng tháng. Trong ánh sáng của đèn 
lồng như gợi lại dấu ấn của thời gian xưa cũ, du khách hãy 
lắng nghe những nét văn hoá đặc biệt các bài hát bài chòi, 


hò khoan đối đáp, 
văn hoá ẩm thực, các 
câu lạc bộ thơ, nhạc 
truyền thông, múa 
lân, thả đèn hoa 
đăng, những bài hát 
đồng dao của trẻ em 
bên Chùa Cầu... 


Ẩm thực Hội An 
là những món ăn 
mang đậm hương vị 
xứ Quảng như mì 
Quảng, bánh bo, bánh 
vạc, cao lầu tại các 
nhà hàng rêu phong. 

Hội An còn là địa 
chỉ mua sắm những 
món quà độc đáo cho 
người thân của bạn 
sau chuyên đi, một 
chiếc đèn lổng màu 


Khi đến với hội Bỏi chòi, di di cũng đều 
được thưởng thức những làn điệu dõn ca 
vừa nhƯ quen, vừa như lg qua tiếng hút của 
người hô. Ra về, những câu hớt sẽ như còn 
đọng lợi möi, quyền luyên, khö quên... 
Cảnh tượng nơi đõy thật lq, có ca sĩ, nhạc 
sĩ, cö diễn viên, có sãn khẫu hẳn hoi, nhưng 
khón giả thì chẳng hề ngồi không thưởng 
thức như thường thöy. Trên sôn khẩu, lö trẻ 
tha hồ... chạy nhảy, chơi đùa. Đăm đông 
xung quonh không chỉ lắng nghe từng cũu 
hút, mà chốc chốc lại thủy reo lên với 
những chiếc thẻ gỗ trên tay để rồi hớn hở 
đón nhộn những chiếc cở vàng từ tơy cúc 
"anh thị vệ" của đoàn diễn. Những cụ giả 
thỉ dường như lại như chỉ biệt đến lời ca và 
ngồi gõ nhịp phóch say sưa cùng tiêng 
trồng... Phố cổ Hội An về nhỏ lắm vò cũng 
yên finh lắm chỉ cõ những đêm bởi chòi là 
rộn rùng vũ núo động những tiêng cười nói, 
những ñm thanh, những lời cơ,... 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM _ 189 


đỏ hy vọng có nhiều may 
mắn hay màu vàng tươi 
vui, một chiếc khăn hay áo 
dài bằng lụa mềm mại, một 
bức tranh sinh động được 
vẽ trên kính trong suốt... 


Hội An vẫn vững vàng 
cùng thời gian lưu giữ vẻ 
đẹp thâm niên trầm mặc Kế Ti NgN Ngô gu uc 
một thời với những giàn Đèn lồng Hội An 
hoa rủ xuống từ một ngôi nhà mái ngói rêu phong. Cứ mỗi 
độ thu về, hoa sữa lại nồng nàn ngõ phố nhỏ, hoa sữa níu 
bước chân người trở về với Hội An đẹp, vẻ đẹp cổ kính đậm 
bản sắc của con người Việt Nam. 





Lưu lại Hội An nhiều ngày, du khách có thể ra bãi tắm 
Cửa Đại, cách chừng 4 km về phía Đông, cũng từng là 
thương cảng sầm uất trong giao lưu buôn bán với các nước. 
Biển Cửa Đại nước trong xanh, bãi cát trải dài, ánh nắng 
chan hoà, không khí mát mẻ với những món ăn hấp dẫn 
cuốn hút lòng người. 


Từ phố cổ Hội An đi khoảng 5 km nữa là bạn sẽ đặt chân 
đến thiên đường du lịch Golden Sand, một nơi vô cùng hấp 
dẫn, nơi đây đang được đánh giá là một điểm du lịch hấp 
dân. Golden Sand là khu nghỉ dưỡng tuyệt vời. Trong quá 
trình thiết kế khu nghỉ mát này các Kiến trúc sư đã nắm bắt 
và tôn tạo vẻ đẹp vốn có của bờ cát. Một dải cát dài phẳng 
lì với hàng dừa xoã bóng, thú vị nhất là nơi đây có một hồ 
bơi dài 150 m, đây là hồ bơi dài nhất khu vực miền rung, 
tắm biển xong bạn lại tha hồ vẫy vùng trong làn nước hồ 
trong vắt, thưởng thức những ly nước trái cây ngon tuyệt... 


48. †IÒN RiIO4I 


C”” đất liền 15 km, đảo Hòn Khoai là thắng cảnh đẹp 
của Cà Mau nằm ngoài biển Đông với rất nhiều đảo nhỏ 
nằm sát nhau có diện tích gần 5 km¿. Nơi đây có đồi và rừng 
còn nguyên vẹn, hệ động thực vật phong phú và hoang đã 
thu hút khách du lịch. Với khí hậu mát mẻ, không gian 
thoáng đãng và nhiều cảnh đẹp, nơi đây thích hợp với loại 
hình du lịch về nguồn, dã ngoại, nghiên cứu, nghỉ dưỡng. 
Năm 1994, Bộ Văn hoá Thông tin đã công nhận Hòn Khoai 
là di tích - thắng cảnh cấp quốc gia. 


Hòn Khoai trước kia có tên gọi là hòn Giáng Hương, hòn 
Độc Lập, thời Pháp thuộc hòn đảo này có tên gọi là Poulo Obi, 
do hình dạng giống củ khoai nên người dân địa phương quen 
gọi là Hòn Khoai, 
ngoài ra các hòn đảo 
khác người dân đặt tên 
khác nhau như Hồn 
Tượng, hòn Đôi Môi, 
hòn Đá Lẻ... 


Đường lên đảo có 
cây cốu mọc um tùm, 
không chỉ có cây ăn 
quả, cây dược liệu mà 
còn có nhiều loài hoa 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 191 


quý. Irong không gian 
khoáng đạt với tiếng 
suôi chảy róc rách, 
tiếng chim hót ríu rít 
sau vòm lá. Đến Hòn 
Khoai, ngoài việc chiêm 
ngưỡng vẻ đẹp của bãi 
biển có. nhiều đá cuội 
tròn như trứng ngỗng, 
du khách còn có dịp leo 
núi, băng rừng, ngắm 
nhìn thảm rừng nguyên sinh với hơn 1000 loài thực vật và 
hàng trăm giống chim thú còn nguyên vẹn. Rừng Hòn Khoai 
có rất nhiều loại cây lấy gỗ có giá trị như bằng lăng, chiêu 
liêu, dầu rái, muỗng, lim, quế quan, trám, trâm trắng... một 
số loại cây thuốc như ngũ da bì, quế quan, thần thông, thiên 
kim đằng, thiên niên kiện...Hòn Khoai hiện là môi trường 
sống của 29 loài thuộc 18 họ trong đó bò sát 7 loài, chim 20 
loài, một số loài có giá trị như: kì đà, rắn mai gầm, rắn ráo, 
trăn hoa... 





Hòn Khoai còn được biết đến như một di tích lịch sử gắn 
với những chiến công của quân và dân ta trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp xâm lược. Trên đỉnh cao nhất của Hòn 
Khoai vẫn còn một cây hải đăng do người Pháp xây dựng từ 
cuối thế kỉ XIX, chính tại nơi đây thầy giáo Phạm Ngọc Hiển 
đã lãnh đạo một nhóm tù nhân nổi dậy giết chết tên chúa 
đảo và chiếm ngọn hải đăng, ghi dấu son chói lọi đến tận 
ngày nay. Tới thăm Hòn Khoai du khách có thể ngắm nhìn 
ngọn hải đăng bởi khối hình vuông mỗi cạnh dài 4 m, cao 
14,50 m được xây bằng đá và xi măng, trước đây ngọn hải 
đăng này sử dụng bầu đèn chạy bằng dây cót nay được thay 


199 VIỆT NAM VÉ Đẹp TIÊM ẤN 


thế bằng bầu đèn hiện đại quay từ trường qua kính hội tụ có 
độ chiếu sáng xa đến 35 hải lí. Điều lí thú nhất là du khách 
còn có dịp được các chiến sĩ biên phòng cho phép thông qua 
kính viễn vọng có thể ngắm nhìn hòn Đổi Mồi xanh biếc 
hoặc bạn có thể hướng mũi kính viễn vọng về phía mũi Cà 
Mau, mảnh đất thiêng liêng tận cùng của tổ quốc mà không 
phải ai cũng có dịp khám phá. 


9. RTiqI I:0ORG 


sŠ biển Khai Long 
cách mũi Cà Mau 
18 km, nơi đây là một 
giồng cát uốn lượn đọc 
bờ biển ấp Khai Long, 
xã Mũi Đất, huyện 
Ngọc Hiển với diện tích 
khoảng 230 ha và chiều 
đài bờ biển là 3800 m. 





Thiên nhiên ưu ái ban tặng thêm cho giồng cát cụm đảo với 
vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ xen lẫn những dải cát vàng trải dài. 


Tới Khai Long, du khách sẽ được nghe một truyền thuyết 
từ xa xưa mà người dân nơi đây còn giữ lại. Từ lâu lắm rồi, 





khi những những người 
dân miền Trung tới đây 
ngụ cư, khai hoá miền 
đất mới, ngày lại ngày 
họ rong ruổi trên 
thuyền, trải qua biết 
bao sóng to, gió dữ cuối 
cùng họ dừng chân ở 
một cửa sông nước êm 
sóng lặng. Trong cuộc 


194 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 





hành trình mệt mỏi, họ chìm vào giấc ngủ chờ ngày mai lại 
kiếm tìm vùng đất mới để ổn định cuộc sống. Trong đêm tối, 
khi mọi người đang ngon giấc thì có một ánh chớp và một 
đám mây mang hình dáng con rồng sà xuống vùng biển nơi 
có đoàn thuyền neo đậu. Người dân đều nghĩ đây là điểm 
lành nên quyết định chọn nơi đây là nơi sinh cơ lập nghiệp, 
cái tên Khai Long ra đời từ đó. 

Đến Khai Long, du khách có thể thăm chợ nổi - một đặc 
trưng của văn hoá vùng sông nước, ngồi trên thuyền bạn có 
thể mua những trái cây tươi ngon, có thể ngắm nhìn những 
mái nhà nép mình sau rặng đước. Ngay bên bờ kênh, nếu 
muốn thưởng thức một món đặc sản: một đĩa cua luộc, một 
bữa lẩu canh cá chua, cá ngát, một vài sâu tôm lụi đó là thú 
vui tao nhã, lí thú trên sông nước. 


Từ thành phố Cà Mau nếu đi bằng ca nô, du khách mất 
khoảng 1giờ 30 phút là có thể thăm thú và tận hưởng cảnh 
đẹp của rừng và biển, được tận hưởng những trái cây tươi 
ngon nổi tiếng. Bên cạnh những cảnh đẹp tự nhiên du khách 
còn có thể tham dự các lễ hội văn hoá phong phú mang 
những đặc trưng của miền biển này. Hàng năm vào tháng 4, 
người dân trong vùng lại nhộn nhịp với ngày hội Cá Đường, 
ngày hội Ba Khía và 
những đêm hội hoa 
đăng câu mực ngoài 
biển...đó là những lễ 
hội văn hoá không phải 
nơi nào cũng có. 

Sau khi tắm biển 
thoả thích, bạn còn 
được thưởng thức 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 195 








những món đặc sản rừng và biển như vọp, nghêu, sò, tôm, 
cua, ba khía... Đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của 
du khách, nhiều khu du lịch mới được xây dựng, những nhà 
hàng, nhà nghỉ tiện nghi, những hồ cá, núi đá...mang dáng 
dấp của một đô thị cao cấp đang dân được hình thành. Trong 
cuộc hành trình bạn có thể chọn chuyến du lịch Đất Mũi - 
Khai Long - Hòn Khoai bằng tàu cánh ngẫm, từ đây bạn có 
thể chiêm ngưỡng thế giới sinh vật phong phú và hấp dẫn 
dưới đáy biển thật là tuyệt diệu. 


50. KlORG X⁄4NHI - $(lỖI TIÊN 


R* du lịch Khoang 
anh - Suối Tiên 


thuộc xã Vân Hoà, 
huyện Ba Vì, tính Hà 
Tây (cũ). Khoang Xanh 
nằm ở sườn núi phía 
đông của núi Ba Vì, 
trong một khu vực có 
rừng nguyên sinh, cách 
Hà Nội khoảng 50km 
về phía tây bắc, gần Sơn Tây. 


Chuyện kể rằng: Thủa hồng hoang có một nàng tiên nữ 
đã xuống dưới trần thế dạo chơi. Nàng lạc bước vào thung 
lũng này và say sưa với cảnh vật trần gian. Nàng mải vui, 
đến chiều muộn mới vội vã về trời và đã bỏ quên tấm thảm 
màu xanh của mình, vô tình có chàng hoàng tử đi săn qua 
đây bắt được. Chàng đõi theo và thấy nàng đã khuất dân 
trong làn mây trắng. Nàng tiên cũng ngoái lại nhìn thấy đôi 
mắt âu yếm, đắm say của chàng trai, con tim thốn thức 
không kìm được, nàng liền quay trở lại để được ở bên chàng. 
Nhưng rồi khi mặt trời hồng nghiêng vòm cây bóng lá, vẳầng 
hào quang của tình yêu còn toá sáng, nhưng “luật trời” 
nghiêm khắc, nàng phải trở về. Trong khúc hoà tấu của nhạc 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 197 


rừng rộn rã, nàng cùng chàng nằm trên tấm thảm xanh và 
say đắm trong cuộc tình ngắn ngủi thơ mộng. Kể từ đó, tấm 
thảm xanh nàng tiên để lại cho bạn tình đã thành thung lũng 
Khoang Xanh, minh chứng cho tình yêu đẹp. 


Khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên với lợi thế diện tích 
tự nhiên rộng 220 ha, ở độ cao tới 400m so với mực nước 
biển, được bao bọc xung quanh bởi rừng tự nhiên xen kẽ với 
những dòng suối trong mát, thác nước nhiều tầng tuyệt đẹp 
như: thác Mơ, thác Hoa, thác Tràm, thác Mâm Xôi,... Nơi đây 
chẳng những có hệ động - thực vật phong phú, tập trung 
nhiều loài chim, thú như: chồn, sóc, nai, khỉ, trăn,... mà còn 
có khí hậu mát mẻ quanh năm, là yếu tố quan trọng cho sự 
hình thành một khu du lịch sinh thái lí tưởng. Đến khu du 
lịch này, du khách không chỉ được tham quan, ngắm cảnh, 
dạo chơi suối rừng mà còn được tham gia nhiều trò chơi hấp 
dẫn như: cầu lông, ten-nis, bóng chuyền, bóng bàn, bi-a,... 
hay được mát-xa, xông hơi, hát karaoke, giao lưu văn nghệ 
với người dân nơi đây. Đặc biệt từ năm 2007, khu du lịch 
Khoang Xanh đã có thêm bể bơi 
khoáng nóng đạt tiêu chuẩn quốc 
gia, cùng dịch vụ tắm bùn khoáng, 
mang đến sự sảng khoái cho du 
khách sau một tuần làm việc mệt 
mỏi. Đến Khoang Xanh - Suối Tiên 
là đến với núi rừng, tuy nhiên du 
khách vẫn có cảm giác mình đang 
được tận hưởng cả không khí của 
biển cả. Bởi nơi này ngoài rừng, 
núi, suối, thác... còn có hồ tạo sóng 
biển nhân tạo rộng 5.000m2, với 
nguồn nước lấy từ các khe núi, 





196 si VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỂM ẤN 


nước trong xanh không sử dụng hoá chất, cùng với hệ thống 
phun nước hiện đại, tạo cho du khách thấy thoải mái như 
đang ở bãi biển. Xung quanh hồ có các hình tượng thầy trò 
Đường Tăng đi Tây Trúc lấy kinh, nàng Tiên Cá... du khách 
có thể tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn như: du thuyền, trượt 
nước, bắn nỏ phi tiêu, vườn cổ tích và bể vầy dành cho thiếu 
nhi. Du khách cũng có thể dừng chân trên khuôn viên khu 
thung lũng khủng long, nơi tái tạo 12 loài động vật cổ đại 
khổng lồ đã một thời làm chủ hành tỉnh. 


Ngoài ra, hệ thống nhà nghỉ ở đây cũng thật tiện nghi và 
thoải mái, với hội trường lớn, phòng khiêu vũ có thể phục 
vụ đến 300 du khách, có những nhà nghỉ “2 sao” hiện đại, 
phục vụ ăn uống theo sở thích của du khách. Nhờ có sự đầu 
tư liên tục và có trọng điểm nên đến với khu du lịch Khoang 
Xanh - Suối Tiên mỗi năm du khách lại bắt gặp những nét 
mới lạ, lôi cuốn. 

Thắng cảnh Khoang Xanh - Suối Tiên với cảnh quan thiên 
nhiên ưu đãi cùng với các dịch vụ ngày một hoàn hảo đang 
trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách để nghỉ dưỡng 
cuối tuân, đặc biệt thu hút những đoàn khách trẻ đến cắm 
trại vào bất cứ thời điểm nào trong năm. 


5. R ®I TÍGH ĐIỆN ®IÊR PfiỎ 


hiến trường Điện 

Biên Phủ thuộc 
tỉnh Điện Biên, cách thủ 
đô Hà Nội khoảng 
500km về phía Tây. Từ 
Hà Nội theo quốc lộ 6 
qua Sơn La, Thuận 
Châu, vượt đèo Pha Địn 
sang Tuần Giáo rồi rẽ 
theo quốc lộ 279 vào 
Điện Biên. 





Thung lũng Điện Biên bốn bề là núi bao bọc với nhiều 
ngọn đổi ở phía đông và cánh đồng Mường Thanh dài 20km, 
rộng 6km, có sông Nậm Rốn chảy qua nên vùng đất Điện 
Biên này rất màu mỡ. Từ cuối năm 1953, thực dân Pháp đã 
đổ quân chiếm đóng Điện Biên và thành lập ở đây một tập 
đoàn cứ điểm quân sự mạnh, được trang bị nhiều vũ khí hiện 
đại. Tại thung lũng Điện Biên đã diễn ra cuộc chiến đấu anh 
dũng của quân dân ta suốt 55 ngày đêm với đội quân viễn 
chỉnh xâm lược của thực dân Pháp, bắt sống tướng Đờ-cát và 
toàn bộ ban chỉ huy, loại khỏi vòng chiến đấu 16.000 quân 
địch. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã gây một tiếng vang lớn 
chân động địa cầu, buộc Pháp phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ 


50QQ VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


với ta. Các di tích nổi 
bật của chiến trường 
Diện Biên năm xưa là 
Đôi A1, C1, C2, DI, cứ 
điểm Hồng Cúm, Him 
Lam, đồi Độc Lập, cầu 
và sân bay Mường 
Thanh, hầm chỉ huy của 
tướng Đờ-cát. 





Hầm tướng Đờ-cát 

nằm ở trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Xung 
quanh hầm là hàng rào phòng thủ với hệ thống dây kẽm gai 
dày đặc và bốn chiếc xe tăng. Hầm dài 20m, rộng 8m, bao 
gồm bốn gian dùng cho cả nơi ở và làm việc. Ngày nay, du 
khách có thể nhìn thấy mái vòm sắt và các bao cát trên nóc 
hầm. Trước đây có một đường hào có Hầm tướng Đờ-cát mái 
che nối liên hầm tướng Đờ-cát với lô cốt trên đồi AI. 


Đồi A1 nằm ở phường Mường Thanh. Đồi A1 là cứ điểm 
quan trọng bậc nhất trong tập đoàn cứ điểm của thực dân 
Pháp ở Điện Biên Phủ. Đôi gồm 2 đỉnh: Tây Bắc cao hơn 
490m, Đông Nam cao hơn 493m. Ngày nay đến Điện Biên 
Phủ, du khách sẽ thây trên đỉnh tây bắc của đổi A1 có đài 
tưởng niệm được xây theo kiểu “Tam Sơn”, ở giữa cao, hai 
bên thấp và đều có hình mái đầu đạo. Bên cạnh đài tưởng 
niệm là xác một trong hai chiếc xe tăng nặng 18 tấn của thực 
dân Pháp đưa từ trung tâm Mường Thanh lên để phản kích 
quân đội Việt Nam. Một di tích quan trọng nữa là cái hố hình 
phẫu to bằng cái ao đình cạn. Đó là dâu tích trận nổ khối 
bộc phá nghìn cân của quân ta trị cả hầm, cả lô cốt cố thủ 
của giặc. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 201 


Đến thăm đổi A1 là du khách đã đến với quả đồi Chiến 
Công - một địa danh tỏ rõ khí phách đấu tranh ngoan cường 
của đân tộc Việt Nam. 


Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong một khu 
rừng nguyên sinh tại địa phận xã Mường Phăng, huyện Điện 
Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ 25km về phía đông. Đến 
Sở chỉ huy, du khách sẽ được thăm: chòi canh gác số 1, hầm 
thông tin liên lạc, lán ở và làm việc của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, lán ở và làm việc của Tham mưu trưởng 
Hoàng Văn Thái, hằm đường xuyên núi đài 9óm nối liền lán 
của Đại tướng và Tham mưu trưởng, hầm của ban cố vấn 
Trung Quốc, nhà hội trường, hầm ban chính trị. 

Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ nằm đối diện với 
nghĩa trang liệt sĩ trên đổi A1. Đến nay bảo tàng có 5 khu 
trưng bầy với 274 hiện vật và 122 bức tranh lưu giữ những 
hiện vật trong chiến dịch Điện Biên Phủ xưa va sự phát triển 
của Điện Biên Phủ cho đến ngày nay. 


Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ được đặt trên đỉnh 
đồi DI. Quân thể tượng đài gồm 3 anh bộ đội đứng quay lưng 
vào nhau, nâng một em bé Thái, trên cùng là lá cờ quyết chiến 
quyết thắng. 

Gác lại quá khứ, 
những năm gần đây, 
Điện Biên đang phát 
huy, khai thác có hiệu 
quả 3 loại hình du lịch: 
tham quan du lịch lịch 
sứ, du lịch văn hoá và 
đu lịch sinh thái. Du 
khách có thể chiêm 





309 


ngưỡng những ngôi nhà sàn cao 
rộng, mang nét đặc trưng của 
người Thái Điện Biên. Trong ngôi 
nhà ấy, lúc nông nhàn, chị em đưa 
thoi dệt vải thổ cẩm. Rất nhiều 
khăn piêu, váy, áo, túi xách,... thêu 
hoa văn tỉnh xảo bán tại các chợ, 
điểm du lịch do chính bàn tay khéo 
léo của các thiếu nữ Thái làm ra. 
Cũng tại các bản làng văn hoá, nếu 
như khách có nhu câu, bà con dân 
bản sẽ phục vụ các món ăn dân 
tộc, tổ chức văn nghệ múa xòe, 


=—= . ——— 


VIệT NAM VẺ Đẹp TiIêM ẤN 





múa sạp. Món cá nướng, thịt hun khói,... uống với rượu (cất 
từ ngô, sắn) là sợi dây kết nối tình cảm giữa chủ và khách. 


Có thể nói, con người Điện Biên cùng với thiên nhiên 
nguyên sơ tươi đẹp in đậm dấu ấn lịch sử là thứ tài nguyên 
vô giá có sức hấp dẫn riêng đối với du khách mà không thể 


có ở nơi khác. 


208 


52, RH ĐI TÍGH RỊM J!2IÊN 


tảng Kim tiên hay côn gọi nôm lở lổng Sen, thuộc xỡ Kim 
Liên, huyện Nam Đản, tính Nghệ An. Trong lỏng có khu đi 
fích lịch sử tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là quê 
nội của Ngườicỏn quê ngoại ở lảng Hoàng Trủ, cách đó 
không xa. 


Làng nằm gần núi Chung, cách núi Đại Huệ khoảng 3km. 
Khu di tích văn hoá - lịch sử Kim Liên được Đảng và Nhà 
nước xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt, là một trong 
những khu du lịch quốc gia của ngành Du lịch Việt Nam. 


Khu di tích Kim Liên là nơi lưu giữ những hiện vật, tài 
liệu, không gian văn hoá - lịch sử về thời niên thiếu của Bác 
Hồ và những người thân trong gia đình của Bác. Toàn bộ 
khu đi tích bao gồm bốn cụm chính: khu nhà quê ngoại ở 
làng Hoàng Trủ (còn gọi là làng Chùa), khu nhà quê nội ở 
làng Sen, Núi Chung (xã Kim Liên) và khu mộ bà Hoàng Thị 
Loan - thân mẫu của Bác Hồ (nằm trên dãy Đại Huệ thuộc 
xã Nam Giang). 


Từ thành phố Vinh đi theo quốc lộ 15A về hướng tây 
khoảng 20km là đến làng Chùa (làng Hoàng Trù) - quê 
ngoại Bác Hồ, cũng yên bình, êm ả như bao làng quê Việt 
Nam. Đến Hoàng Trù, sau cánh cổng tre mở rộng là lối đi 
giữa hai bờ dậu dẫn chúng ta vào hai ngôi nhà tranh mộc 


904 VIỆT NAM VẺ Đẹp TiêM ẤN 





mạc và một nhà thờ chi nhánh họ Hoàng; họ ngoại của 
Người. Cậu bé Nguyễn 5inh Cung được sinh ra tại đây. Cậu 
thường theo cha đến nhà thờ dâng hương hoa tưởng nhớ các 
vị tổ tiên. Ngôi nhà tranh 5 gian của ông bà ngoại vẫn còn 
nguyên vẹn với bộ phản, bộ tràng kỉ bằng tre, chiếc án thư 
còn bút lông, nghiên mài mực, gian sinh hoạt gia đình,... đã 
chứng kiến cuộc sông, sinh hoạt đời thường của đại gia 
đình. Đặc biệt ngay gần đó là ngôi nhà tranh 3 gian là nơi 
ở riêng của cha mẹ Bác Hồ với những đồ dùng ngăn nắp 
còn được giữ nguyên như thưở nào. Gian nhà ngoài là nơi 
học tập, nghỉ ngơi và là chỗ cụ Đường dạy học. Ở đó có một 
bộ phản, một chiếc án thư, hai cái ghế kê sát cửa sổ, hai cái 
giá để sách. Gian thứ hai là nơi nghỉ của bà Hoàng Thị Loan, 
nơi bà đã sinh thành, nuôi nấng ba người con khôn lớn. Gian 
thứ ba để bộ khung cửi dệt vải. Bà Loan thường thức khuya 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 9Q5 


dậy sớm đệt vải nuôi con trong lúc gia đình khó khăn, thiếu 
thốn. Sau khi cha của Bác Hồ đỗ Phó Bảng vào năm 1901, 
cả gia đình được bên dòng họ Nguyễn Sinh đón về quê nội 
ở. Và ngôi nhà này đã để lại cho bà con trong họ Hoàng 
Đường sử dụng. 


Rời Hoàng Trù đi tiếp khoảng gần 2km là đến làng Sen 
tĩnh lặng, quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một làng quê 
thơm ngát hương sen, đó chính là nơi Người đã sống thời 
niên thiếu. Sau luỹ tre xanh đung đưa trước gió là ngôi nhà 
5 gian đơn sơ, mộc mạc của gia đình cụ phó bảng Nguyễn 
Sinh Sắc, thân phụ của Bác Hồ. Ngôi nhà này là do bà con 
làng Sen quyết định xuất quỹ công dựng lên để mừng ông 
Phó bảng. Tất cả cây cối trong nhà cũng đều do dân làng 
trồng cho. Trong ngôi nhà đơn sơ này, cụ Sắc đã dành 2 gian 
rộng rãi để đặt bàn thờ bà, Hoàng thị Loan và để tiếp khách. 
Gian thứ tư là nơi nghỉ của cụ Sắc, ở đây có bộ phản gỗ kê 
bên cửa sổ chính, bên cạnh có chiếc án thư nơi cụ dạy các 
con học chữ và cũng là nơi cụ cùng bà con quây quần uống 
nước trà xanh vào buổi tối. Hiện nay các kỉ vật trong nhà cụ 
Sắc còn được giữ lại hầu như nguyên vẹn. Đến với làng Sen, 
du khách vừa được chiêm ngưỡng cảnh làng quê điển hình 
của Việt Nam, đồng thời chứng kiến những kỉ vật thiêng 
liêng gắn bó một thời của Hồ Chủ Tịch, người cha già của 
dân tộc Việt Nam, một danh nhân của thế giới. 

Nằm ở núi Động Tranh thuộc đãy núi Đại Huệ, xã Nam 
Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An là Khu mộ bà Hoàng Thị 
Loan. Ngôi mộ được xây dựng năm 1985 nhằm tỏ lòng 
ngưỡng mộ và biết ơn bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác 
Hồ. Xung quanh mộ được ốp bằng những phiến đá hoa 
cương và đá cẩm thạch. Nóc mộ được phủ lên bởi những hòn 


20G VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


đá tự nhiên của núi Đại Huệ. Phía trên ngôi mộ có mái che 
là giàn bê tông được cách điệu hình chiếc khung cửi, một vật 
gắn với suốt cuộc đời lao động vất vả của bà. Bốn cụm hoa 
giấy được trồng xung quanh để che mát cho khu mộ. Trên 
nên sân thượng hình bán nguyệt trước mộ, có dựng tấm bia 
lớn bằng đá đen tạc tiền sử và công lao của bà. Đường đi 
lên, xuống để khách tới thăm viếng ngôi mộ được xây dựng 
men theo sườn núi hai bên mộ, đứng từ xa trông như hai dải 
lụa mềm mại. Trước mộ là vườn cây, hoa và gỗ quý. Trải dài 
hai bên mộ là rừng thông ngày đêm vi vu trong gió. Đứng ở 
khu mộ, ta có thể bao quát cả một vùng rộng lớn, nơi có 
những di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng. 


Lễ hội làng Sen được tổ chức vào ngày 19 tháng 5 nhân 
địp kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ hội bắt đầu 
từ ngày 30 tháng 4, kết thúc vào ngày 20 tháng 5 hàng năm. 
Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5: tổ chức các hoạt 
động văn hoá văn nghệ tại các cơ sở trong toàn quốc. Từ 
ngày 16 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5: tổ chức ngay tại làng 
Sen quê Bác. Phần lễ gồm lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà 
tưởng niệm Hồ Chí Minh ở làng Sen. Phần hội gồm các hoạt 
động như: diễu hành của các tổ chức nhân dân, đoàn thể xã 
hội về quê Bác; khai mạc lễ hội; liên hoan văn hoá, văn nghệ; 
thi nét đẹp làng Sen, sắc phục dân tộc; chiếu phim về cuộc 
đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về 
Đảng Cộng sản Việt Nam; du thuyền trên sông Lam; tham 
quan các di tích văn hoá - lịch sử,... 


Núi Chung, nơi thủa nhỏ Bác Hồ cùng bạn bè vui chơi ở 
đây, hiện đã được quy hoạch thành một khu di tích. Lên núi 
Chung du khách sẽ được phóng tâm mắt về bốn phương, gần 
là cố hương Nguyễn Huệ - quê hương của Nguyễn Thiếp, 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 9QZ 


Phan Bội Châu, Lê Hồng Phong, Phạm Hồng Thái, xa hơn 
chút nữa là vùng đất đã sinh ra Nguyễn Du, Nguyễn Công 
Trứ,... Để giúp du khách hiểu rõ hơn quá trình tìm đường 
cứu nước của Bác Hồ, một khoảng đất rộng dưới chân núi 
Chung là công viên “Du lịch theo chân Bác”. Những địa danh 
nổi tiếng trong nước như Bến cảng Nhà Rồng, hang Pắc Bó, 
đền Hùng,... và nước ngoài như Pa-ri, Luân đôn, Niu Yóoc,... 
đều có hình mô phỏng tạo sự thú vị cho khách đến thăm. 

Về với khu di tích Kim Liên là du khách tìm về cội nguồn 
Người lãnh tụ kính yêu của mình để được tiếp thêm sức 
mạnh, vượt qua khó khăn, thử thách. 





908 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 


5. J2O0NG TiáÏÌ 


ăm ở huyện Long 

lĐất cách Vũng Tàu 
25 km là khu du lịch 
Long Hải, đây là bãi 
biển hoang sơ, tự nhiên, 
chưa bị bàn tay con 
người can thiệp. 





Long Hải là một dải 
bờ biển đẹp, nước sạch 
với những bãi đá nhấp nhô dọc bờ biển, là bãi tắm lí tưởng 
trong những kì nghỉ hè của bạn. Cảnh tượng đầu tiên khiến 
du khách có một ấn tượng khó quên là đèo Nước Ngọt chạy 
đọc bờ biển, men theo sườn núi. Trong âm vang của tiếng sóng 
đập dìu vỗ vào mép đá là hàng cây hoa anh đào nở rộ, đi dọc 
con đường sẽ dẫn bạn vào khu di tích chiến khu Minh Đạm. 


Giữa trung tâm bãi Hương Biển, Hàng Dương là một đền 
thờ khá lớn, lộng lẫy và kì bí mang tên Dinh Cô gắn với một 
truyền thuyết cảm động về một trinh nữ. Chuyện kể rằng: 
Ngày xưa có cô con gái con nhà quan ở miền Trung rất thích 
đi du ngoạn trên những miền sông nước. Thấy vùng biển 
Long Hải đẹp đẽ, nhiều lần cô gái qua đây chơi. Không may 
thay, một lần thuyền của cô gặp cướp biển và bị chúng giết 
hại, vứt xác xuống biển. Khi đó cô mới 16 tuổi. Sau nhiều 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 


ngày, xác nàng trôi đạt 
vào bờ, những ngư dân 
nơi đây được cô gái báo 
mộng vớt lên, họ chôn 
cất cô ở đồi Cô Sơn. 
Điều lạ nhất là hai ngày 
sau có một đôi trăn lớn 
đến canh giữ mộ cho cô, 
từ đó người đân Long 
Hải mỗi khi đi biển 
thường đến mộ cô câu 
mong những điều tốt 
lành. Trải qua thời gian, 
người dân lập miếu Dinh 
Cô thờ cúng, vào những 
ngày lễ hội nhân dân từ 
khắp mọi nơi hành 
hương về đây thờ cúng 
cầu mong những điều tốt 
lành may mắn cho gia 
đình. 


Sau vụ hoá hoạn năm 
1987, Dinh Cô được xây 
dựng lại lớn đẹp nguy nga 
trên diện tích 1000m” như 


— _ 809 





Sách Đại Nam nhất thông chỉ việt 
giữa thể kỷ 19, mục Núi, Sông cho 
biết: “Ngoỏi mõm núi cô ngọn Thôn 
Nữ, tục gọi lä mõm Dinh Cõ, có một 
đồng vừa cát, vừa đó, trước kia cô 
người con gái chứng 17, 18 tuổi, tử 
nạn, bị bäo đónh giọt tới đây được 
người địa phương chôn cũt sau đồ 
mộng thấy người con gói tự xưng lò 
Thị Cách đễn đây giúp đỡ; người ta 
cho là thôn, lặp đến thờ”. Tử đó cô 
luõn hiển linh mộng báo điểm lành, 


„diệt trừ dịch bệnh, độ trì bú tánh nên 


dãn trong vùng tôn xưng lò “Long Hỏi 
Thôn Nữ Bỏo An Chánh Trực Nương 
Nương Chỉ Thẳn”. 


hiện nay. Dưới chân mũi Thuỳ Vân là cổng chính Tam quan đi 
vào. Hai bên cổng có “Lưỡng long chầu nguyệt” và “song phụng” 
đứng châu, đưa khách lên 37 bậc tam cấp. Chính điện Dinh Cô 
có 7 ban thờ, trung tâm là bức tượng Bà Cô cao gần 1m, khoác áo 
choàng đỏ, kim tuyến lấp lánh, ánh ngọc, Phía sau cạnh bàn thờ 
Bà Cô là bàn thờ Diêu Trì Phật Mẫu, Chúa Cậu (Nhị vị Công tử, 


910 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


tức là Cậu lài, Cậu Quý), 
Ngũ Hành Nương Nương, Tứ 
Pháp Nương Nương (Pháp 
Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp 
Điện), ông Địa, Thần Tài. 

Ngoài chính điện, ngư 
dân còn lập bàn thờ Cứu 
Thiên Huyền Nữ, Chúa 
Ngọc Nương Nương, chúa 
Tiên Nương Nương, Chư vị, 
Bà Mẹ Sanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh và miếu thờ Hoả Tinh Thánh 
Mẫu, Quan Thánh Đế Quân, Quan Thế âm Bồ Tát. 





TỪ rạng sáng ngày 10 tháng 02 đm Ích, người ta đã bắt đầu 
viễng Cỏ. Môi người thường cảm trong fay mộ! nhành huệ trắng 
tượng trưng cho sự thanh khiết. Giới vẻ ham vưi, cúc cụ giả sùng 
fn đều chen nhau vượt 187 bộc đở để đồng hương xin lộc nơi 
chính điện. Đêm I0 vỏ I1 là đêm hội hoa đăng. Ảnh đèn sớng 
rực hoả củng ónh trăng. Hàng vạn ghe thuyền quay mũi về Dinh 
chếu Cõ, tiếng chiêng, tiếng trồng rộn ràng thôu đêm. tễ chính 
được tổ chức tử rạng sóng ngẻy 12. TỪ chính điện, đoản người 
chỉnh tế cỡ quợf ra bôi, lên thuyền, ra khơi làm lễ “Nghính Cô" 
tễ “Nghinh Cô” được cử hẻnh long trọng. Vj Chónh bi dẫn đổu, 
đoản học trò lễ liếp bước, có cở xí, lọng che, hoa đăng rực rổ. 
Một chiếc ghe fo đột bảy hướng án được xem l ghe đònh 
“Nghính Cô* Ghe được hộ tổng bởi vài chục chiếc ghe khác. 
Đoàn ghe nổi nhaqu ra khơi trong tiếng chiêng trồng vang trời 
Đến Mũi Nhỏ, nơi có ngôi mộ Cô, đoởn người xuống ghe lên 
viễng mộ, nghênh đón Cô về Dinh. Đọc biệt, trong lễ “Nghính 
Cô", còn duy trỉ được hình thức diễn xướng “Hót bả gạo“. Những 
ngư đốn trong tang phục truyền thông vừa diễn xướng vừa hớt 
bài hót ngưỡng vọng Cô vẻ lời nguyện cầu cho trời lên biển lặng, 
tôm có đây khoang. tời hót rỗ† phóng khoáng vở WƯ fnh. 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 911 


Hàng năm vào trung tuần tháng 2 âm lịch, ngư dân Long 
Hải lại mở lễ hội Dinh Cô tưng bừng trong ba ngày. Lễ hội Dinh 
Cô còn gọi là vía Cô đã trở thành một trong những lễ hội quốc 
gia lớn nhất ở Nam Bộ. 


Trong những ngày lễ này, khách thập phương tới rất đông, họ 
đứng, ngồi, dựng lều tràn cả bãi Long Hải chứ không chỉ cố chen 
vào nội điện hay hành lang chính điện. 

Sau Dinh Cô là đồi Cô Sơn, cách chừng 1km, trên đồi toạ 
lạc ngôi Mộ Cô khang trang, sạch đẹp. Trong ngày hội này, 
khách thập phương thường hành lễ ra đây, viếng mộ, chiêm 
bái. Cùng với hàng đoàn người tụ về bãi Long Hải, Dinh Cô 
trở nên náo nhiệt trong một không khí trang nghiêm. Họ bái 
vọng và cùng nhau cầu lễ, cùng nhau giao hoà cùng trời đất, 
biến khơi, đập dễnh cùng những con sóng. Nhìn từ xa, toàn 
cảnh như đang chuẩn bị cho một chuyến ra khơi lớn. Khách 
thập phương như những ngư dân đang tấp nập chuẩn bị đưa 
Dinh Cô lúc này như một con thuyền lớn trước mũi sóng. 


Trên đồi núi dọc ven biển là rừng cây xanh tốt, những 
gộp đá đủ mọi hình thù, phía dưới là bãi cát vàng hình bán 
nguyệt với những khu tắm biển lúc nào cũng đông người, 
trước mặt là đại dương 
nghìn trùng sóng võ, nhộn 
nhịp tàu ghe qua lại. 
Ngoài thăm viếng Dinh 
Cô, tắm biển, du khách 
còn có thể về thăm quê 
hương chị Võ Thị Sáu và 
khu điều dưỡng thương 
binh nặng Long Hải hoặc 
phé thăm những cánh 





919 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỂM ẤN 


đồng muối dang vào mùa thu hoạch bạn sẽ thấy sự vất vả 
và khổ cực của người dân. 


Bên cạnh những thắng cảnh tự nhiên du khách có thể tới 
thăm chùa Khi, sở dĩ có tên gọi như vậy bởi vì những con 
khi được nuêi trong môi trường tự nhiên trên ngọn núi Kì 
Vân sau chù::. Ngôi chùa có sự khác biệt so với những ngôi 
chùa khác quanh chùa cây cối xanh mướt, có rắn ngậm ngọc 
là biểu tượng cho sự phồn thịnh, những tảng đá có hình dạng 
khác nhau như con voi khổng lồ quỳ phục, như cây bồ đề 
trăm tuổi là những nét kì thú không nơi nào có được. 


Trong hành trình chuyến đi, bạn muốn ghé thăm làng 
chài Phước Tỉnh, một làng đánh cá lâu đời với những phong 
tục và tập quán đặc trưng miền biển. Nơi đây bạn có thể 
mua những loại hải sản tươi ngon nhất mang về làm quà cho 
người thân, hoặc thưởng thức những món đặc sản tại các nhà 
hàng như gỏi cá mai, gỏi cá trích, lẩu ghẹ măng chua, ca ri 
tôm, con lóng tay, hải sản nướng các loại... ngoài ra các loại 
hải sản như mực tươi, tôm biển, ghẹ, sò cũng rất hấp dẫn du 
khách. 


54. MÙÒ CIẴNG CHâI 


ù Căng Chải là một 
huyện miền tây tỉnh 

Yên Bái, cách Hà Nội 
khoảng 300km về phía tây 
bắc. Đường lên Mù Căng 
Chải duy nhất chỉ có quốc 
lộ 32 bằng hai hướng: Từ 
Hà Nội lên Yên Bái, qua 
Mường Lò là đến Mù Căng 
Chải. Hướng thứ hai từ 
Lào Cai xuông, đi qua Mù Căng Chải năm dưỡi chữn dãy 
Than Uyên là đến Mù núi Hoảng Liên Sơn, ở độ cao 
Căng Chải. 1.000m so với mặt nước biến. Phía 

Có nhiều cách luận giải S< Gấp Huyện Xếp Bái của tụh 
tên gọi Mù Căng Chải, có D CO, pc gu gg yợ: 

kệ ` ... Mường Lo của tỉnh Sơn Lo, phía tây 
nón kế. co .. na sa Sẻ giáp huyện Thơn Uyên của tỉnh Lai 
Mông ở đây CÓ cái “mùa cáng Chäưÿ Bhio, đồng giáp huyện Văn 
chúa để người di rừng đeo Chỗn cùng tỉnh Yên Bói. 
củi; hoặc tãt cả các thứ người št §: 
ta đeo để đi chợ mang đồ 
đạc, hàng hoá. Cái “mùa cáng chủa” gọi chệch là Mù Căng Cải. 





Mù Căng Chải chủ yếu là địa bàn sinh sống của người 
Mông, chiếm gần 90 % dân số còn lại 8 % là người Thái, 





914 VIỆT NAM VÉ Đẹp TIỀM ẤN 


người Kinh chỉ có 2 %. 
Người Kinh ở đây chủ yếu 
là cán bộ nhân viên, buôn 
bán. Người Thái thì lập 
bản ở vùng đổi thấp, làm 
lúa nước ở thung lũng. Còn 
lại mênh mông núi rừng 
hiểm trở trên cao là phần 
của người Mông. Người 
Mông giỏi vượt đèo trèo 
núi đã biến núi đổi vùng 
cao này trở thành ngút . 
ngàn ruộng bậc thang. Các 
thửa ruộng bậc thang ở ba 
xã La Pán Tẩn, Chế Cu 
Nha và Zế Xu Phình đã 
được Bệ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Việt Nam xếp hạng 
là danh thắng quốc gia. 





'ngy 18 tháng 10 năm 1955, thuộc 
khu tự trị Thái Mèo, gồm 13 xã vỏ 
1 thị trăn l Mù Căng Chỏi bầy giờ. 


Có địp lên Mù Căng Chải, chúng ta mới thấy được sự 
hùng vĩ của thiên nhiên, mới cảm nhận được sức sống, sức 
sáng tạo diệu kì của đồng bào dân tộc nơi vùng cao Tây Bắc 
này. Núi tiếp núi, đồi tiếp đôi, ruộng lúa ở thung lũng, 
ruộng leo lên đồi, ruộng chồi trên non, đó là ấn tượng ban 
đầu khi được đặt chân đến vùng đất “thâm sơn cùng cốc” 
của tỉnh Yên Bái: huyện Mù Căng Chải. 


Mùa xuân đến với Mù Căng Chải, du khách sẽ được đắm 
chìm trong cảnh sắc thiên nhiên của những rừng thông cao 
vút bạt ngàn, của sắc hồng hoa đào, của sắc trắng hoa ban, 
hoa mận,... Bên cạnh đó, hương rừng và trái rừng cùng 
những làn gió mát rượi của vùng đất này cũng khiến cho 


% DANH THẮNG VIỆT NAM | 915 


tâm hồn khách tham quan trở nên thư thái. Bên cạnh hình 
ảnh của núi rừng Mù Căng Chải, du khách còn có dịp hoà 
mình với cuộc sống của con người, với những phong tục tập 
quán mang đậm bản sắc vùng cao. Đến đây, bạn có địp tham 
dự các trò chơi ném pao, đánh đu của các chàng trai, cô gái 
người Mông, nghe hát điệu Gầu Plễnh và tham dự các lễ hội 
văn hoá, như lễ hội Gâu Tào (chơi núi đầu xuân). Vào bản 
vùng cao, bạn sẽ được xem dân bản pha sáp ong vẽ lên vải 
đay làm trang phục quần áo, hoặc được ngồi vào nấu bạc và 
đúc bạc với người Mông. Họ chế tác thủ công vòng đeo tay, 
khuyên tai rất giỏi và nữ trang bạc rất đẹp. 


Mù Căng Chải vẫn giữ được các khu rừng nguyên sinh 
với nhiều động, thực vật quý hiếm ở Việt Nam và trên thế 
giới như quân thể vượn đen tuyển... Ngoài việc thưởng 
ngoạn cảnh đẹp, du khách đến đây còn được đi đã ngoại, leo 
núi, cắm trại, tắm ở các suối nước nóng và thưởng thức 
những món ăn ngon với nhiều hương vị độc đáo, hấp dẫn. 
Lúa nếp Tú Lệ ở Mù Căng Chải ngon vào loại bậc nhất nước 
ta. Người sành ăn, lên Yên Bái sẽ chờ ăn cơm mới, ăn xôi đồ 
với lá tím thứ xôi ngũ sắc, được đồ trong các chõ gỗ hoặc 
đất thó, thơm lừng, dẻo quánh mà không dính tay. 


Đến Mù Căng Chải 
chiêm ngưỡng những thửa 
ruộng bậc thang độc đáo 
của người Mông có lẽ là 
điều thú vị nhất. Với hơn 
2.200 ha ruộng bậc thang 
cứ từng cấp, từng câp ôm 
viền trên những triển núi, 
đã tạo nên một phong cảnh 








916 7 — Việt NAm Vẻ Đẹp TiêM ẤN 


tuyệt đẹp giữa núi rừng trùng điệp này. Mỗi mùa lúa chín, 
cả vùng núi non Mù Căng Chải lại rực rỡ trong sắc vàng. 
Sóng lúa vàng rập rờn trên những ruộng bậc thang là một 
điểm nhấn hút mắt trong bức tranh màu xanh bạt ngàn của 
miền sơn cước, từng bậc ruộng nối tiếp nhau đổ từ trên cao 
xuống như những chiếc cầu thang vàng xuống hạ giới. Phá 
cách của bức tranh là dòng suối Kim như dải lụa trắng bắt 
nguồn từ đỉnh Nả Háng Tâu cao trên 2.600m, uốn lượn đọc 
quốc lộ 32, qua thị trấn rồi đổ về Nậm Mu của Sơn La, tạo 
sự điều hoà khí hậu trong vùng và cung cấp nước cho sản 
xuất. 


55. MỐI N 


C trung tâm thành 
phố Phan Thiết 22 km 
về hướng Đông Bắc là làng 
chài Mũi Né. Với những 
đặc điểm tự nhiên tuyệt 
vời trời ban, trên bãi biển 
và cánh đông cát bất tận 
Mũi Né, hiện nay, đã trở 
thành một khu du lịch nổi 
tiếng hấp dẫn du khách bởi 
biển cùng những khu resort hiện đại bậc nhất với các loại 
kiến trúc Phi, Âu, Á,... Khu du lịch Phan Thiết-Mũi Né nằm 
trong danh sách 27 khu du lịch tâm cỡ quốc gia (tính đến 
năm 2007) và được khách du lịch ca tụng là Phuket của Thái 
Lan ở Việt Nam. 





Tên gọi Mũi Né có lẽ xuất phát từ việc các ngư dân, 
trong những chuyến đi biển dài ngày, nếu gặp bão to họ 
thường tới đây né tránh bão. Cũng có giai thoại khác nói 
rằng ngày xưa con gái út của vua Chăm là công chúa Chuột, 
năm 16 tuổi cô bị mắc bệnh nan y và tu tại miếu Hòn Rơm, 
từ đó lấy biệt danh là bà Nà Né, trải qua thời gian người dân 
đọc tránh tên công chúa thành Mũi Né (Né là tên của công 
chúa út, Mũi là mũi đất hướng ra biển). 


S1ầ VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 


Với những đổi đất 
thoai thoải, những bãi cát 
vàng trải rộng được coi là 
đẹp nhất Việt Nam, mỗi 
cơn gió thổi là những đụn 
cát như một tác phẩm nghệ 
thuật với muôn hình bức 
vẽ làm say đắm lòng 
người. Có ai đó nói đải cát 
như thiếu nữ khoả thân 
nằm sấp, như con thú nằm phủ phục... Cũng bởi vẻ đẹp 
hoang sơ này trở thành cảm hứng sáng tác bất tận của những 
nghệ sĩ nhiếp ảnh tài danh. Đôi cát đẹp bạn không chỉ ngắm 
nhìn mà hãy tận hưởng trò trượt cát, hoặc dạo bước chân 
trần trên cát, những viên cát nhỏ li tỉ lạo xạo như mát xa thư 
giãn, mang lại cho bạn những cảm giác mới lạ tuyệt vời. 





Mũi Né có những bãi biển hoang sơ chưa có sự khai thác 
của con người với môi trường thiên nhiên trong lành, tỉnh 
khiết, những bãi biển có tiếng như bãi Ông Địa, bãi Trước và 
bãi Sau. Không những được tắm biển mà du khách còn được 
chơi thể thao, du thuyền, săn bắn, câu cá, được thưởng thức 
những đặc sản của biển khơi trong không khí thoáng đãng 
đạt đào của biển cả. 


Hiện nay đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách, đọc 
bãi cát ven biển là các làng du lịch với các biệt thự và những 
điểm tham quan dã ngoại lí thú và hấp dẫn du khách. Suối 
Tiên là một trong những cảnh đẹp thu hút nhiều du khách 
tới tham quan, với một con suối nhỏ chảy uốn mình bên 
những rặng dừa xanh vi vu theo gió, bên dưới dòng nước 
trong vắt là những lớp đất sét vàng pha cát tạo ra một màu 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 919 


sắc riêng biệt thú vị cho 
việc thưởng ngoạn. 


Trong cuộc hành trình 
tham quan Mũi Né, du 
khách hãy dừng chân thăm 
tháp Chàm Poshanư hay 
còn gọi là tháp Phú Hải, 
đây là một tuyệt tác của 
đân tộc Chăm có niên đại 
1.200 năm được coi là cổ 
nhất Việt Nam. Kiến trúc chùa tháp ghi dấu thời kì phát triển 
huy hoàng và rực rỡ của nền văn hoá Chăm, trải qua thời 
gian đến nay các công trình đó chỉ còn lại là phế tích hoặc 
nên móng nhưng thể hiện một khiếu thẩm mĩ, óc sáng tạo 
độc đáo và tín ngưỡng thờ thần của cư dân Việt Cổ. 





Với khung cảnh thiên nhiên kì thú và hấp dẫn, bạn hãy 
chọn cho mình một khoảnh khắc là buổi sáng bình minh hay 
buổi chiều hoàng hôn vãn cảnh. Chắc chắn những mệt mỏi 
ưu phiền của bạn sẽ được xua tan để đón những ngày làm 
việc đây hiệu quả sẽ chờ đợi bạn ở phía trước. 





, 56. Ñ{ †INÑG@ 


_ 


N: Hang nằm về phía Bắc của 
1tỉnh Tuyên Quang. Thị trấn Na 
Hang cách thị xã Tuyên Quang 
chừng 110km. Na Hang giáp với 
các huyện Bắc Mê và Bảo Lạc ở 
phía bắc, giáp với Chợ Đồn ở phía 
đông, Chiêm Hoá ở phía nam, Bắc 
Quang ở phía tây. 


Na Hang, mảnh đất của cảnh 
đẹp thần tiên, của những huyền 
thoại về “Nàng tiên chú khách”, về 
chín mươi chín ngọn núi cùng với 
những cánh rừng nguyên sinh và 
những con suối. Dòng sông, thác nước tuyệt đẹp là của quý 
mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho nơi đây. Dòng 
sông Gâm, sông Năng, những đỉnh núi cao Khuối Tong, 
Loong Noòng, Bản Luốc, Pya, Pác Tạ,... đã từng đi vào thơ 
ca, nhạc hoạ, gắn với các câu chuyện huyền thoại đậm tính 
nhân văn. 





Đến Na Hang chắc chắn không ai bỏ lỡ cơ hội đi du 
thuyền trên lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang, để được đắm 
mình với thiên nhiên mênh mông sông nước rộng lớn, trùng 
điệp núi rừng, được nghe những câu chuyện kể về sự tích 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM S91 


gắn với từng địa danh nơi đây. 


Trên đường đi vãn cảnh lòng hồ, quý khách sẽ được ghé 
thăm thác Pác Ban kì ảo, thơ mộng, được Bộ Văn hoá - Thông 
tin và Thể thao xếp hạng là Thắng cảnh quốc gia. Thác có 
chín tầng (5 tầng thác lớn, 4 tầng thác nhỏ), bắt nguồn từ Bó 
Năm (mỏ nước) dồn từ nhiều khe nhỏ chảy ngầm qua 3 hang 
Nậm Pan, Nậm Chang rồi đến Bản Chủ và bất ngờ lộ ra 
thành dòng nước lớn. Vào mùa mưa, nước từ đỉnh thác chảy 
xối xả thành dòng trắng xoá. Mùa khô, thác trở nên hiều dịu 
với nhiều tầng nước chảy mềm mại trên những phiến đá rêu 
xanh phủ mượt như những tấm thảm. Khi có tia nắng chiếu 
qua những tán lá rừng và rọi xuống, dòng nước trở nên lung 
linh huyền ảo lạ kì. Tầng thác thứ nhất có độ cao từ 10 - 15m, 
chiều rộng khoảng 20m. Đây là hai tầng thác có dòng chảy 
lớn, tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ. 


Tầng thác thứ ba, thứ tư có độ cao từ 10 - 12m, chiều rộng 
khoảng 15m. Hai bên thác, trên các phiến đá là những khóm 
cỏ xanh, cây cổ thụ ngả bóng tạo nên một màu êm dịu khiến 
du khách có thể cảm nhận, hoà mình với khung cảnh thiên 
nhiên thơ mộng ấy. Đến tầng thác thứ năm, địa hình đột 
ngột phân cấp, dòng thác chia thành hai nhánh chảy xuống 
một trũng nước sâu. Bên 
trong trũng nước là một 
hang động có nhiều nhũ 
đá tuyệt đẹp thu hút sự 
chú ý của du khách. Đến 
với thác Dác Ban, du khách 
có thể đắm mình trong 
dòng thác bạc, lắng nghe 
tiếng thác đổ và tiếng hót 





999 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 





của chim rừng, mơ màng nghe kể về huyền thoại Thuồng 
Luông, với những tình tiết li kì Phai Hin (đập đá), Thôm Phạ 
(ao trời). 


Khu bảo tôn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung rộng gần 
42km, ôm trọn trong lòng cả 5 xã: Côn Lôn, Khau Tĩnh, Sơn 
Phú, Vĩnh Yên, Thanh Tương với hàng nghìn loài thực vật, 
động vật quý hiếm. Đặc biệt là loài voọc mũi hếch được ghi 
trong sách đỏ thế giới. Thác Pác Hầu cách trung tâm thị trấn 
Na Hang chưa đầy chục cây số. Nhiều người ưa khám phá 
đã biết đến Pác Hảu như một điểm du lịch sinh thái lí tưởng, 
là địa điểm thư giãn trong những ngày hè oi bức. Thác có 5 
tầng, mỗi tầng ẩn chứa một vẻ đẹp riêng để du khách có thể 
khám phá. Chưa chịu bất cứ một sự tác động nào từ con 
người, thác Pác Hảu lôi cuốn mọi người bởi chính vẻ hoang 


99 DANH THẮNG VIÊT NAM 999 


sơ của nó. Để lên được đến tầng trên cùng, đòi hỏi những 
người đến khám phá phải có bản lĩnh, vì ngoài dây rừng ra 
thì không có bất cứ một phương tiện gì trợ giúp. Thêm vào 
đó, thời gian trước đây, những người dân địa phương đến 
khai thác vàng đã để lại một hệ thống hang động nhân tạo 
nhưng khá kiên cố, đẹp mắt. Với những lợi thế trên, thác Pác 
Hảu hứa hẹn sẽ là một điểm du lịch hấp dẫn du khách tham 
quan khi có dịp đặt chân đến. 


Ngoài các địa điểm du lịch nổi tiếng trên đây, đến Na 
Hang, du khách còn được tới thăm núi Pác Tạ, Hoa Phặc Phiên, 
danh thắng 99 ngọn núi, hang Cốc Táy, đền Pác Tạ, chùa Phúc 
Lâm,... chắc chắn cũng sẽ mang đến cho du khách sự thú vị. 


Na Hang còn được biết đến bởi sức cuốn hút kì lạ của 
một vùng sinh thái và văn hoá phong phú của nhiều dân tộc 
như: Tày, Dao, Mông, Kinh,... Người Na Hang đã tạo nên 
một kho tàng văn hoá phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, 
một vùng âm nhạc dân gian độc đáo với những làn điệu 
Then, Si, Lượn, ... cùng với tiếng đàn Tính, tiếng Khèn làm 
say đắm lòng du khách. 


Du khách đến với Na Hang sẽ được thưởng thức và 
không quên các món ăn đặc sản của mảnh đất này như cơm 
lam chấm muối vừng, món rau rừng, canh đắng. Đặc biệt 
rượu ngô được cất bằng men lá rừng và cá lăng, cá anh vũ, 
cá chiên, cá dầm xanh,... chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách. 
Khi về, trong túi hành lí của bạn rất có thể là vài lít mật ong 
rừng, bầu rượu ngô Na Hang, chè San Tuyết hay những kỉ 
vật đan bằng mây tre... 


5r. Ntiầ THỜ GỖ 


hà thờ được xây dựng 

năm 1913 bởi bàn tay 
của một vị linh mục người 
Pháp tổ chức thi công, 
được toạ lạc trong ngoại vi 
thị xã Kon Tum với điện 
tích rộng và nhiều công 
trình khép kín, nay trở 
thành điểm du lịch hấp 
dẫn cho nhiều du khách 
đến thăm quan chiêm ngưỡng. 





Du khách đến Kon Tum sẽ được đón tiếp bằng những 
con đường uốn lượn quanh co, buổi sáng sương mù giăng 
mắc các chòm ngõ nhưng buổi trưa khi mặt trời lên ánh nắng 
chói chang làm rực lên sức sống cao nguyên hùng vĩ. Một 
đòng sông Đắk Blah trong xanh chảy sát chân núi Ngọc Lĩnh, 
thị xã Kon Tum đang chuyển mình trỗi dậy từng ngày từng 
gIỜ... 

Sự xuất hiện của nhà thờ gỗ có niên đại hơn 100 năm là 
một công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị nổi bật cho 
miền đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Sự pha trộn và hội 
tụ hai nét kiến trúc độc đáo là kiểu Roman theo phong cách 
Châu Âu kết hợp với kiến trúc nhà sàn của người Ba Na - 


99 DANH THẲNG VIỆT NAM s95 


Tây Nguyên mang lại cho du khách một sự khám phá thú vi. 


Nhà thờ được xây dựng thành một không gian liên hoàn 
các công trình như: giáo đường; nhà tiếp khách; nhà trưng 
bày các sản phẩm dân tộc và tôn giáo; nhà rông. Ngoài ra 
trong khuôn viên nhà thờ du khách còn được tham quan 
nhiều cơ sở sản xuất như đệt may, thổ cẩm, cơ sở mộc và cô 
nhi viện là nơi mọi người có thể lao động từ thiện đóng góp 
một phần công sức của mình làm việc có ích cho cộng đồng 
và xã hội. 

Nhìn từ xa, du khách sẽ thây một công trình kiến trúc 
làm hoàn toàn bằng gỗ theo phong cách phương Tây với tháp 
chuông cao sừng sững trên nền trời xanh. Khi bước vào bên 
trong nhà thờ du khách có thể quan sát cận cảnh, cột và các 
sàn gỗ được lắp ghép khít và chắc chắn, trần nhà được làm 
bằng rui, mè tre, đất và rơm, cung thánh nhà thờ được trang 
trí theo các kiểu hoa văn của các dân tộc ít người mang lại 
cảm giác trang nghiêm gần gũi cho người tham quan. 

Điều khác biệt của nhà thờ là 
việc xây dựng hoàn toàn bằng 
phương pháp thủ công dưới bàn 
tay tài hoa của những nghệ nhân 
đến từ Bình Định, Quảng Nam cả 
miền Bắc, góp phần làm nên tác 
phẩm nghệ thuật đó. Không bê 
tông sắt thép hay vôi vữa nào, chất 
liệu để xây dựng nhà thờ hoàn 
toàn bằng gỗ, chiếm số lượng 
nhiều nhất là gỗ cà chít Các bức 
tường của nhà thờ đều được xây 
dựng bằng gỗ trộn với rơm, một 





Ỹ 





226 : VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 





vật liệu truyền thống của 
người miền Trung nhưng 
lại có sức sống lâu bền 
trước mưa sa bão táp của 
thời gian. Hơn nửa thế kỉ 
trôi qua ngôi thánh đường 
vẫn uy nghiêm lộng lẫy. 


Nhà thờ có một khu 
hoa viên rất đẹp, một ngôi 
nhà Rông cao vút mang 
đặc trưng của văn hoá Tây Nguyên, các bức tượng làm bằng 
rễ cây mang bản sắc văn hoá riêng của đồng bào các dân tộc. 
Với không gian vừa trang nghiêm vừa huyền bí nhưng lại hết 
sức gần gũi phóng khoáng của đời sống hàng ngày biểu hiện 
từ những vật dụng đơn sơ bình dị nhất của con người Tây 
Nguyên, đây là một công trình kiến trúc có giá trị. 





Nếu ghé thăm Kon Tum một lần, du khách hãy tham 
quan khuôn viên nhà thờ, thăm cơ sở đệt thổ cẩm với những 
tác phẩm nhiều hình dáng màu sắc do bàn tay người dân tộc 
bản địa làm ra. Nơi đây bạn cũng có thể được uống rượu 
đâu, rượu nho do bàn tay của các nữ tu sĩ chế biến... để 
được cảm nhận những giá trị về kiến trúc, văn hoá và giá trị 
nhân văn của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ. 


58. R†iq TRĂM CỘT 


ăm ở địa bàn xã Long 
lHựu Đông, Cần Đước 
- Long An, Nhà Trăm Cột 
là một di tích lịch sử văn 
hoá Quốc gia, Bộ Văn Hoá 
- Thông Tin xếp hạng năm 
1997 
Khác với các di tích lịch 
sử văn hoá khác, ngôi nhà 
này do gia đình ông Trần 
Văn Hoa làm Hương Sư làng Long Hựu, tống Lộc Thành Hạ, tỉnh 
Chợ Lớn xây dựng từ năm 1901 - 1903. 





Toạ lạc trên diện tích 882 mỉ và một khu vườn rộng 4044 mỉ, 
toàn ngôi nhà làm bằng ĐÔ, lợp mái ngói âm dương, nên nhà làm 
bằng đá tảng cao 0,9 m, nên lát gạch Tàu, nhà có sự phân chia 
theo kết cấu những căn nhà truyền thống gồm 3 gian, 2 chái. 


Ngôi nhà do những người thợ ở miền Trung dựng nên vì 
vậy mà kết cấu chính như kiểu nhà rường ở miền Trung. Nhà 
gồm có hai phần, phần trước là để tiếp khách, phần sau là để 
ở và sinh hoạt, khung sườn ngôi nhà theo kiểu bát trụ, định vị 
theo hướng Tây- Đông, Tiến - Hậu. Ngôi nhà còn tượng trưng 
cho âm dương hoà hợp biểu hiện ở hình “chày, cối”, ưu điểm 


s96 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 





tỷ 
chính là bộ rường cột 
khung nhà chắc chắn, 
không gian rộng ở giữa 
thích hợp cho việc thờ tự 
của các gia đình lớn. 

Nhà Trăm Cột là một 
công trình kiến trúc tiêu 
biểu cho nghệ thuật điêu 
khắc của nghệ nhân thời 
xưa qua bố cục trình bày, 
đề tài, chất liệu. Các vì kèo, cột của ngôi nhà được chạm 
khắc công phu với các để tài như “vân hoá long“, “dây lá 
hóa”, “tứ linh”, “tứ thời”, “bát quả”... là sự kết hợp giữa cổ 
điển và hiện đại trong từng đường nét công phu tỉ mi. 
Những sản vật của con người làm ra như mãng cầu, bình bát, 
khế, măng cụt cũng được nghệ nhân thể hiện khéo léo trên 
các vật dụng với sự điêu luyện tài tình. Khi bước vào ngôi 
nhà, người xem sẽ có những ấn tượng khác nhau về sự bài 
trí và sự cách điệu phóng khoáng, một bên là tính quy phạm 
của văn hoá phong kiến, một bên lại là sự phá cách trong 
không gian đậm chất Nam Bộ. 





Cũng giống như nhiều ngôi nhà truyền thống của người 
Việt, nhà Trăm Cột có gian ngoại khách lộng lẫy trang 
nghiêm với các bức hoành phi, đối liêng sơn son thiếp vàng. 
Mỗi một nội dung trong các câu đối thể hiện một nội dung 
tư tưởng tốt đẹp: cuộc sống an nhàn, ca ngợi cảnh đẹp, cầu 
mong phúc, thọ. 

Trải qua một thời gian dài, ngôi nhà vân được các thế hệ 
sau giữ gìn như một tài sản quý giá mà cha ông để lại. Công 
trình là một phần lịch sử - văn hoá đất phương Nam cuối thế 
kỷ 19 đầu thế kỉ 20. 


59. RTIq TiqR@G 


Anh uê Bình Định thăm cha 

Phú Yên thăm tnẹ, Khánh Hòa thăm em 
Khánh Hòa là xứ trầm hương 

Non cao, biển rộng, người thương đi uê 


Nha Trang là thành 
phố ven biển, là trung tâm 
kinh tế, văn hoá của tỉnh 
Khánh Hoà. Vào thế kỷ 
16, Nha Trang vẫn là vùng 
đất còn hoang vu và nhiều 
thú dữ thuộc Hà Bạc, huyện 
Vĩnh Xương, phủ Diên 
Khánh. Nhưng từ đầu thế 
kỷ XX. Nha Trang đã thay 
đổi nhanh chóng và đến nay 





BIABCGLHEUNGI : Thành phố Nha Trang hiện nay có 
dã trở thành một trOnE diện tích tự nhiên là 251 km°, dân 
những thành phổ trung tâm _sä 350.375 người (2005). Phía Bắc 


văn Hoá, du lịch, kinh tế 


: , giúp huyện Ninh Hỏa, phía Nam 
phát triển nhất cả nước. 


giúp thị xõ Cam Ranh vỏ huyện 

Các danh thắng và khu Cam Lâm, phía Tây giúp huyện 
thăm quan, tắm biển rải Diên Khánh, phía Đồng giúp Biến 
rác khắp thành phố, để đi Đồng. 


9S0 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 








hết Suối Hoa Lan; Đảo Khi, 
Bãi Sạn; Hòn Chồng; Hòn 
Tằm; Hòn Mun; Hòn Con - 
Sẻ Tre; Hòn Ông; Đảo Yến; y» 
Hòn Tre (nơi có Vinpear 
Land - Hòn Ngọc Việt, khu 
resort và giải trí); Suối Đổ, 
Suối Tiên; Hòn Bà; Thác 
Yangbay; Tháp Bà Ponagar; 
Nha Trang; Chùa Long Sơn 
(chùa Phật trắng); Viện Bảo 
tàng Hải dương học (viện 
nghiện cứu biển lớn nhất Đông Dương với hàng chục ngàn 
mẫu sinh vật biển, cùng một thư viện sách khoa học quí hiếm 
bậc nhất Việt Nam.); Nhà thờ Chánh Tọa (nhà thờ núi); Viện 
Pasteur Nha Trang; Thủy Cung Trí Nguyên; Bãi Dài (Cam 
Ranh),... tới Nha Trang để biết được sơ sơ về thành phố cũng 
mất vài ngày. 


22005 


..... 


Nha Trang nhìn tử trên cao 


Hội tụ nhiều nền văn hoá đen xen, giao thoa cùng phát 
triển, Nha Trang mang trong mình thần thái và tố chất bản 
địa đặc biệt. Du khách khi tới Nha Trang đều cảm nhận rõ 
nét được tinh thần này. Trong lòng một thành phố du lịch 
phát triển Nha Trang vẫn yên tĩnh, ngọt ngào và sâu lắng. 


Đến Nha Trang du khách sẽ có dịp khám phá những hòn 
đảo tuyệt đẹp như Hòn Mun, Hòn Tầm, Hòn Tre, mỗi Hòn 
đều có những nét đẹp, cảnh quan tự nhiên cùng hệ sinh thái 
sinh vật trên cạn dưới nước mang nhiều nét khác biệt; đặc 
biệt mỗi Hòn cũng là nơi phát triển những hình thức dịch vụ 
cũng như hình thức vui chơi giải trí khác nhau. 


Chếch về hướng Đông Nam, Nha Trang có một cụm đảo 
nằm liền nhau, lớn nhất là đảo Hòn Tre rộng gần 25 km. 








99 DANH THẮNG VIỆT NAM 931 


Nước biển ở đây trong xanh, không khí trong lành tạo thành 
bãi tắm lí tưởng cho du khách. Tiếp theo là đảo Hòn Mun- 
một trong những đảo đẹp nhất Việt Nam mà còn được biết 
đến như một thuỷ cung giàu và đẹp nhất của biển Đông Nam 
Á. Khu bảo tổn Hòn Mun nằm trong vịnh Nha Trang với 
diện tích khoảng 160 km? bao gồm khoảng 38 km? mặt đất và 
khoảng 122km” vùng nước quanh các đảo. Sự đa dạng phong 
phú của hệ sinh thái động thực vật biến tạo ra sự lộng lẫy đa 
dạng cho hòn đảo thơ mộng này. 


Theo thống kê của các nhà khoa học trên thế giới về số 
lượng sinh vật có ở biển khoảng 2000 loài san hô và sinh vật 
biển thì riêng hệ sinh thái biển Hòn Mun đã có tới 1.500 loài. 
Chỉ cần lặn sâu khoảng 
10 mét là bạn như đang 
chiêm ngưỡng một thế 
giới tuyệt vời dưới thuỷ _ 
cung, san hô với khoảng 
350 loài và nhiều màu 
sắc như đỏ, trắng, với 
hàng đàn cá bơi lội đủ 
màu sắc. Những ai muốn 
có những khám phá mới 
lạ thế giới thuỷ cung, có 
thể lặn biển ở 9 địa điểm 
khác nhau, xuống độ sâu 
dưới 18 mét về ban đêm 
khi mà các sinh vật 
chuẩn bị đi kiếm ăn, đáy 
biển đêm rất đẹp với bức 
tranh thiên nhiên kì thú, 
có nhiều hang động 
ngầm trong lòng đại 


Trong thư tịch cổ Việt Nam, Toàn 
tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư 

- được xem là tỏi liệu sớm nhất để 
cập đến địa danh này, tập bản đỗ 
Việt Nam do nho sinh họ Đỗ Bóú 
soạn vòo khoảng nửa squ thê kỷ 
17 đã thủy có tên "Nhoơ Trang 
Môn" (cửa Nha Trang). Trong một 
bản đồ khác có niên đợi cuỗi thế 
kỷ 17 mong tên Giớp Ngọ Niên 
Bình Nam Đồ của Đoan Quận công 
Bùi Thể Đọt cũng thấy ghi tên 
"Nha Trang Hỏi mồn" (cửa biến 
Nho Trang). Trong Phủ Biên Tạp 
Lục (1776) của Lê Quỹ Đôn đã có 
nhiều tên gọi Nha Trang như "đầm 
Nha Trang, dinh Nha Trang, nguồn 
Nha Trang, đẻo Nha Trang". 


VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


232 


dương với những sinh vật 
chuyên sống ở tầng sâu như 
tôm, mực, cá đuối... 


Điều đặc biệt thú vị cho du 
khách khi muốn khám phá đại 
dương là tham gia những khoá 
huấn luyện nhanh, cũng có 
khi bạn chỉ cần ống thở và 
kính lặn, một chiếc máy ảnh 
chuyên dụng có thể chụp dưới 
nước, một không gian sống 
động dưới đáy đại dương sẽ 
_được thu nhỏ trong ống kính 
của bạn là những khoảnh khắc 
vô giá mà bạn có thể tặng 
người thân và bè bạn. 





Một góc tháp Ponagar 


Trong cuộc hành trình 
khám phá thế giới biển 
Nha Trang, đi về hướng 
Đông Nam thành phố Nha 
Trang, cách đất liền 5 km 
du khách sẽ đến Hòn Tằm, 
một hòn đảo có hình dạng 
giống như hình một con 
tằm màu xanh lục đầu 
hướng về phía Đông. Cách 
đây hơn 10 năm, đảo này 
còn hoang sơ thì giờ đây 
đang được nhiều người yêu 
thích. Thiên nhiên hoang sơ 
của thảm rừng nhiệt đới 


Có một côu chuyện kế rằng: 
ngòy trước nơi đốy toòn nhà 
tranh vách đốt, duy nhất có ngồi 
nhà của bác sĩ Alexondre Yersin 
người Phúp xây bằng gọch, lợp 
ngồi, quét vôi trắng toát. Một 
lồn có chiếc tàu lớn của ngoại 


- quốc đi ngang qua cửa biến Cù 


Huãn (cửa Lớn Nha Trong) thấy 
đốt liễn, viên chỉ huy hỏi xữ gì? 
Viên thông ngôn thủy nhä Bóc 
sỹ Yersin trắng liền đớp 'Nhà 
Trắng". Viên chỉ huy ghi vào bản 
đồ. Vĩ tiếng nước ngoải không cö 
döu nên phút ãm là “Nha Trang. 


99 DANH THÁNG VIỆT NAM _ s93 


với cây cối xanh ngát bốn mùa mang lại không khí trong lành, 
mát mẻ, thoáng đãng. Sát mép nước là bờ cát vàng mịn màng 
uốn lượn, xa xa là những ghênh đá nhấp nhô bao bọc làn 
nước trong xanh. Ấn chìm trong làn nước là sự hội tụ của 
những loài cá lạ mắt và rặhg san hô trăm hồng ngàn tía mềm 
mại ánh lên khi gặp ánh sáng mặt trời. Với vẻ đẹp hoang sơ 
mà thơ mộng, thực mà như ảo mang lại cho du khách một ấn 
tượng mới mẻ trong những kì nghỉ lí thú mà hấp dẫn ngay 
tại đất nước mình. 


Hòn Tằm ngày nay đã được đầu tư xây dựng các tiện 
nghi và dịch vụ hoàn hảo nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng 
và chăm sóc sức khoẻ của du khách một cách tốt nhất. Các 
hạng mục chính như khu công viên, sân golf, nhà nghỉ, khu 
biệt thự nghỉ dưỡng cao 
cấp... đều có ở nơi đây. 
Không những tham quan 
tắm biển mà du khách có 
thể tham gia các loại hình 
thể thao giải trí như leo 
núi, thám hiểm rừng, bay 
dù, chèo xuồng, lướt ván, 
thuyền buồm, môtô nước, 
cầu lông, bóng chuyên... 
và đặc biệt là khám phá 
thế giới đại dương bằng — 
hình thức lặn... m.¬—¬ = 


> 


Trong tiết trời oi ả, 
nóng bức của mùa hè, đến 
Nha Trang được ngâm 





x_...^ =.... 


mình trong làn nước mát Tượng phật ở chùa Long Sơn - Nha Tran 
lạnh và không khí trong lành 





234 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 








với hơi thở nồng nàn của đại dương và biển cả là niềm vui 
bất tận của du khách. Sau những chuyến thăm quan thám 
hiểm khám phá thế giới lung linh kì thú dưới đáy đại dương, 
vui đùa cùng sóng nước, thưởng thức những món đặc sản 
tươi ngon, bạn sẽ có thể bước vào những ngày làm việc mới 
đây hứng khởi. 

Dải cát trắng phau uốn quanh như vành chiếc nón khổng 
lồ bao bọc một vùng nước xanh thẫm ngay giữa thành phố, 
một con đường dài chạy dọc theo bờ biển với “cát trắng và 
dương xanh”, bầu trời quanh năm xanh mát, Nha Trang 
xứng đáng là một trong những biển đẹp nhất của Việt Nam, 
ngày càng nổi tiếng trong nước và thế giới. 


60. RIN†I CHỞ 


ăm ở xã Khánh Hải, 
1huyện Ninh Hải - Ninh 
Thuận, cách thị xã Phan 
Rang- Tháp Chàm 6 km về 
phía Đông, Ninh Chữ là 
một trong 9 bãi biển đẹp 
nhất của Việt Nam. 

Với chiều dài 10 km, bờ 
biển phẳng hình vòng 
cung, những dải cát trắng 
mịn quanh năm sóng võ, không khí trong lành mát mẻ quanh 
năm, là địa điểm nghỉ dưỡng vô cùng hấp dẫn cho du khách. 
Xung quanh bãi tắm là những hàng dừa thẳng tắp và các dãy 
núi đá bao quanh như núi Đá Chồng, núi Tân An, núi Cà 
Dú... Ninh Chữ có những hàng dương vừa che bóng mát vừa 
làm chiếu êm. Khách du lịch tới đây thường nằm dài trên 
những thảm lá dương phơi nắng và ngắm biển. Ninh Chữ có 
những vườn nho mướt mát, chín mọng, ngọt lừ. 





Ngoài việc tham quan nghỉ dưỡng, tại đây du khách có 
thể tận hưởng khám phá những hoạt động du lịch thể thao 
như tắm biển, lướt ván, câu cá, du thuyền, leo núi, săn bắn... 


Với những nhà nghỉ xinh xắn nằm ẩn mình trong rừng 
dương xanh ngút ngàn, mỗi cơn gió nhẹ thổi lại có những âm 





236 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


thanh lao xao vang vọng 
như bản đàn khi trầm khi 
bống. Bên cạnh bờ biển 
còn có những dãy núi gồm 
những tảng đá lớn nhỏ xếp 
chồng chênh vênh tạo 
thành một bức tranh thiên 
nhiên hài hoà đẹp mắt, các 
dãy núi như núi Đá Chồng, 
Tân An, Cà Đú... 

Ninh Chữ hiện nay vẫn là một bãi biển yên tĩnh mặc dù 
nhiều khu nghỉ mát (resort) hiện đại mới đã được dựng lên. 
Hầu hết các khu nghỉ mát (resort) này được thiết kế cùng 
những dịch vụ mang âm hưởng của người Chăm nên rất hấp 
dẫn và lôi cuốn. Như khu Đen Giòn Ninh Chữ Beach Resort 
là các Bungalow cao cấp, hoà trộn giữa phong cách cổ điển 
và hiện đại. Tại đây du khách có thể tắm biển, lướt ván, câu 
cá, du thuyền và chiêm ngưỡng trang phục Chăm của những 
nhân viên phục vụ. Ở đây còn có những Khu nghỉ dưỡng cao 
cấp tọa lạc trên các những quả đồi. 





Từ trung tâm bãi tắm, có thể đi tiếp một số tua du ngoạn 
những khu Kiến trúc như tháp Pôkloong Garai nằm trên đồi 
Trầu, tháp Pôroomê ở Hậu sanh, Phước Hữu, Ninh Phước,... 
hay thăm thú những làng chài nhỏ như Vĩnh Nghiệp ở Cam 
Ranh, hay gần hơn là thôn Tri Thuỷ nằm ven cửa biển, để 
ngắm nhìn sự quyến luyến của núi ôm ấp biển; những ngọn 
núi thấp như hòn non bộ chen giữa lơ thơ cây lá trong rì rào 
sóng võ. 


6¡. NÓI Ð® Đ€R 


ách thị xã Tây Ninh 11 

km về phía Tây Bắc là 
quân thể di tích Núi Bà, 
trải rộng khoảng 24 km. 
Trong đó núi Bà Đen, là 
ngọn núi cao nhất, và cũng 
là ngọn núi cao nhất ở 
min Đông Nam Bộ 
(286m). Trên đỉnh núi Bà 
Đen là hệ thống chùa chiền được khách thập phương mê tín 
và tôn sùng rất linh thiêng. Nhìn từ xa núi như một cái nón 
úp trên đồng bằng. 





Hệ thống chùa trên núi Bà Đen bao gồm chùa Hạ, chùa 
Trung và chùa Thượng, chùa Hang và một số hang động như 
động Thanh Long, động ông Hổ, động Ba Cô, động Ba Tuần, 
động Thiên Thai, động ông Tà... Những động này đều là nơi 
thờ tự và thiền tịnh, ẩn cư của các vị tăng ni, phật tử. 


Núi Bà Đen gắn với nhiều huyền thoại. Chuyện kể rằng, 
thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, nội chiến xảy ra liên miên, 
nhân dân đói khổ, nam giới thì bị bắt ra trận chiến. Dưới chân 
núi Một có nàng Lí Thị Liên Hương, xinh đẹp, đức hạnh, văn 
võ toàn tài. Nàng có làn da bánh mật khoẻ khoắn. Sau một lần 
được chàng trai Lê Sĩ Triệt giải cứu, Liên Hương đã đem lòng 
yêu và lấy chàng làm chồng. Nhưng trước đêm hợp cẩn, Lê Sĩ 


9S6 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Triệt ziã nghe theo tiếng gọi chiêu binh của tướng Võ Tánh 
chia tay vợ yêu lên đường ra chiến trận. Thấy Liên Hương xinh 
đẹp, nhiều người đàn ông đem lòng yêu mến, tán tỉnh, Liên 
Hương một mực giữ trọn tình yêu chung thuỷ chờ đợi Lê Sĩ 
Triệt. Một lần bị cưỡng bức, cô đã gieo mình xuống núi tự vẫn, 
giữ trọn iết hạnh. Nhiều năm sau, cô đã báo mộng cho một 
vị hoà thượng trụ trì trên núi Tây Ninh, nhờ cậy tìm hài cốt 
của mình về mai táng, chôn cất giùm. Hoà thượng theo lời chỉ 
dẫn đã tìm được hài cốt của cô đem về chôn cất, thờ phụng. 
Tin đồn về cô gái tiết hạnh chịu nhiều oan ức tới tai Thượng 
Quốc Công Lê Văn Duyệt. Khi ông lên núi Tây Ninh tìm hiểu 
thực hư câu chuyện, Liên Hương đã mượn xác một cô gái hiện 
về kể chuyện oan ức của mình cho ông nghe. Ông đã thay mặt 
vua phong cho cô chức vị “Linh Sơn Thánh Mẫu” ngự ở Núi 
Một, tức núi Bà Đen ngày nay ở Tây Ninh. Ngọn núi này là 
nơi có địa thế linh hiển, kì bí nhiều điều lạ mà chưa ai giải 
thích được. Từ đó có nhiều 
người tới đây cầu nguyện 
xin cô phù hộ cho những 
điều tốt lành may mắn 
trong cuộc sống. 


Nổi bật nhất trong hệ 
thống quần thể chùa trên 
núi Bà Đen là điện thờ 
Linh Sơn Thánh Mẫu (Điện Rõ sương 
Bà), bên trong có bức Trên triên núi Bà Đen 
tượng dồng bà Đen. rzuywywaswaegvg Siyêt ch 
Truyền thuyết kể rằng, xưa _N€U xuất phốt . phô Hồ Chí 
ở đất Trảng Bàng, có nàng Minh bỏng xe múy thì sau hơi giờ 
Đênh, con gái một vị quan bạn đỗ có mặt ở khu di fích Núi Bà. 
đã lên núi xuất gia đầu Hoặc băng phương tiện xe buỹt Thi 
Phật, tu hành. Sau khi nàng mũt hơi chặng: Bên Thành- Gò Dầu 
viên tịch đã linh hiển phù và Gỏ Dấu - Long Hoa. 








99 DANH THẮNG VIỆT NAM 299 


hộ giúp đỡ dân chúng trong vùng khi hoạn nạn, thiên tai, 
đói kém,... Để báo đáp ơn nghĩa và bày tỏ lòng thành kính, 
nhân dân trong vùng đã mở lễ hội Vía Bà hàng năm vào 
ngày 5 tháng 5 âm lịch. Đây là lễ hội mang nhiều nét văn 
hoá đặc sắc của văn hoá dân gian Nam Bộ. Nếu như ở miền 
Bắc, cứ sau dịp tết Nguyên Đán, khách thập phương đổ về 
chùa Hương thì ở miền Nam, khách thập phương đổ về chùa 
Bà Chúa Xứ núi Sam ở Châu Đốc (An Giang) và chùa Bà 
Đen. Theo thông tin từ ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen, 
thì hàng năm có khoảng 1 triệu khách trong và ngoài nước 
đến vãng cảnh chùa và du ngoạn 


Ngoài hệ thống hang động, thác nước, cây cối xanh tươi, hoa 
nở bốn mùa, nhiệt độ thấp hơn các nơi khác trong vùng; đường 
lên núi còn có nhiều cảnh trí thiên nhiên tuyệt đẹp, với nhiều 
loại thú hoang dã rất dạn người. Phía Đông là núi Cậu, phía Tây 
là núi Heo và núi Phụng với nhiều hang động đẹp trong núi. 


Núi Bà là danh thắng thu hút nhiều khách tham quan. 
Hiện nay, khi du lịch núi Bà Đen đã có hệ thống cáp treo dài 
1/2 km, cao 225m và mãng trượt rất lôi cuốn. Máng trượt ở núi 
Bà gồm hai tuyến, tuyến kéo lên dài 1190m, tuyến kéo xuống 
đài 1700m với 482 trụ móng và 102 xe kéo đôi, công suất phục 
vụ 500 người/giờ. Với máng trượt Inox du khách có thể trượt 
với vận tốc tối đa là 40 
km/giờ, có hệ thống thắng 
tay để điều chỉnh tốc độ 
trượt. Ngành du lịch tỉnh 
Tây Ninh còn đầu tư xây 
dựng 3 khu triển lãm - bảo 
tàng, giới thiệu nhiều hiện 
vật, hình ảnh của quân và 
dân Tây Ninh trong thời kỳ 
kháng chiến chống Mỹ. 





Điện thờ WEihh núi Bà Đen 


62. NúI M:Ẫ 80R 


âu Sơn là dãy núi cao nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lạng 

Sơn thuộc địa phận huyện Can Lộc và Lộc Bình, cách 
thành phố Lạng Sơn 30km, giáp với biên giới Việt Nam và 
Trung Quốc. Từ đỉnh Tây Thiên Lĩnh thuộc cực Bắc của Tổ 
quốc, các vòng cung núi chạy về phía Đông đến đất Lạng 
Sơn rồi nâng lên hạ xuống tạo thành một vùng núi non trùng 
trùng điệp điệp, đẹp như một bức tranh nhân tạo. 


Khu du lịch Mẫu Sơn rộng ước chừng khoảng 550kmi, 
thường thu hút du khách nội địa đông nhất vào mùa hè bởi 
đây là một địa điểm nghỉ dưỡng lí tưởng cho việc tránh cái 
nóng nực của vùng nhiệt đới, khí hậu mùa hè là 16,2°C, cao 
nhất là 24°C vào tháng 7. 


Những năm gân đây, điều này đã có sự thay đổi, mùa 
đông, Mẫu Sơn cũng trở nên đông du khách lạ thường theo 
sự thay đổi của thời tiết. Trời lạnh hơn có những năm nhiệt 
độ ở Mẫu Sơn xuống dưới 0°C và những cây khô trên đỉnh 
mẫu Sơn trở thành những cây tuyết trắng lạ kỳ đối với người 
dân xứ nhiệt đới. Vì thế khách du lịch nội địa miền Trung, 
miền Nam đến đây những ngày đầu năm ngày một gia tăng. 

Quả thực, mùa đông ở Mẫu Sơn thật là tuyệt diệu và lạ 
kỳ với những bông tuyết trắng xoá đọng lại tưởng như mềm 
mại trên cành cây. Ngay giữa đất nước nhiệt đới mà có tuyết. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 





241 


OQXx¬ 


c//4 
(:.2 


Đường lên Mẫu Sơn 


Chính vì thế có rất nhiều 
du khách đến đây để được 
thưởng thức “về đẹp trong 
mơ”, “như ở mùa đông 
châu Âu” ngay trên đất 
Việt. Sau Tết, cả vùng Mẫu 
Sơn đỏ rực sắc hoa đào, 
phủ một màu hồng tươi 
trên khắp các sườn núi mù 


Với địa hình đổi núi vỏ độ cao 
trung binh 800 - 1.000m so với mặt 
nước biến. Nơi đây gồm quản thể 
80 ngọn núi lớn nhỏ, đỉnh cao nhỗ† 
là Phia Po (cao 1.541m, cỏn gọi lò 
đỉnh Công hay Công Sơn - nơi đặt: 


cột mốc 42 biên giới Việt - TrunÑƒ. 


sương. Những chàng trai, cô gái dập dìu trong tiếng khèn 
điệu múa của ngày lễ hội phía xa là sương mù chen lẫn làn 
khói bếp mơ màng là những vẻ đẹp đặc biệt của Mẫu Sơn 


môi khi mùa xuân đến. 


Mùa thu là những ngày đẹp nhất trên núi Mẫu Sơn bởi 
trăm hoa đua nở, những ruộng bậc thang rực rỡ trong màu 


249 VIệT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


chín vàng của lúa nếp. Phóng tâm mắt lên cao là từng đàn 
chim sải cánh lượn lờ ngang sườn núi,... cảnh vật vừa hùng 
vĩ, vừa thơ mộng. 


Nếu như trên đỉnh Sơn Trà, người ta có thể ngắm nhìn 
hai bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và bức tranh nông thôn 
Việt Nam hài hoà thì từ trên đỉnh Mẫu Sơn, du khách có thể 
ngắm nhìn hai bức tranh đặc sắc mà những mảng màu chính 
là con người cùng với những phong tục, nếp sống sinh hoạt 
thường nhật đây khác biệt. Đó là bức tranh cuộc sống thiên 
nhiên của thị trấn Minh Ninh (Trung Quốc) và thành phố 
Lạng Sơn (Việt Nam) uốn lượn bên dòng sông Kì Cùng đến 
hút tâm mắt là ngọn Yên Tử bên bờ Hạ Long. 


Khung cảnh Mẫu Sơn có những con đường uốn lượn 
quanh co cùng mây nước chờn vờn quanh sườn núi, còn đỉnh 
Mẫu Sơn vươn lên đón các dòng khí đến từ biển Đông thu` ˆ 
lại bầu không khí vô cùng đễ chịu, trong lành và mát mẻ vào 
địp mùa hè. Từ lưng chừng núi, lần theo một con đường nhỏ, 
đưa du khách đến đền Mẫu nằm khuất sâu giữa rừng già. 
Đền Mẫu gợi cho chúng ta về một câu chuyện tình cảm 
động. Chuyện kể rằng, xưa 
kia, có một người phụ nữ 
mòn mỏi chờ chồng đi 
vn 3 chỉnh chiến. Sau bao năm 
„ HE *. : SN CỢI chờ tưởng như khô héo 
sp „ JWÈ» thì người chồng trở về. 
Song người chồng tính đa 
nghỉ, cho rằng vợ mình 
không chung thuỷ nên hắt 
lo 7 ri hủi và:xua đuổi. Người vợ 
Hoa trong tuyết chỉ biết than khóc, nước 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 949 


mắt nàng tuôn đài như bảy 
dòng suối. Về sau, người 
chồng vì tội nghi oan cho 
người vợ chung tình đã bị 
hoá đá. Còn người vợ được 
Ngọc Hoàng thương xót 
cho 7 nàng tiên bay về đón 
bà. Nơi bà khóc đã để lại 7 
cái ao trong vắt. Bên mỗi 





Di cc k1 
be x h 


bờ ao có một cây quýt cổ Rượu Mẫu Sơn được ca tụng 
thụ cho nhiều trái thơm là Đệ nhất sơn tửu 


ngọt khác thường. Khi đến 
đây, dân làng thường chỉ hái ăn quả ngay tại gốc mới ngon, 
mang về nhà thì trái không còn ngon nữa. 


Trước đây, Mẫu Sơn vốn là khu nghỉ mát của người Pháp 
với những biệt thự khang trang chẳng thua kém gì Sa Pa, 
Tam Đảo. Nhưng trải qua những năm tháng chiến tranh, 
nhiều ngôi nhà đã bị phá huỷ. Giờ đây trên đỉnh Mẫu Sơn 
vẫn còn hàng chục biệt thự cũ rêu phong cổ kính nhìn ra bốn 
bề núi non bên những con đường xếp đá bằng phẳng tiện lợi 
cho mọi người tản bộ dạo mát. Tương lai gần, Mẫu Sơn sẽ 
được xây dựng lại thành khu nghỉ dưỡng với nhiều loại hình 
du lịch hấp dẫn đặc biệt là du lịch leo núi. 


Mẫu Sơn không chỉ là điểm tham quan nghỉ dưỡng mà 
nơi đây còn là địa điểm khảo cổ thú vị trong hành trình 
khám phá những phiến đá, ngôi mộ cổ và nhà thờ bằng đá 
còn lưu giữ tại nơi này. 

Vốn là địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc, nơi đây 
người dân có những cách thức chăm sóc sức khoẻ rất độc 
đáo bằng các loại dược liệu quý. Được ngâm mình trong bể 





244 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


tắm lá thuốc dân tộc của người Dao sẽ giúp con người thư 
giãn và tăng cường thể lực có sức khoẻ tốt để bước vào 
những ngày làm việc phía trước. Đến Mẫu Sơn bạn còn có 
địp được giao lưu, tìm hiểu và thưởng thức những giá trị bản 
sắc văn hoá của đồng bào Dao, Tày, Nùng thể hiện qua các 
làn điệu dân ca trong các ngày lễ hội truyền thống. 


Mẫu Sơn không những hùng vĩ, thơ mộng về cảnh đẹp 
mà còn có nhiều sản vật đặc trưng của núi rừng, nổi tiếng 
khắp nơi. Trước hết phải kể tới rượu Mẫu Sơn - một loại rượu 
được cất bằng nước suối đầu nguồn lấy thẳng từ khe đá. 
Rượu ngon với men ủ làm từ mấy chục vị thuốc gia truyền, 
được coi là “Đệ nhất sơn tửu”. Thiên nhiên ưu đãi cho nơi 
này giống đào ngon và nổi tiếng nhất, không nơi nào sánh 
được. Quả đào ở đây có màu sắc và hương vị rất riêng: quả 
có màu xanh nhạt, khi chín màu sáng trắng pha lẫn màu 
hồng, ăn có vị ngọt lịm mà lại giòn tan, thịt đào đỏ au, có 
mùi thơm hấp dẫn. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức 
các đặc sản khác như: mật ong rừng, nấm hương, trà rừng 
xanh, gà thả rong ven rừng nướng trên than cỏ tranh, ếch núi 
da xanh đen màu đá nấu với măng rừng, cơm lam, thịt kho 
móc mật, thịt lợn hun khói, thịt lợn quay và chè San Tuyết. 
Đó là những món ăn ngon mà các bạn có thể tìm thấy tại 
Mẫu Sơn giữa trập trùng rừng núi bao la. 


6z. IOR RƯỚC - RGỦ †i4R†I SỮR 


ất kì ai nếu có dịp đặt 
|s%#0 tới Đà Nẵng thì 
không thể hờ hững trước 
những bãi biển đẹp mê 
hồn, chẳng thế mà tạp chí 
Forbes của Mỹ bình chọn 
biển Đà Nẵng là một trong 
6 bãi biển đẹp nhất hành 
tỉnh, hơn thế nữa bãi biển 
còn có thể là điểm đến hấp 
dẫn hàng đầu ở Châu á, 
sánh ngang Phukhet của Thái Lan hay hòn đảo du lịch Bali 
của Indonesia. 





Non Nước là một trong những bãi biển đẹp trải dài 5 km 
thuộc phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng. Bãi biển với cát trắng mịn, như một vòng cung xanh 
nằm dọc chân núi Ngũ Hành Sơn, phía Nam giáp biển Điện 
Ngọc, phía Bắc giáp với biển Mỹ An. 

Một điều thú vị và thuận tiện cho du khách khi đến nghÏ 
dưỡng nơi đây là hệ thống khách sạn kể ngay trước biển, với 
các dịch vụ tắm biển giải trí như: chụp hình lưu niệm, mua 
đồ thủ công mĩ nghệ, massage, nhà hàng, sân tennis, một số 
hoạt động vui chơi trên biển... Nhằm phục vụ du khách một 


VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


cách tốt nhất, hiện nay 
Thành phố đã xây dựng 
nơi đây một khu du lịch 
lên hoàn gồm các khách 
sạn, phòng họp, phòng hội 
thảo rất tiện lợi cho việc 
công tác kết hợp nghỉ 
dưỡng. Hiện tại bãi biển 
Non Nước có khu nghỉ mát 
5 sao Furama lesort Đà 
Nẵng, chính nơi đây đã 
từng đón những vị khách 
sang trọng, những ông 
hoàng của Châu Âu, 
những nguyên thủ châu Á 
đến nghỉ ngơi. 





Bãi tắm Non Nước có độ dốc thoai 
thoải, nước trong xanh, thời tiết, khí 
hậu và độ mặn phù hợp với việc 
nghĩ dưỡng vả cóc loại hình thể 
thao trên biển. Vào năm 1993, nơi 
đây đã diễn ra cuộc thi trượt sóng 
quốc tế với sự tham gia của gỗn 40 


vận động viên đến từ nhiều nước 
trên thê giới. Bãi biến Non Nước cô 


tổng thực vột phong phú đa dạng,. 


có các loài rong tảo quỹ hiểm như 
rong côu chỉ vàng, rong câu chỗn 
vịt có giá trị xuốt khẩu cao. 


Sau khi nghỉ ngơi, tắm 
biển, những ai muốn thay 
đổi cảm giác thì hãy dành 
thời gian viếng thăm thắng 
cảnh Ngũ Hành Sơn. Đây 
là một cụm gồm 5 dãy núi 


đá hoa cương nằm kể liền 
với biển. Vì núi kể sát biển nên nhân dân ở đây thường gọi 
là hòn Non Nước (nghĩa là núi và nước). Ngũ Hành Sơn còn 
có những ngôi chùa cổ, các hang động đẹp, không những 
vậy du khách có thể thăm quan và mua đồ đá âĩ nghệ ngay 
chân núi, hoặc nếu ai muốn thả hồn du thuyền trên sông 
nước Cổ Cò ngắm nhìn các dãy núi một cách gần nhất để 
cảm nhận nét kì thú của non nước hữu tình nơi đây. Sản 
phẩm đá mĩ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn rất đa dạng 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM “.. ĐẠT 


và phong phú từ 
những vật dụng 
quen thuộc hàng 
ngày đến những 
vật dụng văn 
phòng gồm bàn, 
chế...đồ trang sức 
như vòng, nhẫn, 
chuỗi hạt... các 
pho tượng đá đẹp 
mắt đủ kích cỡ 
được chạm khắc 
theo truyền thống và hiện đại làm vừa lòng du khách. 


Theo dòng lịch sử thì đầu thể kỷ XIX, vud Gid 
Long đã đặt tên cho những cụm núi nảy lò 
Ngũ Hành Sơn, và 5 ngọn nũi đều có Tên 
riêng như: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thuỷ Sơn, Hoả 
Sơn, Thổ Sơn, vỏ ngọn núi đẹp nhốt là Thuỷ 
Sơn. Di tích của người Chiêm Thành từ xơ xưa 
cỏn hiện hữu lại nơi đãy lò những di tích qua 
những tượng thôn bằng đám, những bức 
tranh khắc trên vách đó trong chùa Linh Ứng, 
trong động Huyền Không... | 


Theo truyền thuyết thì mỗi ngọn núi trên dãy Ngũ Hành 
Sơn đều có một ý nghĩa đặc biệt, mang dấu ấn đậm nét huy 
hoàng của nền văn hoá lâu đời. 

Kim Sơn là ngọn núi nhỏ nhất trong 5 ngọn núi kéo dài 
từ đông sang tây, nơi đây có bến Ngự là nơi mà ngày xưa 
vua chúa thường cập bến sông Trường mỗi khi đến nơi đây 
thăm thú cảnh đẹp, ngày 
nay dấu tích của sông còn : THVINN: 
lại là những ruộng hoặc hồ Ẩêy (NV So 
nước. Sã 


Mộc Sơn nằm song song 
với dãy núi Thuỷ Sơn, nơi 
đây không có nhiều cây cối .. TS Á 
nhưng lại có những hang ở) nn bố 
động nhỏ và những khối đá hi 
cẩm thạch trắng giống hình 1". : : 
người rất lạ mắt. Ngôi chùa cổ ð Non nước Ngũ hành 








946 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


Thuỷ Sơn là dãy núi đẹp nhất, 
nơi đây có chùa Non Nước phong 
cảnh hữu tình, đãy núi kéo đài từ F V" 
đông sang tây rộng 15 ha. Nơi đây Bạc : 
động Thạch Nhũ, có nhiều ngôi se 
chùa cổ rất đẹp như chùa Tam Thai 
và chùa Linh ứng. Du khách muốn 
đến thăm chùa Linh ứng phải bước 
lên 108 bậc, hoặc nếu muốn đến 
thăm chùa Tam Thai phải đi xa hơn 
là 156 bậc. Một điều thú vị cho du }ấ À 
khách khi đến thăm cảnh nơi đây [lễ  Y.y -ˆ 
là trên đường đi hai bên đường là tàng đá mỹ nghệ ở Non nưó 
làng nghề chuyên về điêu khắc và 
tạc tượng bằng đá cẩm thạch, 
không chỉ thăm thú mà bạn có thể mua những món quà cho 
người thân, bè bạn. 





`. 





Hoả Sơn là ngọn núi hiểm dốc nhưng có phần huyền bí 
bởi trên dãy núi này còn lại những di tích đển tháp của 
người Chiêm Thành, có thể là một đống gạch vụn từng mảnh 
hay đôi khi còn nguyên vẹn cũng mang lại những khám phá 
thú vị cho du khách. Khi nhắc tới Hoả Sơn thì không thể 
không nhắc tới nghề khai thác đá cẩm thạch, đá ở đây rất 
đẹp bởi những vân sắc đặc biệt như hồng, xám, trắng những 
loại đá này là nguyên liệu hữu ích cho đời sống con người. 

Thổ Sơn là dãy núi thấp có nhiều đất sét đỏ và cát lẫn 
lộn, nơi đây ngày xưa là linh địa của người Chiêm Thành, đi 
tích còn lại là những bức điêu khắc trên đá như một cứ địa 
thuận lợi cho việc cai trị và củng cố quyền lực của bộ tộc 
mình. 


64. Diiú QUÔC 


hú Quốc là một hòn 

đảo lớn nhất của Việt 
Nam nằm trong vịnh Thái 
Lan thuộc địa phận tỉnh 
Kiên Giang. Toàn bộ huyện 
đảo có điện tích là 593,05 
km2, nơi đây có rừng quốc 
gia và bãi biển đẹp, theo 
sự khảo sát và bình chọn 
của Conciege.com, Phú 
Quốc là bãi biển đẹp nhất Việt Nam, trở thành điểm đến hấp 
dẫn nhất thế giới. 





Biển Phú Quốc đẹp hoang sơ, chưa được nhiều người biết 
đến, hãng tin BBC News bình chọn nơi đây đứng đầu trong 
số 5 bãi biển đẹp và sạch nhưng vẫn còn ít người biết đến 
trên thế giới. Tới Phú Quốc không thể bỏ qua Bãi Dài - một 
trong những bãi biển tuyệt đẹp với bờ cát trải dài, không khí 
trong lành mát mẻ. Du khách có thể vẫy vùng dưới làn nước 
trong xanh mát rượi, hoặc thử cảm giác phiêu lưu mạo hiểm 
khi lặn xuống đáy đại đương sâu thẳm ngắm nhìn những 
rặng san hô và những đàn cá bơi lội với màu sắc sặc sỡ vô 
cùng lạ mắt. 


950 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẨN 


Đi ngược lên phía Bắc 
đảo khoảng 20 km là tới | ˆ+ ,*#< *“ + 
khu rừng nguyên sinh Phú | =* < »x.Z 
Quốc, nơi đây cây cối xanh 
mát, núi rừng trùng điệp kì 
vĩ là khu rừng nguyên sinh 
duy nhất còn lại ở Nam Bộ. H ` 
Với diện tích hơn 8.700 ha, P.7, . 
trong rừng có nhiều loài Rặng san hô ở Phú Quốc 
động vật quý hiếm được HH 
ghi trong sách đỏ Việt Nam. Bạn hö ở Phú — rä† phong phú 
Trong rừng có 530 loài thực _Yở đa dạng về chúng loại vả mäu 
vật bậc cao, 365 loài chim, súc, quanh các đảo phía Nam cô 
150 loài động vật, nơi đây 89 loài san hô cứng, 19 loài san hỗ 
là sự tập trung các kiểu mềm chiếm tới ca nh nhanh 
rừng của cả nước như rừng na Kị Răng nIỆC hồ s5 s kề, Em) 
ngập mặn, rừng chàm, rừng Rong ` 125 le! s H số loài 
thứ sinh và nguyên sinh, có SZ SN kÓ DUA nHẾ nề: C: TT 
nhiều 'l8ãi vÄC: Đề ủy Nơi đôy còn có nhiều loài quan 

ST - xẻ trọng như trdơi tdai tượng vỏ öc đun 
. ` nam, cát đã"E, cái và một số loài quý hiểm khóc. 
sa nhân, mỏ qua... 


Trong hành trình khám phá Phú Quốc bạn hãy dành thời 
gian để tắm biển và tham quan Nhà Thùng, leo núi tại suối 
Tranh một con suối nằm sâu trong rừng nguyên sinh với 
nhiều dòng chảy nhỏ bắt nguồn từ khe núi, uốn mình quanh 
những bờ cỏ xanh mượt. Nước suối trong vắt mát lạnh dài 
tới 16 km, đây là địa điểm có thể tắm, ngồi câu cá, nghỉ ngơi 
thư giãn bên những gốc cây mát rượi. 

Một thắng cảnh nữa là Gành Dâu, một bãi biển hình 
vòng cung dài khoảng 500m với những bãi cát dài trắng mịn, 





99 DANH THẲNG VIỆT NAM S51 


xa xa là Hòn Bàng và Hòn Thầy 
Bói cùng các đảo nhỏ nằm tải rác 
trên mặt nước. Sau khi tắm biển, 
du khách có thể tự tay mình chế 
biến tại chỗ món mực, cá mú đỏ và 
những món đặc sản Phú Quốc tươi 
ngon mà bạn câu được trong cuộc 
hành trình cùng ngư dân mỗi khi 
màn đêm buông xuống bên làng 
chài Hàm Ninh cạnh bờ biển. 


Nếu muốn tìm hiểu các làng 
nghề truyền thống của Phú Quốc 
nổi tiếng là nghề làm nước mắm và 
quy trình chế biến riêng biệt, bạn có thể đến mua thứ nước 
nắm nguyên chất thơm ngon nhất. Tiếp theo bạn có thể tới 
thăm các nông trang trồng hồ tiêu trải đài tít tắp. Trong 
không gian bạt ngàn màu xanh là những cây hồ tiêu sai trĩu 
quả. Du khách có thể mua những gói gia vị có vị cay thơm 
đặc biệt mang về mang về phục vụ cho bữa ăn hàng ngày 
hoặc làm quà biếu người thân. 





Tận hưởng không gian khoáng đạt với hàng dừa 
nghiêng mình toả bóng xuông bờ cát, và chụp những bức 
ảnh tuyệt đẹp,... là những hoạt động thường gặp ở khách 
du lịch nơi đây. 


65. QUẦN Đx30 GáT ®äÄ 


C trung tâm thành 
phố Hải Phòng khoảng 
30 km trên địa phận huyện ƒ 
đảo Cát Hải, Cát Bà là khu | 
du lịch hấp dẫn của miễn JÂ TC 
Bắc trong những năm gần [ cự, 
đây. :Từ trên cao nhìn 
xuống là 367 hòn đảo lớn : 
nhỏ nằm nhâp nhô trên 
mặt nước trong xanh. Cát 

Bà là hòn đảo lớn nhất có 

điện tích gần 300km2, đây 

là nơi tập trung các nhà nghỉ, khách sạn và các dịch vụ nghỉ 
ngơi giải trí tiện ích nằm kề sát bờ biển 





Hoàng hôn trên biển Cát Bà 


Dù là hòn đảo cách xa đất liền nhưng tới thăm Cát Bà lại 
vô cùng tiện lợi, có thể đi bằng phà hoặc bằng tàu từ Hải 
Phòng sang. Nếu đi bằng đường bộ bạn không khỏi ngỡ 
ngàng bởi những con đường uốn lượn quanh co, men theo 
triền núi. Tiếp theo cuộc hành trình là cảm giác êm ái khi 
ngồi trên những chuyến phà rộng rãi, thoáng mát rẽ nước 
tiến lên phía trước, từ đây bạn có thể chiêm ngưỡng ngắm 
nhìn quang cảnh thiên nhiên sông nước một cách thư thái và 
êm ái nhất. Nếu không muốn chờ đợi lâu, du khách có thể 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 953 


đi tàu từ Hải Phòng sang, chuyến tàu rẽ sóng lướt đi trên 
biển, mỗi giây phút thì cảnh sắc có những biến đổi riêng, 
ngay trước mắt là những bãi cát vắng vẻ, tĩnh lặng chỉ có 
những bụi cây nhỏ mọc thưa thớt. Cảm giác hoang sơ sẽ 
nhanh chóng biến mất sau khi con tàu cập bến Cát Bà, những 
ngôi nhà san sát nép sau núi đá, cạnh kể bờ biển tâp nập 
người qua lại, đây là khu nghỉ mát lí tưởng trong những năm 
gần đây. 


Vào những ngày hè, mọi người tìm đến Cát Bà với mong 
muốn tìm cho mình những phút giây thoải mái hít thở khí 
trời và gió biển, trốn tránh ánh nắng gay gắt của vùng đồng 
bằng. Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng 
của khối khí đại dương đã tạo cho vùng đảo có thời tiết thật 
đề chịu. Vẻ đẹp của Cát Bà thật sự ấn tượng cho mọi người 
bởi bức tranh phong cảnh biển vào buổi sáng. Những tia 
nắng lấp loá từ sau dãy núi đá xanh thâm chào gọi ngày mới 
bắt đầu, buổi sáng cũng là lúc những đoàn thuyền đánh cá 
từ khơi xa trở về tập kết trên bến đỗ tấp nập người mua kẻ 
bán. Nếu ai muốn mua cho mình những con cá tươi ngon 
nhất thì đây là cơ hội của bạn và một bữa ăn ngon miệng 
chờ đợi bạn ở phía trước. 


Cát Bà được thiên nhiên ban tặng cho rất nhiều các hòn 
đảo nhỏ có tên gọi riêng đặc sắc: hòn Cát Ông, hòn Cát 
Đuối, hòn Mây, hòn Quai Xanh, hòn Tai Kéo,.. mỗi hòn đảo 
có hình đáng khác nhau tạo thành quần đảo du lịch nổi tiếng 
sạch đẹp này. 

Đến với Cát Bà, du khách không thể không đến với bãi 
tắm Cát Cò bãi tắm nằm ở phía Đông Nam của đảo. Tại đây 
du khách sẽ được đắm mình dưới dòng nước trong xanh, mát 
rượi thoả thích nô đùa cùng sóng nước. Chẳng biết từ bao 


954 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


giờ, những con sóng 
øặm nhấm sâu vào 
vách đá tựa như 
người hoạ sĩ nào đày 
công đẽo gọt tạo 
thành tác phẩm đặc 
sắc nhất. 





Tương truyền 
rằng nơi đây phong 
cảnh sơn thuỷ hữu 
tình, các nàng tiên 
trên trời thường trốn 
Ngọc Hoàng xuông 
nơi đây chơi đùa và 
tắm biển. Trong một 
lần vội vã quay về 
trời, nàng tiên út đã 
đánh rơi chiếc hài. Từ 
đó, phía trước của bãi 


Bãi tắm Cát Cò 





Đảo Cát Bà xưa kia thuộc tỉnh Quảng 
Ninh, đến năm 1956 mới chuyển về 
thành phố Hải Phòng. Trước đây, đảo 
Cát Bà thuộc huyện Cắt Bà, năm 1977 
mới sót nhập thành huyện Cát Hỏi như . 
ngày hôm nơy. Cát Bỏ, còn gọi là đảo 
Ngọc, là hòn đảo lớn nhất trên tổng số 
1.9ó9 đảo trên Vịnh Hạ Long. Tương 
truyền trong cuộc chiến chống giặc 
ˆ” K -  HanBopae ngoqi xäm, các ông ở đảo tuyên trước 
tảm là THỜ, hòn đảo để chiên đầu nơy vẫn gọi là đảo Các 
lo, hình chiếc hài xinh... ông, còn các bä ở đảo tuyễn sau lo hậu 
VN với tên gọi Hòn... cản nên gọi là đảo Các Bà. Ở thị trồn 
Guốc. Cót Bò hiện ngy có đến Cót Bỏ vò trong 
Từ Cát Cò du ' bản đồ hành chính thời Pháp thuộc. 
khách có thể tới thăm - CŨng cô ghi lũ Các Bä. Như vôy, tên gọi 
Cát Dứa, Cát Ông, Cát Bỏ có lẽ đọc chệch từ Các Ba. 
Cát Đá Bằng,... Đây là ˆ” | mm 
những bãi tắm nhỏ xinh, kín đáo với cát trắng mịn, nước biển 
có độ mặn cao, trong suốt, nhìn rõ cả nền cát vàng dưới đáy; 
phía trước trông ra biến cả mênh mông, phía sau và hai bên 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 955 


là vách núi như bức tường thành. Muốn đến bãi tắm phải 
vượt núi hoặc chui qua đường hầm, trong tương lai người ta 
dự định xây dựng ở đây những “thuỷ cung” để con người có 
thể trực tiếp quan sát các đàn cá heo, tôm hùm, rùa biển, 
mực ống, cá mập lượn lờ bên những cụm san hô đây màu 
sắc. 


Đặc biệt cho những ai ưa thích khám phá những điều mới 
lạ, bằng thuyền máy, chúng ta sẽ tới những hòn đảo nhỏ và 
những bãi biển nước trong vắt, yên tĩnh, thơ mộng như Cát 
Trai Gái, Dượng Gianh, Hiền Hào,... 


Dãy núi nằm cạnh bãi tắm Cát Cò còn có đường ngầm 
xuyên qua, với những hang động rất đẹp khác biệt so với 
Vịnh Hạ Long hay Động Hương Tích ở chùa Hương. Nếu 
động Trung Trang có nhiều nhũ đá đẹp mà rất rộng rãi có 
thể chứa tới hàng trăm người thì động Hùng Sơn lại có ý 
nghĩa như một chứng tích lịch sử quan trọng trong cuộc 
kháng chiến chống Mi. Đây được coi là động Quân Y vì nơi 
đây đã từng là một bệnh viện với hàng trăm giường nằm 
trong lòng núi. Ngày nay dấu tích của chiến tranh như chưa 
bao giờ xảy ra với miền đất này bởi vì cảnh quan bên ngoài 
vẫn còn nguyên sơ hoà trong phong cảnh tuyệt vời của vườn 
quốc gia Cát Bà. Động Quân Y với cấu trúc đặc biệt được 
xây dựng khép kín nằm gọn trong hang động tự nhiên như 
một điểm đến vừa bí ẩn vừa ngạc nhiên hâp dẫn du khách. 


Động thứ ba có tên gọi là động Phù Long hay còn gọi là 
Cái Viễng, nơi có nhiều hang động đẹp. Không những vậy, 
tên động còn gắn với một truyền thuyết ứng với vết tích 
thiên nhiên còn hiện hữu nơi đây. Chuyện kể rằng, ngày xưa 
khi các chiến thuyền của quân giặc tiến vào bờ biển Việt 
Nam, có một con Rồng lớn đã bay lên, nó bay dọc theo bờ 


956G VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


biển và lao xuống nước để cản đường tiến của các thuyền 
địch. Những núi đá sừng sững trên biển ngày nay chính là 
vết tích của bướu và móng Rồng. Theo người dân thì Phù 
Long chính là khúc đuôi của Rồng biển. 


Cùng với dãy Phù Long, nơi đây còn có động Thiên Long 
rộng và sâu với những nhũ đá nhiều màu sắc đẹp mắt. 
Những cột đá khổng lồ nhiều hình thù bị bao bọc bởi những 
rễ cây ăn vắt vẻo dung đưa từ đỉnh núi xuống động. Thiên 
nhiên thật kì thú, sự hoà trộn của rừng và biển mang lại cho 
vùng đất này một thắng cảnh tuyệt đẹp. Bước chân ra khỏi 
động Phù Long là những dải cát nhỏ vàng trải dài chan hoà 
cùng trời mây non nước, xa xa là những ngọn núi với nhiều 
đáng vẻ giống như một chú ngựa, sư tử, lợn hay nhím. 


Điểm đến thứ tư là động Đá Hoa Cương, ngay từ tên gọi 
cũng mang cho mọi người những liên tưởng độc đáo. Tuy 
nhiên, vì kết cấu bên trong của động là những hệ thống nhũ 
đá còn nguyên vẹn nên khi có ánh sáng chiếu vào những 
nhũ đá óng ánh như kim cương thật là đẹp mắt, mỗi hình 
dáng khác nhau nhưng phải mất một thời gian khá dài để 
nước bào mòn đá tạo thành những nhũ đá lộng lẫy sống 
động cùng thời gian. 


Cũng giống như những vùng miền trên khắp mọi nơi của 
tổ quốc, những ngày đầu xuân ở Cát Bà có nhiều lễ hội và 
trò chơi dân gian gắn với đặc trưng vùng biển gồm: Hội 
xuống thuyềển, bơi thuyền rồng, đua thuyền thúng,... Hội 
xuống biến của làng chài Trân Châu được mở từ ngày mùng 
4 đến mùng ó6 tháng Giêng (âm lịch) hàng năm. Sau khi làm 
lễ Thuỷ Thần Long Vương, một hồi trống vang lên, hàng 
trăm trai tráng tay câm chèo chạy tới thuyền của mình để kịp 
chạy nhanh ra biển tới nơi Ban tổ chức quy định trước. Một 


99 DANH THẲNG VIỆT NAM 952 


người chèo, một người tung lưới và gõ nhịp vào mạn thuyền. 
Gõ càr.,. mạnh, càng dồn đập, cá càng hoảng sợ mắc vào lưới 
càng nhieu. Đến trưa nổ pháo lệnh thu quân, mọi người 
khênh cá của mình lên sân đình để các bô lão chấm thi. Cá 
ngon nhất được nướng ngay tại đống lửa ở sân đình để tế 
thân, còn lại chia cho mọi người. Ai đánh được cá to nhất 
hoặc nhiều các nhất được trao giải thưởng. 


Cùng với biển, thiên nhiên còn ban tặng cho vùng đảo 
này những khu rừng nguyên sinh với nhiều loài động thực 
vật phong phú. Cách thị trấn Cát Bà khoảng 15 km về phía 
Tây Bắc là vườn quốc gia Cát Bà có tổng diện tích 15.200 ha 
trong đó 9.800 ha là rừng và diện tích biển là 4.500 ha. 


Trong rừng có nhiều loại cây gỗ quý, nhưng có lẽ thu hút 
sự tò mò của du khách nhất là cây Kim Giao. Men theo đường 
mòn khoảng 800m, bạn sẽ gặp rừng Kim Giao - loài cây gắn 
với truyền thuyết về một mối tình của đôi trai tài, gái sắc 
nhưng tình duyên gặp nhiều trắc trở. Hai người yêu nhau 
nhưng không được sự chấp thuận của gia đình, vì lẽ đó họ 
nguyện hoá thân làm 
loài cây để trọn đời 
bên nhau mãi mãi. 

Khu rừng mang 
lại cho con người 
những cảm giác thư 
thái bởi âm thanh véo 
von của tiếng chim 
líu lo và các loài cây 
lạ mắt. Nhưng đi 
xuyên rừng 5km nữa, 
chúng ta sẽ gặp một Một trạm kiế:z lâm ở rừng quốc gia Cát Bà 





958 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


cảnh quan độc đáo của Vườn quốc gia đó là Ao Êch. Đây là 
đầm nước ngọt duy nhất, rộng khoảng 3,2 ha nằm “rên núi 
cao. Nước trong đầm không bao giờ cạn, kể cả mùa khô 
hanh. Chính vì thế mà các loài thú nhỏ và động vật thuỷ sinh 
trong rừng thường đến đây tìm nguồn nước uống. 


Không chỉ có rừng nước ngọt - đặc trưng của xứ sở nhiệt 
đới, nơi đây còn có rừng ngập mặn như kiểu rừng của miễn 
Nam Bộ nước ta, loài cây sinh sống chủ yếu là cây sú, vẹt, 
đước. Với phạm vi che phủ rộng 2000 ha, các rừng ngập mặn 
ở đây có vai trò quan trọng về sinh thái và kinh tế bởi đây 
là nơi sinh trưởng của nhiều loài động vật gồm 20 loài thú, 
69 loài chim, 20 loài bò sát lưỡng cư, 11 loài ếch nhái. Đặc 
biệt có loài Voọc đầu trắng (họ khỉ), là loài thú đặc biệt quý 
hiếm đã được ghi vào sách đỏ thế giới, chỉ còn duy nhất trên 
đảo Cát Bà. Ngoài ra còn có các loài động vật khác như cây, 
khỉ bạc má, khỉ mặt đỏ, khi đuôi vàng; nhiều loài chim đẹp 
như: cắt bụng trắng, chim hút mật. Một số cây gỗ có giá trị 
thân cao, thẳng vút, tán lá xum xuê như: lát hoa, săng lẻ,... 


Cát Bà là tấm thảm xanh khổng lồ chứa đựng nhiều bí ẩn, 
hấp dẫn xứng đáng là khu dự trữ sinh quyển thứ ba của Việt 
Nam. Hơn thế nữa, ở đây có di chỉ Cái Bèo thuộc nên văn hoá 
Hạ Long, cư dân đã sinh sống cách đây hàng mấy nghìn năm 
trở về trước. Với vẻ đẹp quyến rũ thiên nhiên ban tặng, Cát Bà 
đang được coi là một trong những trung tâm du lịch sinh thái 
cấp quốc gia, là địa chỉ hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. 


Cát Bà về đêm rực rỡ trong ánh sáng của đèn, ánh sáng 
soi rọi xuống mặt nước sáng lên lấp loá. Xa xa là hàng trăm 
con thuyền nhỏ và bốn nhà nổi lớn giăng đèn thâu đêm đón 
khách. Bạn có thể lên những con thuyền đó để được len lỏi 
giữa bầu trời sao sa ấy, vừa đi vừa nghe cô lái đò hát một 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM s59 


điệu dân ca hoặc _ sả 
thưởng thức gói cá 
thác lác, canh chua cá 
hồng và hương vị nhớ 
đời của con tu hài 
(được coi là gà biển) 
thịt chắc và ngọt hơn 
cả bào ngư. Trong 
không khí sum họp 
đầm ấm như vậy, hãy 
nhấp môi một chút 
rượu đế do người dân 
đảo kì công nấu ra từ 
loại gạo nếp cái hoa ì 
=. nh? Đ. kc , sc Voọc đầu vàng loài thú duy nhất trên thế giới 
thưởng thức món tu sống ở Cát Bà 

hài nướng chấm với 

muôi chanh đớt trở 

thành món đặc sản không thể thiếu ở các quán nhậu ven bờ 
biển, chắc chắn sẽ làm hài lòng thực khách. 





66. Qt'ÂN THỂ ®I TÍCH CỔ ĐÔ †i04 IsŒ 


ố đô Hoa Lư cách Hà Nội khoảng 100km, nơi đây từng 

là Kinh đô của nước Đại Việt cách đây hơn 10 thế kỉ. Vốn 
là kinh đô với ba triều đại liên tiếp thời nhà Đinh, Tiền Lê 
và khởi đầu nhà Lí, năm 1010, vua Lí Thái Tổ đời kinh đô từ 
Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long (Hà Nội) từ đó Hoa Lư 
trở thành cố đô lưu giữ nhiều nét văn hoá đặc sắc. 


Ninh Bình là vùng đất có nhiều di tích lịch sử được nhiều 
người biết đến như Tam Cốc - Bích Động, nhà thờ Đá... Cố 
đô Hoa Lư cũng là địa chỉ thu hút nhiều du khách tới tham 
quan với nhiều chứng tích lịch sử có giá trị Hoa Lư được 
xem là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến ở Việt 
Nam. Ngày nay, Hoa lư là một địa chỉ tham quan văn hoá 
lịch sử của Ninh Bình và cả nước. 


Hoa Lư gắn liền với tên tuổi của Định Bộ Lĩnh, đó là vào năm 
9ó8 squ khi dẹp loạn 12 sử quỗn thông nhốt đốt nước ông 
lên ngôi Hoàng đề, lập nên triều đợi nhỏ Đinh. Tiếp theo đồ 
õng đặt tên nước lò Đại Cổ Việt lỗy Hoa Lư là kinh đõ xây 

'dựng một nhà nước hoö bình thịnh trị. Tuy chỉ tồn tại được 
42 năm, trong đó cô 12 năm đồu là triều Định, 29 năm kê 
tiếp là triểu Tiền Lê vò năm cuối lò triều Lí. Năm 1010, khỉ 
Hoa Lư đã hoàn thành sử mệnh lịch sử của minh, vị vua sóng 
lập triểu UƯ lò Lí Thái Tổ đõ phát hiện ra vị thể ở trung tôm 
bỗn phương của thành phô “Rồng xử (Thöng Long) sau này 
nên quyết định rời đô. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 961 


Cuộc sống ngày càng 
phát triển thì con người 
càng phải trân trọng những 
giá trị lịch sử. Biết bao đời 
nay việc tưởng nhớ tới 
công lao của các vị anh 
hùng có công khai sáng 
đất nước là một nghĩa cử 
cao đẹp trong tâm thức Tin 
con người Việt Nam. Nối Toàn cảnh quần thể Di tích cố đô Hoa Lư 
tiếp truyền thống đó, hàng 
năm bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 âm lịch để tưởng niệm công 
lao của hai vị vua Định Tiên Hoàng và Lê Đại Hành nơi 
đây diễn ra các hoạt động ở đền và lăng mộ vua Đỉnh, vua 
Lê, nhà tưởng niệm vua Lí, sông Hoàng Long... Lễ hội bao 
gồm hai phần gồm phần lễ rước nước, lễ tế và phần hội với 
các trò chơi dân gian đặc sắc như cờ lau tập trận, đua 
thuyền, múa gậy, cờ người, xếp chữ, ném còn, hát chèo, 
vật, viết chữ nho thu hút đông đảo nhân dân trong vùng 
tới vui chơi vãn cảnh. 





Kinh đô Hoa Lư nằm ở vùng đất rộng được bao quanh 
bởi hàng loạt núi đá hình vòng cung với cảnh quan hùng vI. 
Dấu vết xưa cũ còn in đậm trên những bức tường gạch rêu 
phong cổ kính. Toàn bộ khu di tích gồm ba thành có chức 
năng riêng biệt: Thành Ngoại rộng 140 ha, thuộc địa phận 
thôn Yên Thành, xã Trường Yên. Đây là cung điện chính mà 
khu vực đền Đinh, đền Lê là trung tâm và cũng chính là nơi 
vua Đỉnh Tiên Hoàng cắm cờ dựng nước, trước cung điện có 
núi Mã Yên, tương truyền vua Đinh lấy nơi này làm án với 
những nghi lễ quan trọng tế trời đất cầu mong mưa thuận 
gió hoà, nhân dân ấm no hạnh phúc. 


968 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Thành Nội có tên gọi 
khác là Thư Nhi xã, đây là 
nơi nuôi trẻ em và những 
người gø1úp việc trong cung 
đình tương lai sẽ trở thành 
chủ nhân xây cai quản đất 
nước. Tiếp theo là khu 
Thành Nam nằm đối diện 
và nối liền với khu Thành 
Ngoại, xung quanh có núi 
bao bọc, án ngữ phía nam kinh thành, bảo vệ mặt sau, từ đây 
có thể nhanh chóng rút ra ngoài bằng đường thuỷ, là địa thế 
quan trọng đề phòng những bất trắc có thể xảy ra từ bên ngoài. 





Phía Đông kinh thành có núi Cột Cờ - nơi có lá quốc kì 
Đại Cô Việt, có ghềnh tháp - nơi vua Đinh duyệt thuỷ quân, 
hang Tiến nơi lưu giữ tài sản quốc gia, động Thiên Tôn. 


Mỗi triều vua đều tạo dựng cho kinh đô một nét kiến 
trúc riêng độc đáo nhưng càng về sau thì các kiểu dáng kiến 
trúc càng trở nên đặc biệt. Sau thời vua Đỉnh Tiên Hoàng là 
đến đời Lê Hoàn. Bên cạnh việc củng cố xây dựng chính 
quyền vững mạnh ông đã cho xây dựng thêm nhiều cung 
điện lộng lẫy như: điện Bách Thảo Thiên Tuế, điện Phong 
Lưu, điện Vinh Hoa, điện Trường Xuân, điện Long Lộc, điện 
Bồng Lai, điện Cực Lạc, lầu Hoả Vân. Đó là những minh 
chứng quan trọng thể hiện sự vững mạnh của một đế vương 
trong bất cứ triều đại phong kiến nào. 


Trải qua thời gian, để tỏ lòng biết ơn những người đã có 
công tạo dựng đất nước nhân dân đã xây dựng những đền 
chùa là nơi thờ cúng, tế lễ nhắc nhở con cháu nhớ về cội 
nguồn dân tộc. Đền vua Đinh Tiên Hoàng toạ lạc ở làng 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 963 


Trường Yên Thượng, xã Trường Yên trên khuôn viên rộng 5 
ha, thuộc khu di tích cố đô Hoa Lư. Đền được xây dựng vào 
khoảng thế kỉ 17, theo kiểu “Nội công ngoại quốc”, trước mặt 
đền là dãy núi Mã Yên có hình giống cái yên ngựa, trên núi 
có lăng mộ vua Đinh. Đền uy nghi với Ngọ Môn Quan, hồ 
sen, núi giả, vườn hoa, Nghĩ Môn ngoại, Nghị Môn Nội củng 
ba toà bái đường, thiêu hương và hậu cung. Tại bái đường 
có Long Sàng làm bằng đá nguyên khối với đôi Nghê rất 
sống động. Nhà thiêu hương thờ các vị khai quốc công thần. 
Trong hậu cung đặt tượng Định Tiên Hoàng cùng các con trai 
ông. Các hình chạm khắc trên đá, trên gỗ với các đề tài rồng, 
mây, tiên nữ, hoa lá,... được trang trí rất tỉnh xảo. 


Cách đền vua Đinh 500m là đền vua Lê Đại Hành còn có 
tên là đền Hạ, với vị thế được bố trí rất đẹp, ngôi đền soi 
bóng xuống dưới nhánh sông Hoàng Long trong xanh uốn 
lượn. Không gian như tĩnh tại và trang nghiêm hơn bởi sự 
hiện hữu của dãy núi trước mặt. Toàn bộ kiến trúc ngôi đền 
gồm có ba toà với chức năng riêng biệt nhưng đậm bản sắc 
và tín ngưỡng văn hoá tâm linh người Việt. 

Lần lượt quan sát các nét kiến trúc trong các gian của 
ngôi đền sẽ cho người xem 
những khám phá mới lạ. 
Đầu tiên là gian Bái đường 
và Thiêu hương, đây là nơi 
thờ Phạm Cự Lượng, là 
người có công giúp Lê 
Hoàn lên ngôi xây dựng 
nhà Lê vững mạnh. Tiếp 
theo là Chính cung thờ Lê 
Hoàn (tức vua Lê Đại lÃ*?*ề,. đi v6... cà 
Hành) ở giữa, bên phải là Điện thờ Đỉnh Tiên Hoàng 


3v vvxyx‹ 





264 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Lê Ngoạ Triều (con trai 
vua Lê), bên trái là hoàng 
hậu Dương Vân Nga, 
những người có vai vế và 
địa vị trong hoàng tộc. 

Người Việt vốn có một 
nên văn hoá lâu đời, mỗi 
vùng có một nét văn hoá 
riêng độc đáo thể hiện trên 
các phương điện khác nhau _ 
của đời sống mà ngày nay chúng ta rất tự hào. Trống đồng 
Đông Sơn, các chùa, tháp, lăng, mộ... và đền vua Lê ở khu 
quần thể di tích cố đô Hoa Lư cũng là một công trình văn 
hoá lưu giữ những nét kiến trúc đặc trưng của người Việt thể 
hiện ở những mảng chạm trổ công phu, điêu luyện trên các 
đồ vật bằng gỗ, đá. Tại đây, người ta đã tìm thấy di tích nền 
cung điện cũ cùng một số đồ gốm cổ, một nghề thủ công mĩ 
nghệ tiêu biểu của người Việt. Trải qua thời gian, qua những 
lần khai quật các nhà khảo cổ đã thu được những hiện vật 
quý giá, hiện nay chúng vẫn được lưu giữ tại phòng bảo tàng 
phía trái khu đền, thu hút mọi người tới tham quan chiêm 
ngưỡng mỗi khi tới thăm đền. 





Bên cạnh việc lưu giữ, tu bổ những công trình kiến trúc 
cổ thì nhân dân trong vùng còn xây dựng những khu nhà 
mới khang trang sạch đẹp. Việc khai trương nhà bia tưởng 
niệm Lí Thái Tổ được khánh thành ngày 29 tháng 9 năm 2000 
là một nét đẹp riêng bởi lối kiến trúc cung đình với mặt bằng 
hình vuông, mỗi cạnh là 11,2m. Mái nhà bia được cấu trúc 
theo dạng chồng diêm 2 tầng, mỗi tầng 4 mái cân nhau, trên 
đán ngói mũi hài. Phần lan can có các mảng trang trí chạm 
khắc đá với các đề tài: tùng, cúc, trúc, mai, ngũ quả,... Đây 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 965 


là công trình có độ bền vĩnh cửu, mô phỏng nghệ thuật kiến 
trúc truyền thống dân tộc, hài hoà với cảnh quan di tích. 


Ngôi đền tiếp theo nằm trong quần thể di tích là đền thờ 
công chúa Phất Kim (con gái vua Đinh Tiên Hoàng): là một 
ngôi đền cổ, nằm ngay trên nền nhà của cung Vọng Nguyệt, 
nơi trước đây bà đã ở. Theo nhân dân trong vùng trước cửa 
đền ngày nay vẫn còn cái giếng mà bà đã nhảy xuống tự 
vẫn, trải qua thời gian ngày nay nó vẫn còn hiện hữu với vẻ 
uy nghiêm trầm mặc riêng trong quần thể di tích rêu phong 
cổ kính. 

Tiếp theo là chùa Nhất Trụ, nằm cách đền vua Lê khoảng 
100m, ngôi chùa được xây từ thời vua Lê Đại Hành có quy 
mô tráng lệ cả về kiến trúc, hoạ tiết, cảnh quan độc đáo. Một 
không gian thanh tịnh như nhiều ngôi chùa khác của làng 
quê Việt Nam mang đến cho con người cảm giác thư thái, an 
lành. Trong khuôn viên của chùa còn có cột đá cao gần 4m, 
8 cạnh, trên mặt đá có khắc bài kinh Lăng Nghiêm do nhà 
vua làm để dâng Phật, trong các ngày lễ tế trời đất, cầu 
mong mưa thuận gió hoà, nhân dân ấm no hạnh phúc. 


Không giống như chùa Nhất Trụ, lăng Đỉnh Tiên Hoàng 
lại có vị thế riêng trong việc lựa chọn phong thuỷ đành cho 
nơi an nghỉ cuối cùng. Với vị trí sơn thuỷ hữu tình, lăng vua 
Đinh được xây bằng đá đặt ở chính giữa núi Mã Yên - một 
ngọn núi có hình cái yên ngựa. Đứng ở trên núi, người ta có 
thể nhìn rõ toàn cảnh cố đô với những nét kiến trúc riêng đặc 
trưng của vùng quê Việt Nam. Xóm làng, ruộng đồng, cây cối 
và dãy núi Rù uốn lượn bao quanh đền hai vua trong không 
gian yên bình khoáng đạt. Ngoài ra từ núi Mã Yên phóng tầm 
mắt ra xa ta còn có thể nhìn được rặng Phi Vân, núi Kiến và 
núi Cột Cờ trùng trùng điệp điệp như ôm ấp ngôi đền canh 


266 


giấc ngủ ngàn thu cho vị 
vua đáng kính. 


Nếu lăng vua Định nằm 
trên cao thì lăng vua Lê 
nằm dưới chân núi Mã Yên 
đi về hướng nam. Hai bên 
lăng có hai quả núi, trước 
lăng có bia dựng từ đời 
Minh Mạng, lăng cũng 
được xây bằng đá kiên cố 
vững chắc có thể thách thức 
cùng mưa gió và những 
khắc nghiệt của thời gian, 
còn tận đến ngày nay. 


Di tích cố đô Hoa Lư 
được nhiều người biết tới 
như là một địa chỉ tham 
quan vãn cảnh. Bên cạnh 
những ngôi chùa Bái Đính 
cũ được tu bổ, tôn tạo lại 
thì việc xây chùa Bái Đính 
mới góp phần tôn tạo thêm 
cho mảnh đất cố đô một 


VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 





Toàn _ chùa Bái Định 


Khu chùa cõ diện fích rộng nhất là. 


-107hgq,. tieng điện thờ Tam Thể vả 


Phóp- Chủ - có - diện. tích lên. tới. 
1000m:. Ngoài ra ngõi chùa cỏn cô. 


_ pho tượng bằng đồng lớn nhốt Đồng. 


Nam Ã, riêng tượng Phật TỔ Như Lai. 
đã nặng 100 tồn, bd pho Tam. Thể. | 
mỗi pho nặng S0 † tổn. Chùa Bái Đinh 
còn nổi tiếng bởi hai quả chuông lớn. 
nhất là 3ó võ 27 tốn, cô nhiều lượng. 


-La Hán nhất với 500 ch, đá cao. 
hơn đầu người. - Lệ, 4 


4 S4 0 


“ c< 
-e l„ vk... + ú 6 È :a..=v :« x. -ă_. kế 


nét đẹp mới. Đáng chú ý nhất ngày nay là chùa Bái Đính - 
một ngôi chùa mới được xây dựng khang trang bề thế trong 
quần thể di tích cố đô Hoa Lư. 

Chùa Bái Đính nằm trong khu du lịch sinh thái Tràng An. 
Nơi này xưa kia là Thành Nam của kinh đô Hoa Lư với hệ 
thống núi non, sông suối hang động kì vĩ. Tổng thể toàn bộ 
khu động Tràng An có 30 thung, mỗi thung mang một đường 


99 DANH THẲNG VIỆT NAM 


nét riêng độc đáo, là 
những kiệt tác của thiên 
nhiên kiến tạo lên theo thời 
gian .và năm tháng với 
nhiều hình thù đẹp mắt. 
Thung rộng nhất là thung 
đền Trần, thung nhỏ nhất 
là thung Sáng, cùng với 
trời mây non nước hoà 
quyện vào nhau trong 
thiên nhiên thơ mộng. 
Ngày nay, khi cuộc sống 
ngày càng phát triển, con 


267 





Tượng Phật tổ Như Lai trong chùa Bái Đính 


người càng muốn dành cho mình những giây phút nghỉ ngơi 
thoải mái đi lễ chùa, đã ngoại...đó cũng là hình thức bồi đắp 
thêm tình yêu quê hương đất nước, dẫn đắt con người tìm về 
với cội nguồn dân tộc, nhắc nhở con người sống có tình 
nghĩa biết thương yêu gắn bó với nhau. Không những vậy 
việc thăm thú, chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật biểu 
hiện qua các công trình kiến trúc còn lại hôm nay là nét đẹp 
văn hóa còn lại muôn đời cùng thời gian. 


2. 


67. Qt':ÂâN THỂ ®I TÍCH CÔ ĐÔ †itế 


“Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, 
đẹp dịu dàng pha nét trầm tư”. 


hững câu hát như mời gọi mọi người đến với Huế, một 
mảnh đất trầm mặc, rêu phong cổ kính khiến biết bao 
người một lần đến ấn tượng mãi không quên. 


Quân thể di tích cố đô Huế bao gồm những di tích lịch 
sử - văn hoá do triều Nguyễn xây dựng trong khoảng thời 
gian từ đầu thế kỉ 19 đến nửa đầu thế kỉ 20. Nằm trên địa bàn 
kinh đô Huế ngày xưa, nay thuộc phạm vi thành phố Huế và 
một vài vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phần lớn 
các di tích này thuộc sự quản lí của Trung tâm Bảo tôn Di tích 


Trong gần 400 năn, Huế đã tủng lò thủ phủ của 9 đề chúa 
Nguyễn ở xứ Đảng Trong được thết lập dưối vương triều Trấn 
(13óóJ. l kửM: đồ của triều độ Tây Sơn, rõ đến kửn quốc của 
# qua, nh hoa dôn tộc được chối lọc vò hội ft về đây, hưn 
đúc cho một nên vữn hoớ đâm đồ bởn sắc để hoãn chủ 
thăm mới bức ah fvến nhiên tuyết vời với song r1 hữU f0h 
thơ mộng. Bử thê nỗi đến Huệ l3 ngưỡi fo nghĩ ngoy đến 
những mi quádft cung đện vững sơn, những đến đổi miễu 
mẹo lộng ly, những lăng tăm uy nghiêm, những donh kxn cổ 
/ tấm ưu ích, những thủng cánh thiên rên khéo §eo. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 969 


Cố đô Huế và 
được UNESCO 
công nhận là Di 
sản Văn hoá Thế 
giới vào ngày ]l] 
tháng 12 năm 
1993. 


Quân thể di 
tch cố đô Huế 
bao gồm các cụm 
di tích trong và kế 
ngoài kinh thành Ngọ Môn 
Huế với các công 
trình kiến trúc nổi tiếng trong và ngoài nước. Hình ảnh một cố 
đô trầm mặc đứng cạnh sông Hương, núi Ngự là điểm tham 
quan lí thú và hấp dẫn với du khách trên khắp mọi miền của 
tố quốc. Những địa danh nổi tiếng của Huế như: Kì Đài, trường 
Quốc Tử Giám, Điện Long An, Bảo Tàng Mĩ Thuật Cung Đình 
Huế, Đình Phú Xuân, Hồ Tịnh Tâm, Tàng Thư Lâu, Viện Cơ 
Mật - Tam Toà, Đàn Xã Tắc, Cửu Vị Thần Công là những địa 
danh mà ai đến Huế “GHANG đành cho mình những giây phút thư 
thái nhất. 





Một cố đô lưu giữ những công trình kiến trúc tiêu biểu 
của một triều đại lớn trong lịch sử nước Việt; một Hoàng 
thành với bao cung điện lộng lẫy sa hoa của các bậc đế 
vương, một Tử Cấm Thành với hệ thống lăng tẩm là nơi yên 
nghỉ của các triều vua kế tiếp, tất cả được lắng đọng và còn 
lại nguyên vẹn đến ngày nay. 

Việt Nam có biết bao cảnh đẹp, nhưng vẻ đẹp của Huế 
lại riêng biệt độc đáo “chẳng nơi nào có được”. Ai đã từng 
tới Huế chắc hẳn không quên những con đường, những ngôi 


270 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


nhà nhỏ nhắn trong không gian thanh bình tĩnh mịch chen 
lẫn các đền chùa, miếu mạo lưu giữ nét vàng son của một 
triều đại nay chỉ còn vang bóng. Bất cứ thời điểm nào thì 
Huế cũng tạo cho du khách một sự thanh thoát, một sự nhẹ 
nhàng. Nếu ai tới đây vào mùa hè, tản mát trong những rừng 
thông bạt ngàn vi vút nơi lăng Tự Đức, bạn có cảm giác quên 
hết những lo toan, phiền muộn của cuộc sống đời thường. 
Thoang thoảng trong gió là hương thơm của những hồ sen 
xoà bóng trắng xoá rực rỡ mặt nước, những đoá sen làm tăng 
thêm vẻ trầm lắng, u tịch của mảnh đất văn hiến này. 


Không giống như thành cổ ở một số nơi trên đất nước 
Việt Nam, hệ thống thành quách ở Huế là sự kết hợp hài hoà 
giữa tỉnh hoa kiến trúc Đông và Tây được toạ lạc trong 
khung cảnh non nước trữ tình thơ mộng. Hành trình dọc theo 
bờ sông Hương du khách sẽ được chiêm ngưỡng những công 
trình kiến trúc quan trọng nhất của kinh thành Huế: Nghĩnh 
Lương Đình, Phu Văn Lâu, Kì Đài, Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, 
Điện Cần Chánh, Cung Khôn Thái, Lầu Kiến Trung... mỗi 
công trình là một kiệt tác được nhào nặn bởi bàn tay những 
người thợ trên khắp mọi miền tổ quốc về đây tạo dựng. 


Có lẽ đáng chú ý nhất g 3079)563/36000011%58m7 
ở Huế là các lăng tẩm của ma. - 
các vua nhà Nguyễn, đây. 
được xem là những thành 
tựu của nên kiến trúc cảnh 
vật hoá. Điều thú vị là mỗi 
lăng vua Nguyễn đều phản 
ánh cuộc đời và tính cách 
của vị chủ nhân đang yên 
nghỉ. Lăng Gia Long uy 





Điện Thái Hòa 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 921 


nghi giữa núi rừng trùng điệp khiến người xem cảm nhận 
được hùng khí của chiến trường oanh liệt. Lăng Minh Mạng 
được tôn tạo khéo léo giữa núi rừng với hồ ao rợp bóng sen 
mỗi mùa hè đến, hương hoa thơm mát trong khung cảnh 
thanh mình tĩnh mịch hiếm nơi nào có được. Lăng Tự Đức lại 
mang nét thơ mộng trữ tình được tạo nên chủ yếu bằng sự 
tinh tế của con người, phong cảnh nơi đây gợi cho du khách 
hình ảnh của một tao nhân mang nặng nỗi niềm trắc ẩn. 
Nhưng trong tất cả các lăng tẩm còn hiện hữu thì không ai 
không ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của lăng Khải Định. Lăng 
được xây dựng vững chắc bên sườn núi với lối kiến trúc 
Đông Tây kiên cố vững chắc. Trải qua thời gian, những hoạ 
tiết trang trí trên các hình vẽ kì công trên đá vẫn làm bao 
người thán phục. Từ trên tầng cao nhất của lăng mọi người 
có thể phóng tâm mắt ra xa chiêm ngưỡng sự kì vĩ của núi 
non sông nước, nơi nào cũng đẹp cũng đáng tự hào. 

Có thể nói rằng toàn bộ các công trình kiến trúc còn lại ở 
Huế là sự gắn kết vững chắc bởi thể chế của hoàng quyền mà 
cách phối trí về không gian đã tiến đến đỉnh cao của sự hài 
hoà trong bố cục. Song song với kinh thành vững trãi bảo vệ 
bốn mặt: Trấn Bình Thành 
án ngữ đường sông, Trấn 
Hải Thành án ngữ mặt 
biển, Hải Vân Quan phòng 
ngự đường bộ phía nam tạo 
cho Huế có vị thế vững trãi 
lớn mạnh cùng triều 
Nguyễn nổi tiếng một thời. 

Đan xen giữa các khu 
vực kiến trúc có cảnh vật 





929 ViệT NAM Vẻ Đẹp TIỀM ẤN 





hoá độc đáo ấy, Huế còn có Đàn Nam Giao - nơi vua tế trời; 
Đàn Xã Tắc - nơi thờ thần đất, thân lúa; Văn Miếu - nơi thờ 
Khổng Tử và dựng bia khắc tên tiến sĩ văn thời Nguyễn; Võ 
Miếu - nơi thờ các danh tướng cổ đại và dựng bia khắc tên 
tiến sĩ võ; điện Hòn Chén - nơi thờ Thánh mẫu Y A Na... 


Trải qua thời gian, Huế vẫn đẹp nhưng vẻ đẹp ấy hiện 
hữu ở những khu vườn xum xuê cây trái mà đây là nguồn 
cảm hứng của biết bao nhà thơ nhà văn. Có thể nhắc tới một 
số thắng cảnh như Ngự Viên, Thư Quang, Trường Ninh, 
Thiệu Phương,..Từ nét kiến trúc nhà vườn đặc thù ở Huế 
đã trở thành mô hình chung nhiều địa phương khác học tập. 
Đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những khu nhà cổ 
thâm nghiêm ẩn hiện trong khu vườn râm mát. Mỗi khu nhà 
vườn mang bóng đáng của kinh thành Huế thu nhỏ, có bình 
phong thay núi Ngự, bể nước thế dòng Hương, đủ các yếu 
tố tiền án, hậu chẩm, tả long, hữu hổ, lại bốn mùa hoa trái, 
chim chóc reo ca. Không gian ãy còn là thế giới của những 
thi nhân mặc khách đối ẩm ngâm 
vịnh, là nơi diễn xướng những điệu 
Nam AI, Nam Bình trong đềm 
thanh gió mát. 


Không những vậy, Huế từng 
được coi là thủ phủ của Phật giáo T 
một thời. Hiện nay, Huế còn lưu PE/H,,.. 
giữ hàng trăm ngôi chùa thâm W7. 
nghiêm cổ kính, an lạc giữa núi E1... 
rừng hoang vu u tịch. Có thể nói "“. 
không nơi nào có đời sống văn hoá _ 
tâm linh phong phú như ở nơi đây. 
Huế hấp dẫn và chiếm được cảm kẩws: 
tình của du khách trong nước và Chùa Thiên Mụ 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 923 


quốc tế chủ yếu là do Huế còn bảo lưu một đi sản văn hoá 
(vật thể và phi vật thể) bề thế, có cội nguồn từ truyền thống 
văn hoá dân tộc. Những bài ca, điệu hát có âm hưởng riêng 
mà không ai có thể quên được khi ngồi trên thuyền rồng 
thưởng ngoạn sông Hương và chiêm ngưỡng toàn cảnh Huế 
về đêm. 

Lễ hội và âm nhạc ở vùng kinh sư này rất phát triển 
mang đậm sắc thái văn hoá của dân tộc Việt Nam. Có thể 
nói lễ hội và âm nhạc đã trở thành món ăn tỉnh thần không 
thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người dân từ cung 
đình tới nông thôn. Triều đình thì có lễ Tế Giao, Tế Xã Tắc, 
lễ Nguyên Đán, lễ Đoan Dương, lễ Vạn Thọ, lễ Đại Triều, lễ 
Thương Triều, lễ Ban Sóc, lễ Duyệt Binh,... còn dân gian thì 
cũng đa dạng các loại hình lễ hội: lễ hội điện Hòn Chén, lễ 
hội Hòn Ngư, lễ hội đua phe, lễ hội tế đình - tế chùa - tế 
miếu,... mỗi lễ hội gắn với hình thức âm nhạc lễ nghi cung 
đình và văn hoá dân gian đậm nét. Âm nhạc cũng mang đậm 
bản sắc riêng của một vùng văn hoá, mộc mạc, da điết, đặc 
thù không pha trộn. Đó là những điệu múa, vở tuồng, bài ca 
bất hủ cùng thời gian mà ngày nay đã trở thành món ăn tỉnh 
thần không thể thiếu của con người xứ Huế. 


Đến Huế còn được biết đến với nghệ thuật ẩm thực đặc 
sắc. Đó là các món ăn được chế biến cầu kì, công phu bởi 
đôi bàn tay khéo léo của chính con người Huế. Đến đây, mọi 
người sẽ được thưởng thức các món ăn đậm chất vùng miền 
không nơi nào có được bởi vị cay, vị ngọt bùi thơm ngon dân 
đã: cơm hến, bún Huế, bánh bèo, bánh ướt thịt nướng, bánh 
khoái, bánh nậm, bánh xu xê, bánh ướt nhân tôm,... và các 
loại chè Huế (chè hạt sen, chè hạt lựu, chè thịt quay, chè môn 
sáp vàng, chè bông cau, chè trôi nước, chè kê, chè khoai sọ, 


273 


chè đậu ván,...). Khi về, du 
khách có thể mua đặc sản 
tôm chua, các loại kẹo 
Huế, đặc biệt kẹo mè xửng 
là đặc sản tiêu biểu cho 
văn hoá của Huế để làm 
quà người thân. 

Với bể dày truyền 
thống văn hoá vật thể và 
phi vật thể như vậy, Huế 
đã trở thành thành phố 


ViệT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẨN 





Cầu Tràng Tiền về đêm 


Festival của Việt Nam. Cứ hai năm một lần, nhân dân thành 
phố Huế lại đón chào lễ hội trọng đại này trong niềm háo 
hức, tự hào. Đây cũng là nội lực để phát triển du lịch với 
lượng khách đến Huế ngày càng tăng, cơ sở đón khách, sản 
phẩm du lịch ngày càng phát triển. 


6ø. QqU RHỮỜR 


ách thành phố Quy 

Nhơn -—- Bình Định 
chừng 2 đến 3 km là hai 
thắng cảnh rất đẹp là 
Ghẳnh Ráng - Tiên Sa và 
bãi tắm Hoàng Hậu hay 
còn gọi là Bãi Trứng (tương 
truyền nơi đây Nam 
Phương Hoàng hậu thường 
tắm trong những lần theo 
vua Bảo Đại đi kinh lí các 
tỉnh miền Trung. 





Quy Nhơn được nhiều người biết đến bởi nơi đây gắn 
liền với tên tuổi thi sĩ thơ ca nổi tiếng Việt Nam - Hàn Mặc 
Tử, một nhà thơ tài danh bạc phận. Dường như dấu tích đó 
hiện hữu trên từng địa danh: đôi Thi Nhân, dốc Mộng Cầm 
và khu nhà tưởng niệm với nhiều di ảnh và đổ vật của nhà 
thơ, giờ đây thành phố này còn thu hút nhiều người bởi 
những bãi biển tuyệt đẹp làm say đắm lòng người. 

Từ khu mộ Hàn Mặc Tử men theo bờ ghềnh đi vào là 
những cảnh đẹp mang dấu tích của mộ huyền thoại. Mỗi cái 
tên đều mang một dấu ấn riêng, Bãi Trứng thực chất chỉ là 
một đải đá cuội tròn, nằm sát mặt nước, trông như những 


326 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Ty 


1uả trứng của con chim đại 
bàng mới đẻ còn trắng 
hồng hào mỗi khi ánh mặt |” 
trời soi bóng. Thông ƑT77 ỐC S057 2ï 
thường các tảng đá cận kể _ 
mép nước thường bị hàu 

bám tạo thành một màu 
đen rêu khêng đẹp mắt, 
nhưng với bãi tắm Hoàng EM T}— 
Hậu thì những hòn đá cuội Cầu Nhơn Hói 
trắng muốt, tròn nhấn 

không hề bị hàu bám. Tương truyền rằng, nếu các cô gái vào 
tắm nơi đây sẽ gột bỏ được hết bụi trần, tâm hồn trong sạch 
và làn da xinh đẹp như hoàng hậu, càng đi sâu vào bãi đá là 
những hòn đá có hình dạng đặc biệt nằm ẩn hiện trong những 
khe cát vàng óng chen những vách núi và cỏ cây tạo thành 
một nét riêng độc đáo. 





Trong buổi sáng bình minh hay buổi chiều lộng gió, hãy 
dạo bước chân mềm mại của bạn trên những phiến đá nhẫn 
như trứng chim đại bàng xếp chồng lên nhau thành bãi dài 
mà người dân gọi là bãi Trứng, nằm dưới đôi Thi Nhân. 

Đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của du khách được thuận 
tiện, Quy Nhơn đã làm những con đường mới khang trang 
sạch đẹp, đường Quy Nhơn -Sông Câu đã mở ra một loạt các 
khu nghỉ mới được khai thác. Các bãi tắm mới như Bãi Dài, 
bãi Xếp, bãi Bàng, bãi Bầu còn nguyên vẻ hoang sơ trong 
lành của thiên nhiên với nắng và gió. 

Tại khu nghỉ mát Bãi Dài, du khách sẽ được hưởng sự 
phục vụ hoàn hảo bởi những trung tâm dịch vụ ăn uống, giải 
trí phong phú sang trọng. Một hồ bơi trong mát, một khu thể 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 922 


thao và cơ sở hạ tầng phục 
vụ cho loại hình du lịch 
thám hiểm và vật lí trị liệu. 
Nếu du khách muốn hòa 
mình cùng thiên nhiên tươi 
đẹp thì có thể chọn lựa 
môn thể thao leo núi, đá 
bóng, cũng có thể ngụp lặn 
bắt những con nhum (cầu 





gai nằm gọn trong các Một bãi biển làng chài Quy Nh 
phênh đá, sẽ mang lại cho 
bạn một món ăn tuyệt vời trong những ngày hè nóng bức. 


Trên con đường Quy Nhơn - Sông Cầu chạy đọc theo bờ 
biển du khách sẽ phải dừng chân lại chiêm ngưỡng cảnh đẹp 
mộng mơ của Ghênh Ráng. Nơi đây cũng là một điểm du 
lịch đang trong quá trình khai thác và hứa hẹn trong tương 
lai trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn. 


69. RỂỲNG GIÍT TIÊN 


RẺ? Cát Tiên kéo dài từ phía Nam tỉnh Đồng Nai đến 
phía Bắc tỉnh Lâm Đồng với diện tích là 74.000 ha, là một 
trong những khu rừng nguyên sinh có giá trị đặc biệt cả về 
động và thực vật. Tháng 10 - 2001, rừng quốc gia Cát Tiên 
được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyến thứ 411 
của thế giới và là khu dự trữ sinh quyển thứ 2 của Việt Nam. 
Cát Tiên là một điểm du lịch sinh thái và văn hoá hấp dẫn 
của miền Đông Nam Bộ với nhiều loại hình du lịch như đi 
bộ, khám phá sinh vật, cắm trại, du lịch mạo hiểm. 


Bốn bề cây cối xanh tốt, thiên nhiên đa dạng với đồi, bãi 
bồi ven sông, và các trảng rộng lớn, bằng phẳng. Mùa mưa 
có các dòng thác chảy dốc mùa khô có dòng suối hiền hoà 
thơ mộng uốn lượn quanh 
co tạo thành các bãi bồi cát 
vàng đẹp mắt. Thế giới 
sinh vật tại rừng Cát Tiên 
được đánh giá là tiểm năng 
của Châu Á. Thực vật có 
600 loài với 100 loại gỗ quý 
điển hình như cây gỗ đỏ có 
đường kính là 3,2 m chu vi 
gốc khoảng 40 m chiều cao 
của cây là 60 m, gân rễ của 





_.ỷ.._. o3 ` 


Một góc rừng 


99 DĐANII THẮNG VIỆT NAM s29 


cây như bức tường thành vươn xa khoảng 15 m. Nơi đây còn 
có cây bằng lăng 6 ngọn khổng lồ, hàng trăm loài dược liệu, 
60 loài phong lan có giá trị. 


Và động vật, nơi đây có 240 loài chim, một số loài được đưa 
vào sách đỏ thế giới như trĩ lông đỏ, cò quắm xanh, tê giác một 
sừng (trên thế giới còn 70 con thì rừng Cát Tiên còn 10 con). 


Giữa dòng sông rộng có một hòn đảo chạy dọc theo con 
nước, trên đảo là những cây cổ thụ đứng hiên ngang sừng 
sững, đây là địa nơi cắm trại, đốt lửa đêm lí tưởng cho du 
khách tới tham quan và khám phá thế giới sinh vật của khu 
rừng với những cây gỗ quý như giáng hương, trắc, cẩm lai, 
gu. Tản bộ dọc con đường là thác trời, một ghềnh thác đẹp 
mắt của Cát Tiên. Băng rừng vào sâu bên trong là các thung 
lũng nơi đây có Bàu Sấu là một hồ nước sâu rộng có chứa 
nhiều cá, trong đó có cá sấu nước ngọt. 


Tại đầu nguồn sông Đồng Nai, các nhà khảo cổ còn tìm 
được những dấu tích của một đền thờ vật linh thuộc nên văn 
hoá Phù Nam trên ngọn đồi A1. Khu đền được xây dựng 
bằng gạch thô và đá granit có trạm hoa văn đẹp mắt, các 
Linga bọc vàng hoặc bạc, Linga - Yonl cao 2,1m có đường 
kính 0,7m bằng đá xanh 
được coi là lớn nhất Đông 
Nam á. Ngoài ra còn có 
hơn một trăm miếng vàng 
mô tả lại cảnh sinh hoạt 
của cư dân thời đó rất chân 
thực gồm: các vũ nữ, chiến 
binh, voi, bò, hoa sen rất 
đặc sắc. 





7o. RỲNG &áC GẩN GIỜ 


Cˆ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chừng 50 km là 
tới Khu sinh thái Lâm Viên Cần Giờ, nơi đây có rừng 
ngập mặn Cần Giờ được công nhận là Khu Dự trữ sinh 
quyển thế giới năm 2000. Với hệ sinh thái phong phú, sự đa 
dạng về các loại động thực vật, nơi đây còn là cái nôi văn 
hoá của người Việt cổ với những công trình nghiên cứu khảo 
cổ học có giá trị. 

Hiện nay, với trên 2000 ha rừng tự nhiên và hệ thống 
kênh rạch chằng chịt, Vàm Sát (Cần Giờ) là khu du lịch sinh 
thái hấp dẫn với kiểu du lịch đặc trưng của vùng Nam Bộ, 
những cánh rừng đước bạt ngàn, những kênh rạch chằng chịt 
mang nét nguyên sơ kì bí là địa điểm lí tưởng mà mọi người 
thực hiện các chuyến đã ngoại khám phá thiên nhiên, về với 
lịch sử với dấu tích lừng 
lẫy một thời. 

Hai địa điểm nổi tiếng 
thu hút khách tới tham 
quan là Đầm Dơi và Tràm 
Chim, nơi đây là nơi trú 
ngụ của loài dơi quạ 
khổng lô, cánh của chúng 
sải dài một mét, mỗi khi AC» 
chiều về chúng bay lao xao Chim Vàm Sát 





99 DANH THÁNG VIỆT NAM s81 


phá tan không khí yên ắng của núi 
rừng. Suốt ngày đêm, chim cò 
khắp nơi về đây hội tụ tạo thành 
tràm chim rộng lớn với sự sinh sôi 
nảy nở thành một quần thể đông 
đúc. 

Rừng Sác có đàn khỉ tự nhiên 
sinh sống đông nhất tại Thành phố 
Hồ Chí Minh nói riêng và Đông 
Nam Bộ nói chung, trong chuyến đã 
ngoại du khách có thể tham quan 
đảo khỉ và trại nuôi cá sấu, trong 
trại nuôi cá sấu ở đây còn nuôi 
dưỡng một cụ cá sấu khổng lô nặng khoảng 300 kg. 





Ghé thăm viện bảo tàng Cần Giờ, du khách sẽ được chứng 
kiến những hiện vật mà các nhà khảo cổ khai quật được là dấu 
tích của cư dận đã từng sinh sống cách đây từ 2000 đến 3000 
năm. Trong hành trình khám phá, ngồi trên ca nô men theo 
các hàng đước xanh mát của những con kênh nước mặn nhỏ 
hẹp quanh co, nơi đây trong cuộc kháng chiến chống mĩ là căn 
cứ địa vững chắc, an toàn của các chiến sĩ cách mạng. 


Trong cuộc hành trình du khách sẽ được thưởng thức 
nguồn thực phẩm sẵn có với thực đơn gồm 3 món chính: gỏi 
lá kìm có vị chua và mặn, ba khía rang tỏi có mùi thơm nồng 
hấp dẫn, đĩa cá kho quẹo,...sau đó du khách sẽ được chứng 
kiến công nghệ chưng cất nước mặn thành nước ngọt rất tỉnh 
khiết sẽ làm vừa lòng du khách. 


S{ Đq 


“Anh chỉ nghe em hát, uane lên trong biển mây 
Anh chỉ nghe tiếne cười, 0ang lên giữa rừng câu 
Mà người dâu chẳng thấy 
Mặt người thương chẳng thấu 


Ôi Sapa tờ sương... 
Ôi Sapa mờ sương...” 


rước kia, Sa Pa là một 

cao nguyên nhỏ mang 
tên Lồ Suối Tủng. Mùa 
đông năm 1903, đoàn thám 
hiểm sở địa chính Đông 
Dương đã khám phá ra 
cảnh quan, khí hậu cao 
nguyên Lồ Suối Tủng và 
làng Sả Pá. Sự kiện này 
đánh dấu việc ra đời của 
thị trấn Sa Pa. Dưới thời 
thực dân, người Pháp đã 
cho xây dựng khu điều 
dưỡng, văn phòng du lịch, 
tuyến đường sắt và các biệt 
thự ở đây, biến Sa Pa thành 





S204 trong Si 


_Phỗ núi Sa Pa nằm cách thị xã Lào. 
Cai khoảng 38km và Hä Nội 37ókm.. 
_ Để đến đãy cõ hơi con đường: từ Hà 


_Nội có thể đi tàu hoả hoặc ô tô đến. 


thị xã Lòo Coi, rồi từ Lào Cơi lên Sơ 


Pa bằng ö tô hoặc xe mớy. Vò con. 
. đường thứ hai là đi tử Hà Nội lên Bình 


Lư (Lai Chôu) rồi sang Sq Pa bằng tàu. 
hoỏ, ô fô, xe my, xe ngựg,... - 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM s89 


khu nghỉ mát lí tưởng cho quan chức thực dân ở miễn Bắc. 
Sa Pa bị tàn phá nhiều trong chiến tranh biên giới Việt - 
Trung. Từ thập niên 90 của thế kỷ 20 trở về đây, Sa Pa được 
đầu tư xây dựng và tái thiết mạnh mẽ, trở thành nơi thu hút 
đông đảo khách du lịch nội địa và nước ngoài. 


Điều này cũng thực dễ hiểu, phố núi Sa Pa tuyệt đẹp và 
thơ mộng, nằm ở độ cao 1.500 - 1.800m so với mực nước biển, 
dựa vào lưng dãy Hoàng Liên Sơn, ngước nhìn “nóc nhà 
Đông Dương”- đỉnh Phan 5¡ Păng cao 3.143m, Sapa được 
hưởng tỉnh hoa của trời đất, thiên nhiên nguyên sơ của rừng 
Hoàng Liên Sơn. 

Với khí hậu ôn đới và cận nhiệt đới, nơi đây mát mẻ 
quanh năm, nhiệt độ trung bình năm 15 -18%. Mùa hè 
khoảng 13 - 15% (ban đêm) và 20 - 25°C (ban ngày); mùa 
đông thường có mây mù bao phủ và rất lạnh, nhiệt độ có khi 
xuống dưới 0C, thỉnh thoảng có tuyết rơi. Những du khách 
thích ngắm tuyết rơi có thể đến Sa Pa vào mùa này. Thời tiết 
ở Sa Pa một ngày có bốn mùa: buổi sáng và buổi chiều là 
thời tiết của mùa xuân, mùa thu; buổi trưa là thời tiết của 
mùa hè, thường có nắng nhẹ, trời quang mây nhưng khí hậu 
vẫn dịu mát; đêm đến là cái lạnh giá của mùa đông. Vào 
tháng 5 đến tháng 8, Sa Pa có mưa nhiều, lượng mưa trung 
bình năm từ 1.800 - 2.200m. 


Nhiệt độ ẩm và điều kiện thời tiết thuận lợi thuận lợi tạo 
lên màu xanh tươi và rực rỡ cho cảnh sắc thiên nhiên với cây 
cối mỡ màng, trăm hoa khoe sắc. Sapa là một trong những 
vùng hiếm hoi ở Việt Nam có khí hậu ôn đới, vì thế người 
ta thường gọi Sapa là châu Âu thu nhỏ ở Việt Nam. Thoát 
khỏi cái nóng bức ở thị xã Lào Cai, người đến Sapa có thể 
cảm nhận sự thay đổi của bầu không khí sau khi vượt qua 


S&4 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


vài quả núi để lên Sapa. Sự 
trong trẻo và mát lạnh lạ 
thường của không khí cùng 
với những mái nhà nhỏ 
trên những đỉnh núi cao 
chót vót, những em bé, cô 
gái, thiếu phụ nhỏ nhắn, 
trong những trang phục 
màu chàm, màu thổ cẩm 
xanh, những mái tóc hoe 
vàng vì nắng gió cao Cúc nhà ngôn ngữ học cho rằng, 
nguyên, thấp thoáng trong tên Sơ Pq có nguồn gốc từ tiếng 
những lùm cây, trên những Quan Thoại. Xưa kia, nơi đầy lò 
con đường mòn nhỏ trên K bởi cát rộng, mỏ người dân 
núi, sự xúc cảm khiến người bqn địa Tu n tô chức họp chợ, 
ta run rẩy, bồi hồi. Dường Hà Vu sa ¬ã Ta ” Đỏ, tức Bi 
như một thế giới mới đang “bäi cát”. Người Ty h đây phát 
chào đón, tỉnh khiết, mộc öm khõng ddu tử Sa Pd thành Sa 
— Pd và họ đã viết bằng chữ Pháp là 
Cha Pd. Vì thể, một thời gian dỏi 
Sa Pa lặng lẽ nhưng ẩn _ squ đỏ, người ta dùng Cha Pq như 
chứa bao điều kì diệu của một tiễng Việt. Về sau nữa được 
cảnh sắc thiên nhiên và con viết và đọc thông nhút lỏ 5q Pa. 
người. ở đây, người ta thấy 
mình gần với trời, với đất, với rừng, núi, với con người. Lọt 
vào thị trấn, một cảm xúc ngỡ ngàng khác cho du khách lần 
đầu tiên đến đây, và cảm xúc ngọt ngào thân quen cho du 
khách đến hẹn lại lên. Phố núi Sapa như một bức tranh thuỷ 
mặc, chỉ khác là kiến trúc nơi đây không phải chỉ có những 
ngôi nhà phương Đông mà hệ thống kiến trúc phương Tây 
rêu phong hiện hữu đến xuất thần. Những nét chấm phá là 
màu sắc trang phục của những người dân bản địa càng làm 





mạc và bình yên. 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM s5 


cho bức tranh phố núi trở nên độc đáo có một không hai. 
Người ta có thể thấy rõ những mảng màu do bàn tay con 
người, và những mảng màu của tự nhiên. 


Trung tâm thị trấn Sapa nhỏ, cảnh quan san sát nhau rất 
thuận tiện và tạo nhiều hứng thú cho du khách tản bộ. Sát 
trung tâm thị trấn, vườn hoa Hàm Rồng được xây dựng theo 
địa hình tự nhiên của núi Hàm Rồng, trải từ chân núi lên 
đỉnh Hàm Rồng. Để tham quan vườn hoa, du khách phải leo 
một chặng đường dài hàng ngàn bậc đá. Cứ cách một đoạn 
ngắn, cảnh trí lại trải ra trước mắt là vườn lan tự nhiên, vườn 
châu Âu, rừng hoa đào,... điểm cuối cùng là điểm cao nhất 
của đỉnh Hàm Rồng được bố trí như một đài quan sát, từ đây 
du khách có thể ngắm toàn cảnh thị trấn, thung lũng Mường 
Hoa, Tả Phìn ẩn hiện trong làn sương mỏng. Lên Hàm Rồng, 
du khách như lạc vào vườn tiên, mây ùa kín thân người, hoa 
rực rỡ mặt đất. 


Dưới chân Hàm Rồng là nhà thờ cổ kính, và ngay cạnh 
đó là một tu viện được xây gần như toàn bằng đá nằm trên 
một sườn đôi thoai thoải. Rêu phong và cổ kính, nhà thờ đà 
tu viện càng mơ màng và 
xưa cũ hơn mỗi khi sương 
mù trên núi chạy xuống, 
lan toả vào thị trấn. Dạo 
một vòng quanh sân vận 
động trung tâm, thư giãn 
cơ chân sau khi leo núi 
Hàm Rồng, dưới bóng 
những tán thông lớn, du 
khách lại bước vào một 
không gian du ngoạn mới, 





S66 VIỆT NAM VẺ Đẹp TiêM ẤN 


náo nhiệt và rực rỡ hơn. 
Đó là Chợ Sapa. Tiếng lành 
đồn xa, khiến ai lên Sapa 
cũng muốn một lần được 
hoà vào không khí chợ Sa 
Pa, đặc biệt là phiên chợ 
tình vào tối thứ bảy. 

Chợ là không gian văn 
hoá truyền thống của đồng 
bào các dân tộc Mông, Múa khèn trong đêm chợ tình 
Dao,.. ở vùng cao nói 
chung và Sa Pa nói riêng. Tại chợ Sa Pa, có thể mua các loại 
dược phẩm, lâm sản quý hiếm, sản phẩm nhân tạo truyền 
thống của các dân tộc như hàng thổ cẩm thủ công, các món 
ăn như thắng cố, rượu ngô, rượu mâm thóc, rượu táo mèo,... 
dọc hai bên tam cấp xuống chợ là những quây trang sức 
bằng bạc như vòng, khuyên, lắc, nút áo,... quầy hoa quả như 
cam, táo, chuối, lê, mận,... Chợ phiên được họp vào ngày chủ 
nhật hàng tuần tại thị trấn Sa Pa. Những người dân ở vùng 
xa phải đi từ đêm thứ 6 hoặc sáng thứ bảy. 





Vào tối thứ bảy, phố núi Sapa như lộng lẫy và nhộn nhịp 
hơn bởi du khách và người dân tộc thiểu số ở các huyện, tứ 
lận cận đổ về. Đường phố, ngõ nhỏ đều thấp thoáng bóng 
người, rủ rỉ, nhẹ nhàng. Có chỗ thì tự họp, ca hát, thổi khèn 
lá, khèn môi của trai gái người Mông, người Dao. Trong sự 
tĩnh lặng và thanh bình, những âm thanh của đàn môi, tiếng 
sáo, tiếng khèn, những câu hát giao duyên,... vang xa hơn, mơ 
màng và quyến rũ, thu hút hơn. Gọi là phiên chợ tình vì gắn 
liền với phong tục xưa của người Mông, người Dao. Đó là tục 
cướp vợ hay gặp lại người yêu cũ. Ngày nay, phong tục và 


99 DANH THÁNG VIỆT NAM sä? 


phiên chợ tình này đã thay đổi nhiều, nhưng nó vẫn là nơi 
hội tụ của tình yêu, nơi trai gái bày tỏ tình cảm, gọi bạn tình, 
hẹn hò, ước hẹn và chia sẻ. Sau đêm đi chơi chợ phiên, nhiều 
đôi trai gái đã trở nên thân thiết và hẹn gặp lại tại phiên chợ 
sau. Đến mùa xuân, không ít đôi đã trở thành bạn đời trăm 
năm. Và tình yêu cứ tiếp truyền tự nhiên như thết 


Nếu như đi tản bộ quanh trung tâm thị trấn mất nửa 
ngày đường thì khám phá Sapa và hưởng thụ những thú vị 
tuyệt vời khác phải mất nhiều ngày, thậm chí cả tháng. Đó 
là những cuộc du ngoạn những cảnh sắc thiên nhiên trời ban 
cho Sapa như: 


Hang động Tả Phìnvô cùng rộng rãi, có thể chứa được cỡ 
một trung đoàn của quân đội. Trong hang có nhiều nhũ đá 
tạo nên những hình thù kì thú như hình tiên múa, tiên ngồi, 
cánh đồng xa, rừng cây lấp lánh,...; 

Thung lũng Mường Hoa với bãi đá cổ kì dị chưa có lời 
giải đáp về sự xuất hiện cũng như ý nghĩa những hình khắc 
trên 196 hòn đá lớn nơi đây, mà nhiều nhà địa chất cho rằng 
nó thuộc về những cư dân cổ xưa cách nay hàng vạn năm; 


Từ thị trấn Sa Pa về 
phía tây khoảng 12km trên 
đường đi Lai Châu, du 
khách sẽ bắt gặp Thác Bạc Ƒ ` 
với những dòng nước đổ [ _— “ 
ào ào từ độ cao trên 200m mm... 
tạo thành âm thanh núi K 
rừng đây ấn tượng. Sa Pa 
là vương quốc của hoa trái, 
như: đào hoa, đào vàng to, 





Người Dao ở Tả Phìn 


s66 Việt NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


đào vàng nhỏ, mận hậu, mận tím, 
mận tam hoa, hoa lay ơn, hoa lê, 
hoa đào, hoa cúc, hoa hồng,... đặc 
biệt là hoa bất tử sống mãi với thời 
g1an;... 

Điều thú vị nhất đối với du 
khách đến Sapa là chiêm ngưỡng 
cuộc sống của con người nơi đây. 
Cả tỉnh Lào Cai có khoảng 27 dân 
tộc thiểu số cư trú thì riêng Sa Pa 
có 6 tộc người sinh sống cùng núi 
rừng bạt ngàn. Mỗi dân tộc lại có 
bản sắc văn hoá riêng, với hệ 
thống phong tục tập quán phong 
phú cũng như hệ thống tri thức bản địa cực kỳ đặc sắc. Mỗi 
bản làng ở Sapa đều có những nét riêng. Vì thế người ta đã 
xây dựng nhiều tuyến du lịch thăm bản của người Mông, 
người Dao, người lày, Người Xá Phó, Người Ráy, người 
Thái... du khách có thể ghé thăm các bản làng Sa Pa để thấy: 
người Mông tạo nên những tấm thổ cẩm nhiều màu sắc hoa 
văn mô phỏng cây, lá, hoa, muông thú,... ; xem nghề chế tác 
đồ trang sức bằng bạc, đồng tỉnh xảo, đẹp và lạ mắt như: 
vòng cổ, vòng tay, dây xà tích, nhãn...; thử mặc những bộ 
quần áo, váy, vòng,... của các cô gái, chàng trai dân tộc 
Mông, Thái, Dao hay mua về làm quà cho người thân; tắm 
lá thuốc của thây Mẩy người Dao trên bản Hồ; thưởng những 
món ăn đặc sản dân tộc do chính bàn tay người Mông trổ 
tài, đặc biệt là món thắng cố thường được nấu trong dịp lễ 
tết, chợ phiên, lễ ăn thể bảo vệ rừng,... hay giản dị hơn món 
cá suối Mường Hoa, nấm hương, rau thơm, bánh ngô, lòng 
phèo nướng,... 





“————————=———  ———__D— ——_—  —— 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM s89 


Sapa còn đặc biệt hấp 
dẫn du khách bởi những 
tour du lịch mạo hiểm như 
leo núi, chỉnh phục đỉnh 
Pan-xi-păng. Nêu là dân 
leo núi chuyên nghiệp phải 
mất ba bốn ngày đường để 
leo từ chân núi lên tới đỉnh. 
Với những du khách ưa 
mạo hiểm có thể nhờ sự hỗ 
trợ của hướng dẫn viên bản địa chính phục nóc nhà Đông 
Dương trong vòng 2 ngày,... 





Vẻ đẹp tự nhiên cùng với cơ sở hạ tầng hiện đại và sự 
đa dạng các loại hình cũng như sản phẩm du lịch ngày càng 
làm cho Sa Pa trở thành điểm đến nổi tiếng nhất của miễn 
Bắc, thu hút lượng khách du lịch quốc tế và nội địa quanh 
năm. 


⁄20 


72. sÑR GHIM V⁄ÄÄM điỒ 


ăm ở hai xã Mỹ Hoà và 
1 Tân Xuân, huyện Ba Tri 
tỉnh Bến Tre, sân chim Vàm 
Hồ là điểm tụ tập của 
nhiều loại chim. Từ năm 
1986 tới nay, Vàm Hồ trở 
thành sân chim lớn của cả 
nước. 


Vốn là vùng đất ngập 
mặn với nhiều loại cây 
hoang dã mọc thành rừng, ngày nay là điểm du lịch sinh thái 
hấp dẫn với nhiều cảnh quan độc đáo và nhiều loại muông 
thú quý hiếm. Sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên 
cảnh vật bao gồm các loại cây trái, núi non, sông biển, khí 
hậu trong lành. Nơi đây là nơi trú ngụ của gần 500.000 con 
cò, vạc, cổng cộc, le le... Quần thể chim Vàm Hồ gồm có 84 
loài thuộc 35 họ và 12 bộ, du khách có thể đến tham quan 
vào thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 âm lịch, chắc chắn bạn 
sẽ có những khám phá thú vị. 





Du khách đến thăm sân chim bằng đường bộ hoặc đường 
thuỷ. Bằng đường thuỷ đến thành phố Mi Tho, ngồi trên 
thuyền, bạn có thể ngắm quang cảnh bao la cỏ cây hoa lá 
trong không khí mát rượi từ sông thổi vào. Nếu thích dừng 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 991 


chân nghỉ ngơi thì bạn có —_- 


thể đắm mình trong màu 
xanh cây trái của Cù lao 
Tân Long cạnh sông Tiền, 
bạn tha hồ lựa chọn những 
thứ quả thơm ngon tươi 
mát nhất để thưởng thức. 
Bằng thuyền máy, xuôi _ 
theo dòng Ba La, sau vài Vườn dừa Bến Tre 

giờ là bạn có thể đến thăm 

Vàm Hồ. Trong không gian khoáng đạt của thiên nhiên cây 
lá, đứng trên vọng gác hình tháp chuông dựng giữa sân 
chim, phóng tâm mắt quan sát bạn có thể quan sát, ngắm 
nhìn hàng vạn cánh chim bay lượn với màu trắng tỉnh của 
những con cò hoặc chen lẫn là những con vạc màu sẫm. 





Vào mùa chim đẻ trứng khoảng tháng 5 đến tháng 11 âm 
lịch, những khách tham quan hiếu kì có thể dùng tay nâng 
niu từng quả trứng, ngắm từng chú chim non đang há miệng 
chờ bố mẹ mớm mồi. Những tiếng kêu râm ran, rộn rã phá 
tan bầu không khí hoang vắng của thiên nhiên. Ngày lại 
ngày, cứ tầm 4 đến 5 giờ chiều, hàng ngàn con cò vỗ cánh 
bay qua sông Ba Lai, nghiêng cánh qua ánh hoàng hôn màu 
tím sấm, như những vũ công say sưa biểu diễn vũ khúc của 
mình, khi mặt trời khuất bóng cũng là lúc những cánh chim 
hạ cánh xuống thảm rừng chà là xanh biếc. 

Mỗi loài chim có đặc tính riêng biệt, cò đi kiếm ăn ban 
ngày, vạc lại kiếm ăn ban đêm khiến không gian càng thêm 
nhộn nhịp. Trong tiếng gió rung cây xào xạc là âm điệu da 
diết, sầu thảm xót xa của tiếng chim cuốc gọi đàn, những ai 
từng đi xa quê nhiều năm chắc hẳn sẽ thấy nao lòng bồi hồi, 
rạo rực nhớ về những ngày đã qua. 


299 VIệT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Thăm chàm chim, du khách 
còn có thể dạo chơi trong rừng 
ngập mặn, tham quan khu căn cứ 
kháng chiến, khi mệt mỏi có thể 
ngả lưng trên những chiếc võng 
mắc trong rừng và cơ hội thưởng 
thức những món ăn đặc trưng của 
vùng sông nước, nếu ai có sở thích 
chụp ảnh thì đây là cơ hội cho bạn 
thử tài bấm máy... 

Thiên nhiên quanh ta rất phong 
phú và đa dạng, tạo hoá đã ban 
cho Bến Tre một cảnh quan hấp 
dẫn. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, mọi người có thể thực 
hiện những chuyến đã ngoại thú vị, chắc chắn chuyến đi này 
sẽ xoá tan những lo toan mệt nhọc của đời sống thường nhật 
và bắt đầu một ngày làm việc mới. 





72. Š4ÌM SƠN 


ách thành phố Thanh 

Hoá 16km là bãi biển 
Sâm Sơn với bờ cát trắng 
trải dài mênh mông sóng 
võ. Không chỉ có biển đẹp, 
nơi đây còn có nhiều thắng 
cảnh nổi tiếng như: hòn 
Trống Mái, đền Độc Cước, 
núi Cô Tiên...là điểm thu 
hút đông đáo du khách tới 
đây nghỉ dưỡng, tắm biển. 


Không giống như biển 
Cát Bà có nhiều hòn đảo 
nhỏ, bãi biển Sâm Sơn 
bằng phẳng trải đài xa tít 
tâm mắt. Mỗi khoảnh khắc 
diễn ra nơi đây đều mang 
lại cho người ta một cảm 
giác thú vị. Buổi sáng, 
những tia nắng mặt trời 
chói loá từ từ nhô lên từ 
mặt nước phía xa, mỗi lúc 
nắng lại gắt hơn nhưng 


x44 





s2 Cà, “ 


Sẩm S 


Bõi biển Sm Sơn dài hơn 10km, 
nước trong xanh và nông độ mặn 
vừa phỏi rắt tốt cho sức khoẻ con 
người. Ngoòi ra nơi đõy cỏn có 
cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, 
nguồn lợi hỏi sản phong phú, 
những sự tích vỏ huyền thoại mang 
độm chút nhãn vốn. Bãi biển Sẳm 
.Sơn lỏ một trong những bi biển 

“Tộng và đẹp ở phía Bắc nước ta là. 
nơi nghỉ dưỡng fí tưởng mỗi khi 
mùg hè đền. 





994 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


không làm con người thấy khó chịu bởi hơi mát từ khơi xa 
thổi vào. Sóng biển ào ạt vỗ bờ cát ôm lấy đôi chân mềm 
mại của khách tản bộ quanh bờ. Nhiều người thường thích 
tắm biển vào buổi sáng, bởi dòng nước trong mát, sóng võ 
mạnh, không khí trong lành sảng khoái. Sau khi tắm biển, du 
khách có thể phơi mình trên cát, nằm thư giãn trên ghế 
thưởng thức những ly nước dừa thơm ngon mát rượi. 


Mỗi thời khắc trong ngày đều mang lại cho bạn những 
ấn tượng khó quên. Buổi sáng và chiều bạn có thể thoả thích 
vui đùa cùng sóng nước. Nhưng buổi tối Sầm Sơn bạn có thể 
khám phá thành phố biển vào đêm sẽ vô cùng lý thú. Ngoài 
khơi xa là những vệt sáng nhấp nháy từ những con thuyền 
đánh cá, trên bờ biển là vô số. các cửa hàng, quán xá lung 
linh ánh điện tấp nập người qua lại. Du khách có thể đi dạo 
trên vỉa hè, hoặc sà vào các sạp hàng bán đồ lưu niệm, mua 
cho mình những món quà từ vỏ ốc, vỏ sò để dành tặng người 
thân, bạn bè. Nếu không muốn bách bộ, du khách có thể dạo 
chơi trên chiếc xích lô hoặc thuê những chiếc xe đạp đôi để 
cùng bạn bè, người thân tự mình khám phá cuộc sống sôi 
động về đêm của thị xã 
biển Sâm Sơn. 


Trong hành trình của 
chuyến du lịch dài hạn đi 
thăm các di tích và danh 
thắng nổi tiếng ở Sầm Sơn 
như: núi Trường Lệ, đến 
Độc Cước, hòn Trông 
Mái... Mỗi địa danh đều 
khiến con người có sự liên 
tưởng khác nhau. Hòn Cổ 





Đền Độc Cước 


99 DANH THÁNG VIỆT NAM 295 


Giải trông như con Giải khổng lồ đang vươn mình ra biển 
khơi. Nơi đây có đền Độc Cước gắn liền với một truyền 
thuyết. Chuyện kể rằng, có một chàng khổng lồ có trái tim 
nhân hậu và hiếu nghĩa. Thấy cảnh nhân dân lành bị thuỷ 
quái hãm hại, chàng quyết định sẻ đôi mình, một nửa ra khơi 
điệt thuỷ quái bảo vệ dân làng, còn một nửa đứng canh trên 
đỉnh hòn Cổ Giải bảo vệ nhân dân khỏi bất công ngang trái. 
Nhờ sự hi sinh của chàng mà nhân dân được ấm no, hạnh 
phúc. 


Sau này để tưởng nhớ công ơn của chàng, người dân nơi 
đây lập miếu thờ ngay bên tảng đá có vết lõm dấu chân 
khổng lồ, tương truyền là bàn chân của chàng sau này và là 
đền Độc Cước. Trong đền có tượng thân Độc Cước bằng nửa 
thân người và bước chân khổng lô trên đá của chàng trai 
dũng cảm. Để đến được đền, du khách phải qua 40 bậc đá. 
Đứng ở phía sau đến, du khách sẽ được chiêm ngưỡng biển 
Sâm Sơn bao la và núi Trường Lệ kì vĩ, tạo nên một bức tranh 
thuỷ mặc tuyệt vời. 


Điểm đến tiếp theo là hòn Trống Mái. Nhìn vào là ba 
khối đá mà tạo hóa vô tình 
hay hữu ý xếp đặt vững 
chắc không biết tự bao giờ 
đến nay vẫn hiên ngang 
đứng vững cùng gió mưa 
bão táp. Mỗi hòn có dáng 
vẻ riêng: hòn lớn nhất 
bằng phẳng như cái bệ lớn 
vững trãi. Hai hòn ở trên 
nhỏ hơn nằm chồng lên 7=——=== -= 
nhau trông giống hình Hòn Trống Mái - Tác phẩm hội họa sơn mài 
dáng con gà trống và gà KH lờ 





296 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


mái, mỗi khối đá này gắn 
với một truyền thuyết thú 
VỊ. 


Sau khi thăm đến 
Trống Mái, mọi người còn 
có thể tới thăm đền Cô 
Tiên, ngôi đền vinh dự 
được Bác Hồ về thăm và 
nghỉ chân năm 190. Đây 
là di tích được Bộ Văn hoá 
- Thông tin xếp hạng năm 
1962. Ngoài ra bạn còn 
được chiêm ngưỡng rừng s c8 Ni ni 
phi lao xanh ngắt xen lẫn NI BỆNH resnpriri iinnSan 
với những ngôi nhà nhỏ 
xinh tạo thành những hình 
cung rất đẹp. Phía nam dãy Trường Lệ còn có một bãi tắm 
với cảnh quan môi trường còn nguyên sơ, đó là bãi tắm Tiên, 
ấn vào chân dãy núi, như một thung lũng nhỏ yên bình tĩnh 
lặng. 


Một khu du lịch có tên là Quảng Cư ở phía đông bắc thị 
xã Sâm Sơn cũng đang là điểm đến lí thú và hấp dẫn cho 
khách tham quan. Nơi đây có thiên nhiên tươi đẹp, mọi 
người có thể tham gia các loại hình du lịch như câu cá, câu 
tôm, du thuyền, du lịch tìm hiểu văn hoá địa phương, du lịch 
tham quan làng nghề truyền thống,... và có thể nghỉ lại các 
xóm chài, nhà sàn, lều, lán, trại, vừa hấp dẫn, vừa mang tính 
dân tộc, nhưng cũng rất hiện đại, chắc chắn sẽ làm vừa lòng 
du khách. 





74. 6(ÔI RHiONG HIM ®ÔI 


K”? Bôi là điểm du lịch 
với suối nước khoáng 
nổi tiếng của Hoà Bình. 
Cách thành phố Hoà Bình 
khoảng 30km, cách trung 
tâm Hà Nội khoảng 75km. 
Suối khoáng nóng tự nhiên 
với điện tích 7 ha này là 
địa điểm được nhiều người Z..  c 
chọn lựa bởi những tác Đường lên Kim Bồi. 
dụng kì diệu cho sức khoẻ 

không phải nơi nào cũng 

có được. 





Ỹ 


Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì nguồn nước 
khoáng nơi đây có thể dùng làm nước uống, để tắm, ngâm 
mình, thích hợp chữa các bệnh viêm khớp, đường ruột, dạ 
đày, huyết áp. 

Thu hút du khách tới nghỉ di ỡng nhiều nhất là nhà nghỉ 
mang tên một bản người Mường có tên là Mỏ Đá. Vốn được 
xây dựng bên cạnh nơi có mạch nước khoáng lớn nhất vì vậy 
ở trong phòng mọi người vẫn có thể nghe được tiếng nước 
phun lên ào ào vô tận. Khu nhà nghỉ này vừa hiện đại vừa 
dân đã với tổng cộng 7 dãy nhà gồm 83 phòng, trong đó có 


s9ầ _ VIỆT NA VẺ Đẹp Tiêm ẨN 


hai dãy nhà sàn bê tông 
cách điệu theo mô hình 
nhà của người Mường, tất 
cả đều đầy đủ tiện nghị, 
thoáng mát, sạch sẽ. 

Khu du lịch có nhiều 
con suối khác nhau: suối 
Kim Bôi, Mỏ: Đá, suối 
Tiên... môi dòng suối là lề it” 
những dòng chảy bất tận Nhà sàn của người Thái ở Kim Bôi 
từ sâu trong lòng đất. Nhiệt độ của nước từ 34 - 36°C không 
hề bỏng rát, trái lại càng làm cho con người thư thái. Mỗi 
năm, khu nghỉ dưỡng này thu hút rất nhiều người tới chăm 
sóc sức khoẻ, có thể đáp ứng nhu cầu của du khách đến đây 
vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Những bể bơi trong nhà 
cùng hệ thống bồn tắm xoáy cá nhân và tập thể được thay 
nước hàng ngày sẽ mang lại cảm giác sáng khoái xua tan 
những mệt mỏi ưu phiền cho bạn. 





Pa Ea -asax 


Sau khi ngâm mình trong dòng suối nước nóng, từ khu 
du lịch đi về phía dốc Cun khoảng 1km là bức tranh thiên 
nhiên tươi đẹp. Dòng suối Mớ Đá chảy uốn mình bên những 
nương lúa vườn cây xanh ngút ngàn tâm mắt. Có lẽ khoảnh 
khắc tuyệt vời nhất là vào lúc sáng sớm, cảnh vật vừa tinh 
khôi, vừa e ấp bừng tỉnh sau giấc ngủ đêm. Không khí ở đây 
trong lành thoáng đãng đậm hương vị của miền quê thôn đã. 


Tiếp theo cuộc hành trình khoảng 2km nữa là tới khu di 
tích mộ cổ Đống Thếch. Trải qua thời gian, nơi đây còn hiện 
hữu hàng trăm ngôi mộ cổ của dân tộc Mường. Những ngôi 
mộ được đánh dấu bằng những cột đá cao tới 3m, trên khắc 
chữ Hán ghi tên những người đã chết, cây cột đá này là mốc 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 999 





quan trọng mà mưa gió của 
thời gian không thể bào 
mòn các lớp đất. Những 
ngôi mộ cổ đã được Bộ Văn 
hoá - Thông tin xếp hạng di 
tích lịch sử Quốc gia. 


Cũng là một trong 
những danh thắng đẹp của 
tỉnh Hoà Bình. Cách khu 
suối khoáng Kim Bôi 
chừng 7 km về phía Tây là Thác Bạc Long Cung thơ mộng 
hùng vĩ nằm trong khu rừng nguyên sinh ở độ cao trên 
1000m. Những dòng thác chảy ào ào chen lẫn cây rừng xanh 
mát. Không gian yên bình, một tiếng chim hót, một nhành 
hoa dại e ấp sau vòm lá cũng mang lại cho tâm hồn con 
người những dòng cảm xúc mới khác lạ êm ái. Ngồi bên 
đòng thác, bạn có thể chụp ảnh, hoặc tổ chức ăn uống rất 
thú vị. 





Thác Bạc Long Chung 


Không chỉ có những danh thắng nổi tiếng, mà Hoà Bình 
còn có một địa danh có nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc. 
Nếu được tham dự một đêm lửa trại của đồng bào dân tộc, 
bạn sẽ tha hồ múa hát cùng tiếng cổng, tiếng chiêng và 
thưởng thức rượu cần cùng những đặc sản của núi rừng Tây 
Bắc. Những món ăn mang đậm hương vị rừng núi như: thịt 
lợn nướng, canh gà măng chua, dê núi đá, cơm lam chấm 
muối vừng, cá suối rừng, quả lặc lè... chắc hắn sẽ làm bạn 
nhớ mãi không quên. 


7ö. 8UÔI NƯỚC RÓRG 4M RÔRG 


C” Đà Lạt khoảng 70 km về phía Đông Bắc có một suối 
nước nóng thiên nhiên tên gọi Đam Rông, là một địa 
điểm du lịch sinh thái, chữa bệnh hấp dẫn mà du khách có 
thể tham quan nghỉ dưỡng. 


Bao bọc quanh con suối là cánh rừng cây xanh mát cả tự 
nhiên lẫn nhân tạo với sự đa dạng và phong phú về số lượng 
loài. Rải rác trên mặt đất là những tảng đá nhấp nhô, du 
khách có thể ngồi nghỉ sau những lần đi dạo. Từ sâu thắm 
trong lòng đất, dòng nước nóng phun trào với nhiệt độ trung 
bình khoảng từ 40 - 45°c, nồng độ lưu huỳnh cao hơn các suối 
nước nóng ở các vùng khác vì thế đây là địa điểm lí tưởng 
để chữa trị các bệnh ngoài da và các bệnh tim mạch. 

Đến với Đam Rông bạn còn có dịp được tận mắt chứng 
kiến những lễ hội và phong tục tập quán của đồng bào nơi đây. 


Tây Nguyên với những tập tục tín ngưỡng văn hoá đậm đà ' 
bản sắc. Cư dân Đam Rông có hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu 
số Tây Nguyên với kho tàng văn hoá truyền thống lâu đời như 
lễ mừng lúa mới, lễ bỏ mả, lễ đâm trâu, lễ hội công chiêng... 

Sau những ngày mùa, một lễ hội có quy mô lớn được tổ 
chức là lề cúng mừng gặt lúa (Mơ nhum hơma) nhằm bày tỏ 
lòng biết ơn tới Yàng - ông trời, người đã ban cho dân làng 
một năm mưa thuận gió hoà, vụ mùa bội thu. Trong khi tiến 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM S01 





hành nghi lễ, thầy cúng lấy 
nước đầu tiên trong từng 
choé rượu chia cho các 
thành viên dự lễ theo cấp 
bậc từ người có vai vế 
trong làng, sau đó đến chủ 
nhà và người dân. Gia chủ 
chuẩn bị một con gà trống, 
trong khi tiến hành nghỉ lễ §Ị: jn 
thây cúng sẽ cắt cổ gà lấy tễ hội ở Đam 
tiết sau đó trộn với bột nghệ 

và nước cháo, dùng một cái que vẩy thứ nước đó lên đống 
lúa, lên trời, xuống ruộng, sau đó đọc thân chú khấn vái tạ 
ơn trời trong tiếng nhạc của cổng chiêng trầm hùng. 





K.. 


Rông 


Trong lễ hội, du khách còn được chứng kiến những môn 
võ thuật truyền thống của người dân tộc, những chàng trai 
khoẻ mạnh nhất từ các buôn tới dự môn đấu vật, người khoẻ 
nhất sẽ được mọi người tán dương trong âm vang rộn rã của 
tiếng công, tiếng chiêng và sự reo hò cổ vũ của dân làng. 
Trong ngày lễ hội, nếu không thưởng thức, hoà nhập vào 
đêm sinh hoạt văn hoá dân gian thì quả là đáng tiếc, trong 
ánh lửa trại bập bùng, bạn có thể thưởng thức các món ăn 
dân đã như canh măng tươi nấu gà, được thưởng thức ché 
rượu cần thứ thiệt,... 

Suối nước nóng Đam Rông trong tương lai sẽ là điểm du 
lịch sinh thái hấp dẫn, nơi đây là nơi chữa bệnh liên hoàn, 
hấp dẫn du khách khắp mọi miền về tham quan nghỉ dưỡng. 


76. S(ÔI R(ỚCG NÓNG “iỘI V-ÂR 


uồi nước nóng Hội 
Vân, thuộc xã Cát 
Hiệp, huyện Phù Cát (Bình Ă 
Định), đây là một trong ƒ -Ô co- ——«4ẾẾ 
bốn suối nước nóng đang ƒ _ 
được khai thác để chữa 
bệnh ở nước ta. 


Trong lịch sử nước ta, 
nhà bác học Lê Quý Đôn TẾ vê vi 
đã từng viết: “Phường Hơi nước nghi ngút tử khu suối nước nóng 
Đống Đa, huyện Phù Ly, Hội Vân 
phủ Quy Nhơn (vào năm 
Minh Mệnh 13, tức năm 1832, huyện Phù Ly chia thành hai 
huyện Phù Mĩ và Phù Cát) có một cái đầm tròn, đầm thường 
sôi, nước trong suốt tới đáy, nóng không thể tới gần được; 
lúc tạnh thì bốc khói, lúc mưa thì khói càng bốc lên nghi 
ngút. Trâu, dê chẳng may ngã xuống như bị luộc; trong đầm 
cũng có cá sống được, tôm cua đều có sắc đỏ”. Sách Đại 
Nam nhất thống chí, quyển 9 nói về Bình Định ở mục khe 
nước nóng có chép rằng: “Khe nước nóng ở trong rừng về 
phía Nam huyện Phù Cát, bề dọc 2 trượng (khoảng 8m), bề 
ngang chừng một trượng, lởm chởm nhiều đá, nước thường 
bốc hơi như nước sôi, chảy ra hơn 10 trượng khí nóng mới 





5 


« 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 308 


bớt dân. Đến thôn Tân Hoà thì hợp với chằm nước đục mà 
cùng chảy vào sông Nha Đoài”. 


Người dân xứ này nhắc đến một huyền thoại về một 
nàng công chúa của đất nước Chămpa ngày xưa. Chuyện 
kể rằng, ngày xưa có nàng công chúa không may bị mắc 
chứng bệnh lạ, da của nàng sân sùi, chốc lở rất đáng sợ. 
Vua cha thấy con gái như vậy rất đau lòng, vua cho người 
tìm kiếm những thầy thuôc giỏi nhất ở khắp nơi trong 
nước đến chữa trị nhưng các thầy thuốc cũng đành bó tay, 
bệnh tình của công chúa không khỏi. Vua cha có thú vui 
thích săn bắn, để con gái ở nhà thì nàng sẽ rất buồn vì vậy 
một lần nhà vua mang nàng đi theo. Trời sắp tối mà cha 
con vẫn đang ở trong một khu rừng hoang vu, cây cối um 
tùm, ngay trước mặt nhà vua là một dòng suối nước ngầm 
trào lên trong vắt. Vua bèn cho người quây màn để công 
chúa tắm, một sự kì diệu đã xảy ra, công chúa ngâm mình 
một lát thì thấy hết ngứa ngáy, trong người cảm thấy 
khoan khoái dễ chịu. Nàng xin vua cha cho dựng trại và Ở 
đây một thời gian để hàng ngày có thể ngâm mình trong 
làn nước nóng. Ngày qua ngày, bệnh tình của công chúa 
đã khỏi lúc nào không biết, mọi người cho rằng đây là báu 
vật thần tiên ban tặng cho con người nên đặt tên cho suối 
là suối Tiên. : 

Trải qua thời gian tới nay, suối nước nóng đã được các 
nhà khoa học nghiên cứu và đưa ra những kết luận chính 
xác trong việc tận dụng nguồn tài sản từ thiên nhiên mang 
lại hiệu quả chữa bệnh cho con người. Trong suối nước 
nóng Hội Vân có nhiều chất lưu huỳnh và một số khoáng 
chất khác thích hợp cho việc điều trị các bệnh ngoài da, 
bệnh hô hấp, bệnh thần kinh....Mỏ nước nóng Hội Vân với 


304 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


sự hoà tan của hơn 20 chất khoáng gần gũi với một số viện 
điều dưỡng trên thế giới như chất Cloruahydro, Cacbonnat, 
Sunfatnatrl,... 


Không chỉ đáp ứng nhu câu chữa bệnh, hàng năm vào 
những ngày lễ tết, suối nước nóng còn thu hút một lượng lớn 
khách du lịch từ khắp mọi nơi đến thăm quan. Du khách có 
thể thoả thích ngâm mình trong dòng suối, tận hưởng cái 
cảm giác thú vị mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Nếu 
ai tắm vào lúc chiều muộn, trong không gian mờ ảo, những 
mạch nước nóng lộ thiên nằm rải rác ở các đoạn suối dài 
khoảng 1 km, hơi nước bay lên mờ ảo, khiến du khách như 
đang lơ lửng nơi chân mây, cổng trời thật là thú vị. 


Ban ngày, những khi trời nắng nóng, sương mù tan biến 
trả lại cho mặt nước một khoảng không trong vắt, đáy. Hồ 
nông có thể nhìn thấu những vòi nước phun từ đáy, quanh 
miệng hồ là những dải cát dài trắng mịn, là một nơi tắm 
nắng lí tưởng cho du khách. Một thú vui mang lại sự hấp 
dẫn cho du khách là luộc trứng gà, trứng cút trong suối nước 
nóng có độ sôi từ 70 đến 80 độ. 


Quan sát về phía Đông Bắc là dãy núi Bà hùng vĩ, nếu 
du khách đến Hội Vân vào ngày mùa đông sẽ được chứng 
kiến bức tranh mờ ảo của hơi nước bốc lên vào mỗi buổi sớm 
mai, người và cảnh hoà quyện, không chỉ thăm quan mà sau 
chuyến đi bạn sẽ có sức khoẻ tốt nhất cho những ngày làm 
việc mới ở phía trước. 


7r. TM Đ‹ẢO 


hững khu vườn su su xanh mát trĩu quả, những ngôi nhà 

núp súp sau làn sương, những con đường uốn lượn 
quanh co qua các sườn núi thông mọc thẳng tắp vi vu trong 
gió. Đó là khu du lịch Tam Đảo thuộc thị trấn Tam Đảo, 
huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Cách Hà Nội 86 km từ thị 
xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, sau một giờ xe chạy là lên tới 
Tam Đảo. Thêm 20km đường đốc uốn lượn quanh co là điểm 
du lịch lí thú cho những ngày nghỉ cuối tuần, những chuyến 


píc níc cùng người thân bè 
bạn. 


Từ xa, dãy Tam Đảo 
trập trùng với ba đỉnh núi 
cao nổi lên như ba hòn 
đảo. Vào những buổi sáng 
sớm sương mờ lãng đãng 
chờn vờn lưng chừng núi 
Tam Đảo hiện ra giữa một 
khung cảnh vừa thơ mộng, 
vừa hùng vĩ, huyền ảo 
khiến cho bạn có cảm giác 
như lạc bước vào xứ sở 
sương mù Luân Đôn ở 
Châu Âu xa xôi. 


Tam Đỏo, dãy núi dài khoảng 80km, 
diện tích là 253 hg nằm ở độ cao 
900m so với mặt nước biến, khí hậu 
mớt mẻ quanh năm. Mùa hè nhiệt 
độ ở Tam Đỏo trung bình từ 20° - 
22° C với sự luãn chuyền bôn mùod 
rõ rệt trong ngỏy: những buổi sống 
bình minh lä thời tiết của mùa xuôn, 
giữa trưa là cái năng rực rỡ của mùa. 
hạ, buổi chiều mớt trời thu fim và 
đêm xuống se lạnh đầu đồng. Tam 
Đảo thu hút nhiều khách du lịch 
nhất là vào mùa hè bởi khí hậu vô 
cùng mát mẻ, là địa điểm lí thú để 
trồn chọy cải nắng goý gắt, khó chịu 
của đồng bằng, hơn thê nữa giao 
thông đi lại thuộn tiện. <“ 


306 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Bạn nên bắt đầu cuộc 
hành trình vãn cảnh Tam 
Đảo vào thời khắc nào là 
đẹp nhất, có lẽ thời khắc 
nào cũng mang lại cho ta 
cảm giác thú vị. 

Những con đường mòn 
sát chân núi sẽ dẫn bước 
chân du khách đến với 
những cánh rừng thông Đường lên Tam Đảo 
xanh trải dài tít tắp. Không 
gian thoáng đãng, yên bình líu lo chim hót trên cao. Xa xa là 
bởi khung cảnh êm đềm nên thơ của sông hồ, ruộng vườn, 
làng xóm ẩn hiện trong mây trời, sương núi. Bên cạnh những 
ngôi nhà nhỏ nép mình sau vườn su su là những nhà nghỉ 
mới xây khang trang rộng rãi nhằm phục vụ lượng khách tới 
đây nghỉ dưỡng. 





Tam Đảo đẹp bởi màu xanh của núi đồi, nơi đây không 
gian thật yên bình, tĩnh tại. Đâu đâu cũng tràn ngập màu 
xanh của cỏ cây hoa lá. Có lẽ nhắc tới địa danh này những 
ai đã từng đặt chân đến không thể quên những vườn su su 
quả sai trĩu, lúc lỉu trên cành. Những món ăn được chế biến 
từ quả và ngọn su su cũng là món ăn ngon, lạ miệng bởi vị 
mát và vị ngọt kết tinh từ trời đất. 


Tam Đảo còn có những cảnh đẹp riêng mà rất đối thơ 
mộng, những cái tên gần gũi dễ nhớ như: Thác Bạc, cầu Đãi 
Tuyết, Am Gió, Thang Mây, hồ Xa Hương, đập làng Hà và 
rừng cây nguyên sinh đang là những điểm tham quan mà 
nhiều người muốn tới. Thác Bạc là dòng thác đẹp nhất, dòng 
nước trong vắt bắt nguồn từ khe núi len lỏi qua các vòm cây 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 30Z 


xanh mát. Để tới được Thác 
Bạc, mọi người phải đi qua 
con đường mòn có những 
bậc đá quanh co. Vừa ởdi, 
du khách có thể vừa nhấn 
nha từng bậc, ngắm cảnh 
núi rừng, thung sâu, vách 
đá lẫn trong tiếng gió, tiếng 
chim và tiếng thác nước 
chảy. Vào những ngày trời 
mưa, Thác Bạc xuất hiện 
luông sáng lóng lánh phản chiếu sắc cầu vồng ánh lên màu 
sắc đẹp mắt giữa núi rừng đại ngàn... 





Ba ngọn núi cao nhất dãy Tam Đảo 


Tam Đảo còn là địa điểm đến hấp dẫn của những người ưa 
khám phá bởi sự đa dạng sinh thái động thực vật chân núi và 
đỉnh núi Rùng Rình. Nhờ thời tiết và khí hậu thuận lợi nên nơi 
đây cây lá xanh mướt quanh năm. Trong rừng còn có nhiều loài 
cây, có cây to mấy người ôm không hết. Bên cạnh những cây 
to xù xì được điểm xuyết bởi những giỏ lan đơm hoa khoe sắc, 
đó là nét đẹp tỉnh khôi tươi tắn làm say đắm lòng người. 


Bên cạnh những rừng cây râm mát, nơi đây còn có nhiều 
đi tích lịch sử nổi tiếng như: đền Mẫu Thượng Ngàn, đền 
Đức Thánh Trần, đển Cô, đến Cậu. Riêng đền Bà chúa 
Thượng Ngàn nhắc mọi người nhớ về một truyền thuyết đẹp. 
Xưa kia, ở một ngôi làng nơi núi rừng Tam Đảo, có một gia 
đình nọ sinh ra một người con gái đẹp, tóc đài óng mượt như 
dòng suối e ấp, da trắng như mây trời Tam Đảo. Lớn lên, ai 
cũng nghĩ cô gái có một tương lai tốt đẹp. Nào ngờ, đất nước 
đang thái bình thì Giặc 2n t7 Phương Bắc tràn đến cướp phá 
nước ta. Cũng như bao người khác, cô gái không chịu được 


SQOáé VIỆT NAM VÉ Đẹp TIM ẨN 


cảnh áp bức của bọn cướp nước nên cô ra nhập đội q:ân của 
hoàng tử Lang Liêu chung sức giết giặc. 


Giặc Ân thật hung ác, nhưng đội quân Lang Liêu có sức 
mạnh phi thường, chẳng mấy chốc đã đánh tan giặc Ân xâm 
lược. Chiến tranh kết thúc, cô gái trở về với núi rừng, chàng 
Lang Liêu thì lên ngôi vua xây dựng đất nước vững mạnh. Vốn 
có cảm tình với cô gái xinh đẹp có lòng đững cảm nên nhà vua 
ngày đêm nhớ mong nàng sơn nữ. Cuối cùng vua quyết đi tìm 
cô gái nhưng không tìm thấy nàng đâu. Nhà vua buồn chán 
chuẩn bị ra về thì đêm đó, mơ thấy thần hiện về báo mộng 
ngày mai sẽ gặp được người đẹp. Quả nhiên sáng hôm sau, 
nàng tiên Tam Đảo đã xuất hiện, nàng vẫn đẹp như xưa. Nhà 
vua đón nàng về cung làm lễ cưới. Nàng được tôn là bà chúa 
Thượng Ngàn của núi rừng Tam Đảo. Khi bà mất, để tưởng 
nhớ bà chúa nhân hậu của mình, nhân dân được lập đền thờ 
ngay sát chân ngọn núi Thiên Nhị, trên đường lên tháp truyền 
hình ngày nay. _ 


Sau khi vãn cảnh Tam 
Đảo, mọi người còn có thể 
phé thăm những khu nghỉ 
dưỡng ở các vùng lân cận 
như quần thể thắng cảnh Tây 
Thiên với khu Thiền Viện 
Trúc Lâm, các đền, chùa lăng 
mộ cổ - nơi mà mọi người có 
thể thấy trên bất cứ nơi nào ở 
làng quê Việt Nam. 





Sân gôn Tam Đảo 


309 


78. TM GỐC - ĐÍGH ĐỘNG 


N"” cố đô Hoa Lư trầm 
ặc rêu phong cổ kính 
thì Tam Cốc - Bích Động là 
một quân thể kiến trúc hài 
hoà, một danh lam thắng 
cảnh được ví như một “Vịnh 
Hạ Long trên cạn” hay 
“Nam thiên đệ nhị động” 
của Ninh Bình. Nằm ở địa 
phận xã Ninh Hải, huyện 
Hoa Lư, danh thắng này đẹp 
lộng lẫy bởi núi non trùng 
điệp, hang động kì thú, sông 
nước hữu tình. Một số hang 
động nổi tiếng như Tam 
Cốc, chùa Bích Động, đền 
Thái Vi, động Tiên, chùa 
Linh Cốc, suối Tiên, Thiên 
Hương động sẽ là điểm 
dừng chân hấp dẫn du 
khách trong và ngoài nước. 


Giống như Chùa 
Hương, mọi người tới tham 





Chùa Bích Động 

Tên gọi Tam Cốc theo nhãn dân 
trong VỐN nói nó có nghĩa lỗ ba 
hang, gồm hong cả, hang Hơi vô 
hang Ba. Chẳng biết tự bao giờ 
"đông sông Ngõ Đồng xuyên quơ. 
nữủi, böo môn đốt . 8 tạo nên” 
' những hơng động đẹp mắt. Thiên 
nhiên sơn thuỷ hữu tình, một vẻ 
đẹp hiển hoä giữa những dãy núi. 
.đú dựng đứng võ dỏng sUỗi nước 
.trong vất chảy “ấn đềm. PP 





v10 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 


quan thường dùng đò làm 
phương tiện chủ yếu. Bến TC SH n 
đò Tam Cốc là hiện diện Ệ __. ——- = _ # 
những đặc trưng thường § T8 == : Xe 
thấy ở làng quê Việt Nam. Ệ : : 
Ai từng sống ở quê có ai mà R@ƒ?ằệm=. «mm j 
không biết đến cây da, Ñ§ mm _— 30 TH 

giếng nước, mái đình, lữ Me KG _ 





những hình ảnh trở nên gàn [Ghi 
gũi quen thuộc trong tâm Đợi khách vào Bích Động 


thức con người Việt suốt 
bao đời nay. Ngày lại ngày, nhưng đông nhất vẫn là mùa lễ 
hội, bến đò tấp nập người qua lại. 


Thú vị nhất là khi ngồi trên thuyền, ngắm dòng sông 
Ngô Đồng nước trong xanh chảy nép mình vào những dãy 
núi trùng điệp nối tiếp nhau, không gian tĩnh lặng chỉ còn 
tiếng mái chèo khua nước nhịp nhàng đưa du khách vào 
thăm động. Ngồi thuyền lướt nhẹ trên mặt nước, du khách 
được tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành, được đắm say 
với cảnh đẹp mây trời. 

Con thuyền lách mình đưa du khách vào những hang 
động ngầm, sau khi ra khỏi hang mọi người sẽ có chuyến du 
ngoạn trên suối Tiên. Nước suối trong vắt, có thể nhìn xuống 
tận đáy, những cây rong rêu mềm mại, những đàn cá bơi lội 
tung tăng. Ngoài ra, lòng suối còn có những phiến đá rất to, 
bằng phẳng tương truyền rằng nơi đây là nơi Tiên nữ trên 
trời thường xuông tắm nên mới được gọi là suối Tiên. 

Bích Động là ngôi chùa nằm nép mình bên dãy núi Ngũ 
Nhạc dựng đứng soi bóng xuống dòng sông Hoàng Long 
trong vắt êm đêm. Bích Động là ngôi chùa xây dựng từ thời 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 311 


hậu Lê, được tu bổ trong những đời vua kế tiếp. Hiện tại 
ngôi chùa còn quả chuông lớn, mộ tháp các vị hoà thượng 
có công xây dựng chùa. Toàn bộ cảnh quan gồm ba chùa: 
chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, trải ra trên ba tầng núi. 


Chùa Hạ được xây bằng đá tảng mài nhẫn trên khối nền 
kè đá cao tới gần 2m, với bàn tay khéo léo của mình, những 
cột thêm, lan can cũng được làm bằng đá. Mái chống lợp 
ngói ngũ hài to bản, hai bên là hai toà giải vũ, phía trước là 
sân gạch rộng và phương đình. Từ chùa Hạ, mọi người có 
thể tới thăm chùa Trung và chùa Thượng. Ngôi chùa này 
được dựng trên một điểm cao chót vót gần đỉnh núi, nay chỉ 
còn lại mấy cột đá đứng chơ vơ giữa những cây đại cổ thụ. 
Đứng trên nên chùa Thượng, du khách có thể ngắm nhìn 
toàn cảnh Bích Động như một bức tranh sơn thuỷ tuyệt đẹp, 
trải rộng ra trước mắt. 


Bích Động còn có những hang động đẹp như động Tiên, 
động Thiên Hương rộng 800mỶ với 
nhiều nét độc đáo, khác biệt. Động 
có lối lên thắng đứng đến tận đỉnh 
núi với đường kính khoảng 6m, từ 
trong động mọi người có thể thấy 
trời xanh cao vời vợi, gió thổi mát 
lạnh mang lại không khí trong lành 
mỗi buổi ban mai. Ngoài ra, nơi 
đây còn có các Thung với hệ động 
thực vật cảnh quan vô cùng hấp 
dẫn. 


Phía cuối cuộc hành trình là 
một thung lũng đầy nắng có tên là 
Thung Nắng, một điểm du lịch Chùa trong núi Bích Động 








319 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 


sinh thái cho những du khách yêu thiên nhiên. Hệ động vật 
sinh thái ở đây vẫn giữ được nét hoang sơ. Ngồi“trên chiếc 
thuyền thong thả ngắm nhìn và khám phá vẻ đẹp của Thung 
Nắng sẽ cảm thấy mát lạnh vì trần hang rất thấp, các nhũ đá 
rủ xuống với muôn hình muôn vẻ, hang đá nằm gọn trong 
một quả núi với cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ. Trước 
cửa hang là bụi cây lau sậy um tùm, du khách có thể đậu 
thuyền tại đây để nghỉ ngơi, chụp ảnh và ngắm nhìn cảnh 
đẹp. Cứ vào buổi chiều, từng đàn cò trắng bay về đậu kín cả 
vùng đất ngập nước tạo nên nét hấp dẫn đặc trưng của 
Thung Nắng. 

Tam Cốc - Bích Động là một quần thể di tích lịch sử, 
đanh lam thắng cảnh đẹp, hoang sơ, hội tụ nhiều yếu tố tài 
nguyên du lịch như: du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, leo 
núi, chắc chắn sẽ cho bạn những phút giây thư thái tuyệt vời. 


7o. THráG 4 


Thúc Đa bố! nguồn tỪ đỉnh núi Ba Vị giữa chỗn nơi rừng 
luôn có sương mở bao phủ. Xung quanh thớc, cây côi fÕt 
tươi, mọi người có thể dạo chơi tản bộ dọc theo những con 
đường mỏn uốn lượn quanh co tong tiết trời mót dễ chịu. 
Đáp ứng nhu cầu nghỉ đưỡng của du khách, nơi đây có cóc 
địch vụ thuận tên bao gồm các khu vưi chơi, thể thao giải 
tí như: bóng đó, bóng chuyên, cu lông, cđu có, hớt 
karaoke, fổm tạợi hồ bơi sinh thới... 


hu du lịch sinh thái Thác Đa nằm ở thôn Mường Châu, 

ã Vân Hoà, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (cũ). Cách thủ đô 

Hà Nội và thành phố Hà Đông hơn 50km về phía Tây, là 
điểm lí tưởng cho những chuyến píc níc trong tuần. 


. Thú vị nhất là những nhóm du khách nghỉ qua đêm ở đây, 
những nhà sàn xinh xắn của dân tộc Thái sẽ mang cho bạn 
cảm giác thoải mái, thư 
thái. Nhà sàn nơi đây nhiều 
hình thức bạn tha hồ lựa 
chọn bao gồm: nhà sàn 
khép kín, nhà sàn tập thể, 
nhà sàn thương mại, nhà 
sàn camping, trại chữ A; 
đặc biệt còn cho thuê 
phòng hội thảo (từ ó0 - 300 





S314 


người) với đây đủ đồ dùng 
tiện nghi và hiện đại. Ngoài 
ra, nơi đây còn có khu bể bơi, 
hồ câu cá dưới chân núi, sân 
chơi thể thao, vườn cây ăn 
quả, các món ăn dân tộc độc 
đáo... sẽ để lại cho du khách 
những ấn tượng không dễ 
phai mờ. 


Và đặc biệt hơn cả là 


đến với Thác Đa, du khách 


VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 








được hoà mình trong không khí lễ hội ấm áp của bản làng 
dân tộc, say trong men rượu cân của những đêm lửa trại bập 





bùng, vui trong 
tiếng sạp của 
những điệu xoè 
truyền thống như: 
múa “Xênh Tiền” 
của người Mường, 
“Chuông” của dân 
tộc Dao Tiển, “Kèn 
lá gọi người yêu” 
của dân tộc Mông, 
hay “Hát mừng 
năm mới” của: 
người lày,... 


Thiếu nữ Dao Tiền mời 
rượu trong phiên chợ 


so. TH+‹áC ÐM ØÑI 


TỪ quốc lộ 20 đi vảo thác lä những vườn trẻ xanh ngát 
bạt ngỏn trên những cánh đồng có độ dốc thoơi thođi, 
vẻo mùad nẻo trong nỡm thác nước củng có dáng vẻ 
riêng độc đóo, thác Đambri côn gọi là thúc Đợi chở. 


ì¡ địa phận phía Bắc thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, thác 

Đam Bri cao 60 m là một trong những thác nước đẹp nhất 
và cao nhất ở Lâm Đồng nằm đan xen với khu rừng nguyên 
sinh rộng hàng trăm héc ta. 


Đến với thác Đambri 
du khách sẽ được nghe 
một câu chuyện kể cảm 
động về chuyện tình của 
một đôi trai gái, chàng trai 
người K“Ho và cô gái Châu 
Mạ. Đó là một ngày cách 
đây lâu lắm rồi, có một 
chàng trai tên là K“Đam 
nổi tiếng có sức mạnh, 
lòng gan dạ, trí thông 
minh, chàng luôn ra tay 
giúp đỡ những người yếu 
đuối vì thế chàng luôn 
được mọi người quý mến. 





316 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 





Một ngày KĐam đi săn, 
mải đuổi theo con mỗi, 
chàng lạc vào khu rừng lạ, 
nơi đó cây cối xanh mát, 
cây cối tốt tươi. Một sự 
ngạc nhiên thú vị làm 
chàng không tin nổi vào 
mắt mình, trên ghểnh đá 
bên dòng thác là một thiếu 
nữ xinh đẹp như tiên giáng 
trần, trong giây phút chưa 
kịp tĩnh tâm đó thì đột 
nhiên từ trên cây cao, một 
con trăn khổng lô lao 
xuống quấn chặt lấy cô 
gái. Không trần chừ chàng lao vào giết chết con trăn cứu 
được cô gái. Cảm phúc trước sự dũng cảm và nhanh trí của 
chàng trai, cô gái đem lòng yêu thương và theo chàng về 
bản. Nhưng đến một ngày, chàng trai phải lên đường ra 
chiến trận, cô gái ở nhà chờ mong và biết tin người yêu đã 
hy sinh, cô khóc nhiều và chết bên bờ suối. Từ đó dân làng 
phép tên cô gái - Ka Bri và chàng trai đặt tên cho dòng suối 
là Đambrl. 





Ngày qua ngày, thác Đam Bri đổ xuống bờ đá cao thẳng 
đứng tuyệt đẹp trông như một bức màn nước trắng xoá từ 
trên cao đổ xuống. Du khách có thể tham quan thác nước và 
khám phá những sản phẩm đặc trưng của núi rừng Tây 
Nguyên bằng các hình thức du lịch như đã ngoại, picnic, cắm 
trại, tắm thác... 


5í. TH<áC Ð"N GIỐC - ĐỘNG RGƯỜM RG{O 


ác Bản Giốc là một 

thác nước tuyệt đẹp 
của tỉnh Cao Bằng cách 
huyện Trùng Khánh 
khoảng 20km về phía 
Đông Bắc. 


Thác Bản Giốc tuyệt 
đẹp chảy từ độ cao 53m, 
rộng 300m với 3 tầng gồm 
nhiều ngọn thác lớn, nhỏ khác nhau từ trên cao, một khối 
nước lớn đổ xuống qua nhiều bậc núi đá vôi. Giữa thác 
có một mô đá rộng phủ đầy cây xanh chia dòng sông 
thành 3 dòng nước tung bọt trắng xoá. Dòng thác chảy hai 
mùa riêng biệt, mùa mưa nước đổ ào ào tung bọt trắng 
xoá. Mùa khô, nước chảy thành 3 tầng, lững lờ đổ xuông 
dòng sông Quây Sơn như những dải lụa trắng mềm mại. 
Dưới chân thác Bản Giốc là mặt sông rộng, phẳng như 
gương, trong veo in bóng cả bầu trời lung linh huyền ảo, 
hai bên bờ là những thảm cỏ xanh rì, lác đác điểm những 
chùm hoa phong lan toả hương thơm đìu dịu; những đàn 
trâu, bò ung dung gặm cỏ làm cho cảnh sắc càng thêm 
sinh động lạ kì. 





316 ViệT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 





Đến với Bản Giốc, du khách còn được ngắm những chiếc 
nhà sàn của người dân tộc Tày, với những chiếc cọt nước kẽo 
kẹt quay miệt mài suốt ngày đêm. Thêm nữa, dưới chân đèo 
Mã Phục là những thửa ruộng bậc thang nhiều màu xếp 
thành từng bậc nối đuôi nhau chạy dài. 


Nếu là người yêu văn hoá truyền thống dân tộc, bạn 
sẽ được nghe chính những con người nơi đây thể hiện 
những điệu lượn, hát then, điệu SỈi giang,... bên bếp lửa 
bập bùng,ấm áp. Ngoài ra bạn còn được thưởng thức 
hương vị ngọt bùi của hạt dẻ Trùng Khánh được chế biến 
nhiều kiểu khác nhau: rang, sấy, ninh chân giò, thịt gà,... 
mà vẫn giữ nguyên hương vị. Đây là thức quà ngon, bạn 
có thể mua về làm quà cho người thân, bạn bè. Một món 
hấp dẫn khác là bánh trứng kiến cũng khiến người ta ăn 
một lần mà nhớ mãi. Bánh được làm từ bột nếp, trứng kiến 
cùng lá non của cây cỏ. Trứng kiến đen ở vùng rừng Cao 
Bằng rất mẩy, béo và có hàm lượng đạm cao, món ăn 
không phải nơi nào cũng có. 

Thác Bản Giốc đẹp nhất là vào cuối thu, tầm tháng 9, 10, 
khi những thửa ruộng bên bờ sông bước vào mùa chín. Thời 
điểm này màu hồng của phù sa, màu xanh của núi và mây 
trời, và màu vàng của 
nắng, của lúa chín pha trộn 
với nhau tạo nên một bức 
tranh hài hoà màu sắc. 

Cùng với thác Bản 
Giốc, động Ngườm Ngao 
cũng là một danh thắng 
tuyệt đẹp của vùng đất 
Cao Bằng. Động nằm cách 








99 DANH THẮNG VIỆT NAM _— S19 


thác Bản Giốc 3km. Bước 
chân vào động, ta như lạc 
vào thê giới kì ảo, choáng 
ngợp trước những dải 
thạch nhúứ muôn màu 
muôn sắc từ trên các vòm 
đá cao rủ xuống. Thiên 
nhiên đã khéo léo tạo nên 
những tượng đá khác nhau, 
khơi gợi trí tưởng tượng 
phong phú của mỗi người. 

Với dáng dấp khác 
nhau gồm hình người, có 
tượng giống cây rừng, 
giống súc vật trong các câu 
chuyện thần thoại. Đặc 
biệt, trong hang có rất 
nhiều nơi như bồng lai tiên cảnh, với nàng tiên đang nghiêng 
mình chải tóc, có dáng vẻ của ông bụt hiền từ, có búp sen 
khổng lồ và cột chống trời,... 





Động Ngườm Ngao với vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ, mang 
đậm sắc thái Việt Bắc đã được Bộ Văn hoá - Thông tin và 
Thể thao công nhận là danh thắng quốc gia. 


Đến với thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao, du khách sẽ 
được tận mắt ngắm cảnh hùng vĩ của núi rừng, sông suối, 
của hang động lộng lẫy, nguy nga, được thăm lại những khu 
đi tích lịch sử và với bao điều kì thú mà thiên nhiên đã ưu 
đãi ban tặng cho nơi này. 


52. THCG RRÔNG RM« 


. Krông Kma là một 
trong những thắng 


cảnh đẹp của Đak Lak, từ 
trung tâm huyện Krông 
Bông đi ngược về dãy Cư 
Yang S5in khoảng 3 cây số 
nữa là đến thắng cảnh 
hùng vĩ của núi rừng Tây 
Nguyên. Xuất phát từ đỉnh 
cao nhất của dãy Cư Yang 
Sin, dòng suối Krông Kma 
chảy mạnh tạo thành một thác nước thơ mộng, nơi đây du 
khách có thể khám phá và tận hưởng những khoảnh khắc 
thú vị: cưỡi voi leo núi, nhấm nháp rượu cần, ngắm nhìn các 
cô gái Ba Na địu đàng trong từng điệu múa. 





Thác nước tung bọt trắng xoá lên các ghểềnh đá, suối 
nước trong vắt soi rõ từng viên sỏi dưới mặt nước. Hãy đặt 
bàn chân của mình lên các phiến đá mát lạnh bạn sẽ có 
những giây phút thư giãn sảng khoái. Ngay giữa lòng suối 
du khách cũng có thể ngồi thưởng thức các bữa liên hoan 
nhẹ trong tiếng hót râm ran, ríu rít của chim rừng. 


Nếu du khách tản bộ theo dòng thác về hướng thượng 
nguồn, nơi bắt đầu của dòng suối, một hồ nước rộng, nước 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 3ø1 


trong xanh và sâu hàng chục mét, trên bờ là rừng thông du 
dương theo gió. Trong không gian tĩnh mịch yên ắng, bạn có 
thể hoà mình tận hưởng những phút giây thư giãn với thiên 
nhiên, có cây hoa lá. 

Điều thú vị cho du khách là bạn sẽ được cưỡi voi trong 
cuộc hành trình chỉnh phục đỉnh Cư Yang Sin, những khám 
phá mới lạ đang chờ bạn ở phía trước. Trên hành trình khám 
phá những di sản miền Trung, cùng với con đường Trường 
Sơn huyền thoại, chắc chắn mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng 
và gió sẽ là điểm dừng chân lí thú và hấp dẫn với mỗi người. 


¿ 


ị 


5z. THáC MƠ 


1Ð) Tuyên Quang người 
ta thường nhắc đến 
Thác Mơ, thác hãi hùng mà 
tên thật lại là Thác Mơ. 


Tới thác Mơ, nếu ởi từ 


Hà Nội, phải qua thành phố 


Việt In, qua thị xã Phú 
Thọ, mất gần 180km, tới thị 
xã Tuyên Quang, sau đó di 
khoảng 100 km nữa dưới 
con đường dải nhựa ngoằn 
ngoèo chạy dưới tán rừng 
nguyên sinh thì mới đến 
nơi. Một con đường khác, 
tới ngã ba Đoan Hùng, giáp 
giới tỉnh Tuyên Quang, 
nghe dân bản địa nói có 
đường xuyên rừng khoảng 
40km là tới thác Mơ. Con 
đường này quả là kỳ thú 
cho một chuyến tham quan 
du lịch mạo hiếm. 


Nó 


Thác Mơ vốn bắt 





Nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên 
Na Hoang thuộc thị trồn Na Hơng, 
huyện Na Hang, cách thị xã Tuyên 
Quơng khoảng 100 km Thắc Mơ trở 
thònh điểm tham quan lý thú cho 
du khóch trong vỏ ngoỏi nước. 
Thúc nước hùng vĩ phối hợp với 
khung . .cảnh núi rừng trùng điệp 
.đơng chờ đón nhưng du khách ưa 
phiêu lƯU, mẹo hiểm. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 398 


nguồn từ dòng nước lớn chảy ngầm theo dãy núi đá vôi, sau 
chảy lộ thiên qua hang Nặm Pàn, Nặm Chang rồi đổ xuống 
thành những dòng thác mềm mại, trắng xoá như làn tóc của 
người thiếu phụ tên nàng Mơ. 


Truyền thuyết kể rằng xưa kia, dưới chân núi Pắc Ban là 
ngôi nhà ấm cúng của vợ chồng nàng Mơ chuyên sống bằng 
nghề hái lá thuốc. Là người con gái nhan sắc nhất vùng, 
nàng Mơ có nước da trắng như hoa ban, đôi mắt trong như 
nước hồ, môi nàng hồng tươi như bông hoa đào. Một hôm 
người chồng lên đỉnh núi hái thuốc và chàng ra đi không trở 
về. Nàng Mơ ở nhà nhớ thương chồng da điết, nàng bèn lên 
đỉnh núi Pắc Ban tìm chồng. Nàng cứ mải miết đi, đi mãi và 
lạ thay cứ càng gần lên tới đỉnh ngọn núi thì trời càng tối 
sầm lại. Nàng bèn dừng lại nghỉ chân, đến sáng dậy thì đỉnh 
núi bỗng lại cao chót vót hơn. Nàng lại tiếp tục đi và màu 
đen của màn đêm cứ thế dân dần bao trùm khắp đỉnh núi. 
Nàng vẫn cứ đi trong ước nguyện tìm thấy người chồng. 
Cuối cùng đêm đen đã làm nàng ngã xuống triển núi và biến 
thành dòng thác. 

Trên chiếc suông nhỏ đưa bạn vào thác, ngay từ xa bạn 
đã có thể nghe thấy tiếng nước đổ ào ào. Càng đến gần thác, 
khí hậu càng lạnh. Một 
khung cảnh hiện ra khiến 
ta ngỡ mình đang lạc vào 
chốn bồng lai tiên cảnh. 
Một khối nước bạc khổng 
lồ cùng với vẻ hoang sơ, 
nguyên thuỷ xung quanh 
càng làm cho nó thêm 
hùng vĩ và dữ tợn. 





384 _ _—___——_—_— Việt NAM VẺ Đẹp Tiêm ẤN. 


Nhìn từ dưới lên thác 
nước lại giống như một 
chiếc thang mây bồng bềnh 
bắc lên đến tận cổng trời. 
Thác gồm có 3 tầng. Tầng 
thứ nhất nước đổ dữ dội, 
các con nước nối đuôi nhau 
quật vào những khối đá 
chắn ngang dòng tung bọt 
trắng xoá. Muốn lên tới 
tầng thứ hai bạn phải leo 
khoảng 10m thang dây. Ở tầng thứ hai con nước êm dịu hơn, 
nước chảy thành chùm, luồn qua từng kẽ đá. Rêu phủ xanh 
rì như những tấm thảm nhung trên các khối đá cao. Một hồ 
nước nhỏ trong vắt ngay dưới chân thác lung linh như tấm 
gương phản chiếu đa màu. Người ta bảo rằng hồ nước ấy 
chính là nước mắt nàng Mơ ngồi khóc ở đó mỗi khi đêm 
xuống. Nếu những du khách ưa mạo hiểm có thể lặn ngụp 
dưới hồ để đùa giỡn với cá tôm hay chiêm ngưỡng khung 
cảnh kỳ vĩ của hang động nhũ đá với đủ các hình thù lung 
linh huyền ảo. 





Tầng thứ ba là ngọn thác cao nhất trong quần thể thác 
Mơ. Nước từ trên cao đội xuống như mái tóc mượt mà của 
nàng Mơ đang buông xoã. Nếu khách du lịch đến nơi đây 
vào mùa hè thì quả là lý tưởng để cảm nhận được cái lạnh 
toát ra từ hơi nước và hơi đá, xua tan những mệt mỏi, tạo 
hưng phấn để tiếp tục chỉnh phục những kỳ quan hùng vĩ 
nơi đây. : 


Tiếp tục lần theo từng nút thang dây vịn vào đá, du 
khách sẽ lên đến được đỉnh của "mái tóc" khổng lồ. Không 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 395 


øì sảng khoái hơn là cảm giác vui sướng của người chiến 
thắng khi đã chỉnh phục được ngọn núi của mình để lên 
được tới đỉnh cao. Từ đỉnh thác nhìn xuống, toàn cảnh thị 
trấn Na Hang bao quanh bởi 99 ngọn núi trùng điệp đẹp như 
một bức tranh thuỷ mặc với "núi ôm mây, mây ấp núi” là 
những ấn tượng không thể nào quên. 


Thác Mơ nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang tạo 
điều kiện cho bạn có thể tản bộ vào khu rừng nguyên sinh . 
để khám phá những điều kì diệu. Bước trên thảm lá khống 
lô, ngắm nhìn những cây sến, táu, lát to đến vài người ôm 
trong tiếng chim ca, vượn hót sẽ khiến cho bạn có cảm giác 
như mình đang sống lại thời tiền sử, tạo cảm hứng phiêu lưu, 
và kích thích trí tò mò muốn khám phá, chỉnh phục thiên 
nhiên nơi đây. 

Một điểm khá lý thú ở khu du lịch Thác Mơ là bạn sẽ 
được ở trong những căn nhà sàn do chính bà con đân tộc tự 
xây dựng để đón du khách. Nếu bạn có nhiều thời gian hơn 
nữa hãy đến thăm các bản người Tày, người Dao ở vùng lân 
cận và không bõ lỡ cơ hội thưởng thức những làn điệu then, 
sli, lượn, páo dung; thưởng thức món ăn,cơm lam muối vừng, 
rau rừng, canh đắng, canh cá dấm xanh, anh vũ, bỗng, chiên 
và rượu ngô nấu bằng men lá nổi tiếng đất Tuyên Quang. 
Mỗi vùng. miền đều có một nét văn hoá riêng biệt và độc 
đáo. Đến nơi đây để được đắm mình trong khung cảnh thiên 
nhiên trong trẻo mà còn là một dịp giúp ta trau dồi thêm 
hiểu biết về các vùng dân tộc trên đất nước Việt Nam. 


54. THäC S(ÌNG TÊ GIáC 


Bất nguồn fỪ dỏng sông Ða Nhím hùng vị dòng nước 
hiển hoở uốn lượn quanh các khu rừng đại ngẻản. Chống 
biết tỪ bơo giờ, nước chởy bóc đi lớp đốt sau đó chổi ra 
lốp đó nhỏ cao như bở vực sâu thm, nước chảy mạnh 
tgo thánh con thác khống lồ tung bọt trống xoó. Thác 
cgo đến 40m, rộng chừng 150m có nhiều tổng, được coi 
lở mộ! trong những con thác đẹp nhốt Đông Dương. 


ách thành phố Đà Lạt 40 km, tại xã Tân Thành, huyện 

Đức Trọng là thác nước hùng vĩ nhất, ngay tên gọi cũng 
mang dấu ấn của núi rừng Tây Nguyên - thác Sừng Tê Giác 
(sách địa lí có giải thích rằng Pongour trong tiếng Tây 
Nguyên có nghĩa là sừng tê giác). 


Nằm toạ lạc ở nơi heo hút của núi rừng đại ngàn, trước 
đây chỉ có một vài thợ săn hoặc những người đi tìm cây 
thuốc phát hiện ra thác nước, ngày nay những du khách tới 
thăm Đà Lạt không thể bỏ quên vẻ đẹp hùng vĩ của dòng 
thác tuyệt đẹp này. Men theo những tán cây cổ thụ đến gần 
chân thác, leo theo các tảng đá nằm rải rác trên mặt sông, 
thác nước tung bọt trắng xoá, xa xa trên nền trời những vòng 
cầu vồng rực rỡ vắt ngang qua bầu trời thành một màu tía 
đẹp mắt. Trong không gian râm mát của cây cối, hãy lắng tai 
nghe tiếng chim lích chích sau vòm lá, ngắm nhìn từng đàn 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 397 





bướm rập rờn trên hoa cỏ, 
thiên nhiên tươi mát đang 
chào đón bạn. 


Sau cuộc hành trình, 
ngay tại trung tâm của khu 
du lịch, du khách có thể 
nghỉ ngơi ăn uống tại các 
nhà sàn chênh vênh trên 
bờ sông, sau đó bạn cũng 
có thể tìm mua các đồ lưu 
niệm - sản phẩm do bàn tay của những người dân tộc làm 
ra. Buổi tối nơi đây cũng có các hoạt động lễ hội diễn ra sôi 
nổi, trong ánh lửa trại bập bùng, điệu múa Tây Nguyên rộn 
rã, tiếng nói, nụ cười làm sáng bừng và ấp áp khung cảnh 
rừng núi khuya. 





s5. TH+áC XNG R†iiOQ€RG 


Y thị xã Pleiku - Gia Lai đi xa khoảng 30 km về phía Tây 

Nam, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng tráng 
của thác Xung Khoeng (thuộc địa phận huyện Chư Hơ Rông), 
thác đổ từ độ cao 40 m xuống như một dải lụa trắng ngần. 


Từ xa, những tiếng âm ì của thác nước từ trên cao đổ 
xuống, dường như sự va đập của đá và nước đã tạo ra những 
âm thanh vừa nhanh và mạnh trong thiên nhiên hùng vĩ. Trải 
qua thời gian, nước trong hồ chảy thành từng dòng suối nhỏ 
len lách qua những khe đá, những thám có xanh làm thành 
một vùng hồ nước trong vắt chan hoà cùng vách đá. Mặt 
thác trải rộng và bằng phẳng, hai bên bờ là cây cối mọc um 
tùm, bên những mô đất còn có những cây cổ thụ cao lớn 
. sừng sững vươn mình. 


Mỗi buổi sáng, từng đám mây trắng như bông từ từ bay 
lên khỏi mặt nước cho ta cảm giác như mặt nước đang bốc 
khói, trong làn nước trong vắt là những tảng đá rêu phong 
mà du khách có thể ngồi ngắm khung cảnh thiên nhiên mơ 
mộng. Một bầu trời cao lồng lộng, chim hót ríu rít sau vòm 
lá, mỗi khi có cơn gió nhẹ là hơi nước bốc lên tạo cảm giác 
mơn man xoa dịu ngày hè oi ả. Ngày lại ngày, tiếng nước xô 
đá, những thanh âm trong trẻo lúc trầm lúc bổng tưởng 
chừng không bao giờ dứt như tiếng công chiêng của chính 
con người lây Nguyên. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 399 


Từ thác Xung Khoeng 
nếu du khách muốn tìm 
cảm giác mạnh, khám phá 
thế giới bí ẩn của thiên 
nhiên. Núi Chư Hơ Rông 
cao 1600 m, cách thị xã 
Pleiku khoảng 10 km về 
phía Đông Nam, vôn là 
một ngọn núi lửa đã tắt từ 
lâu nên đất đai phì nhiêu, 
cây cối mọc xanh tốt. Sự đa 
dạng và phong phú về 
chủng loài cả về động vật 
và thực vật tạo ra sự đa dạng sinh học trong quá trình khám 
phá và tìm hiểu thế giới tự nhiên. Nơi đây các nhà khảo cổ 
và dân tộc học đã khai quật được nhiều di chỉ khảo cổ các 
thời kì đồ đá, đồ gốm... 

Dáng núi thoai thoải, có nhiều đải nước ngầm chảy tạo 
thành khe suối nhỏ, nước chảy len lỏi qua các gốc cây tạo 
thành các hố sâu, là nơi có nhiều cây mọc xanh tốt. Cảnh trí 
trong rừng luôn thay đổi theo mùa, mỗi mùa có một nét đẹp 
riêng, hiện nay núi Chư Hơ Rông đang là địa điểm thu hút 
khách du lịch đến tham quan và khám phá. 





Ngoài Xung Khoeng, Gia Lai còn được thiên nhiên ban 
tặng cho nhiều thác nước đẹp khác, như là thác Công Chúa 
(xã Mơ Nông huyện Chư Pah): Có nhiều tảng đá xếp theo 
tầng bậc từ thấp đến cao theo chiều xuôi xuống, những bậc 
lên xuống cho du khách đi lại dễ dàng, nước chảy êm đềm 
tạo ra cảnh trí tuyệt đẹp hết sức nên người dân gọi đây là 
thác Công Chúa, một nàng công chúa kiều diễm, mềm mại 


380 —_— Việt NAm VẺ Đẹp Tim ẨN 


giữa chốn rừng xanh; thác Phú Cường (xã Dun, huyện Chư 
Sê): với vẻ đẹp hoang sơ sẵn trên dòng suối La Peet đổ ra 
sông Ayun về Hồ Ayun Hạ; thác Lệ Kim; cách thành phố 
Pleiku 35 km về phía Tây, thắng cảnh thuộc địa bàn xã La 
Tô huyện La Grai; thác Chín Tầng thuộc địa bàn xã La Sao, 
huyện La Grai với ngọn thác đặc biệt được phân 9 tầng với 
đòng nước chảy mạnh, phong cảnh hai bên bờ rất đẹp thích 
hợp cho những chuyến dã ngoại và ngày nghỉ cuối tuần. 


56. TH‹ÁÑfI ÐỊ MĨ SƠN 


ánh Địa MĩI Sơn (xã 

Duy Phú, huyện Duy 
Xuyên, tỉnh Quảng Nam). 
nằm trong lòng một thung 
lũng lớn, xung quanh chỉ 
có núi bao quanh. 


Vào thung lũng du 
khách như bước vào một 
luỹ chiến của thiên nhiên 
đang thử thách lòng cam đảm của con người. Khu di tích có 
một lối vào duy nhất. Đó là một con đường nằm giữa hai quả 
đồi như hai trạm gác với chốt phòng ngự kiên cố chiều cao 
là 30 mét và con suối chắn ngang trước mặt. Băng suối và đi 
đọc con đường ngoằn ngoèo 3km là đến trung tâm tôn giáo 
của vương quốc Chămpa nổi tiếng nhất ở Việt Nam - Thánh 
địa Mỹ Sơn.. Sự hiện hữu còn lại nơi đây là dấu tích rõ về vật 
chất và đời sống tôn giáo như một thách thức với thời gian. 
Và đến năm 1999, khu đền tháp Mĩ Sơn được ghi tên vào danh 
sách Di sản Thế giới, ngày càng thu hút sự quan tâm và trở 
thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. 





Theo một số nhà nghiên cứu, Mĩ Sơn gắn với lịch sử 
ra đời của thánh đô chính của vương quốc Chămpa và sự 
kiện nhân đân huyện Tường Lâm nổi lên chống lại ách đô 


392 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


hộ của Trung Hoa năm 
192 sau Công Nguyên. 
Trong đó có thị tộc Dừa 
do vua Bhadrévara cai trị 
Thánh đô Mĩ Sơn (nơi đây 
được chọn là thánh đô 
chính của vương quốc 
Chămpa) và thị tộc Cau 
cai trị miễn Nam vương 
quốc thờ nữ thân Pô- 
Narga. 





Trước kia Mi Sơn từng là Thánh địa Ấn Độ giáo của 
vương quốc Chămpa với hơn 70 công trình kiến trúc bằng 
gạch đá, một số lớn bia kí có niên đại trong nhiều thế kỷ 
được,xây dựng từ thế kỉ VII đến thế kỉ VIII. Trải qua thời 
gian; nơi đây vẫn còn một số đền thờ quan trọng như thờ bộ 
Linga, thờ thần Sivà - đấng bảo hộ của các dòng vua 
Chămpa. 


Quân thể kiến trúc Mĩ Sơn được bắt đầu xây dựng từ thế 
kỉ thứ IV với việc xây dựng ngôi đền để dâng cúng thần Siva 
(thượng đế, đâng toàn năng). Mĩ Sơn sự hội tụ của nhiều 
phong cách kiến trúc nghệ thuật độc đáo, dưới triều đại vua 
Bradravarman, đã trở thành khu kiến trúc duy nhất có quá 
trình phát triển liên tục, ốn định trong thời gian khá dài từ 
thế kỉ VII đến thế kỉ VI. 

Ngôi đền còn lại ở Mi Sơn ngày nay là đền thờ thần 
Bhadresvara - đền thờ vị vua đầu tiên của vùng. Từng bị 
cháy nhưng vào đầu thế kỉ VII vua Sambhuvarman đã xây 
dựng ngôi đền bằng những vật liệu bền vững hơn để nó có 
thể đứng vững vàng trước phong ba bão táp trường tồn đến 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 398 


tận ngày nay. Bằng gạch nung và đá sa thạch, trong nhiều 
thế kỉ sau này người Chăm đã xây dựng nên một quân thể 
kiến trúc đền, tháp độc đáo, liên hoàn như: đền thờ Linga - 
Yoni (biểu tượng của năng lực sáng tạo), các tháp Chàm 
vững chắc và kiên cố. 

Công trình kiến trúc đền tháp ở Mĩ Sơn được bố trí theo 
một tổng thể thống nhất với một ngôi đền thờ chính nằm ở 
trung tâm của vũ trụ, là nơi ngự trị của thân linh. Đền tháp 
được xây dựng với một kỹ thuật chạm khắc tinh tế và hoa 
văn mang đậm dấu ấn của nghệ thuật Chămpa cổ thể hiện 
ở cách bố trí các phần trên tháp. 


Tháp Chàm được xây dựng trên mặt bằng tứ giác chia làm 
3 phần đế tháp, thân tháp, mái tháp: đế tháp biểu hiện thế 
giới trần gian vững chắc, thân tháp tượng trưng cho thế giới 
thân linh mê hoặc, phần trên cùng tượng trưng cho hình 
người dâng hoa trái theo nghi lễ hoặc hình cây lá, hoa quả. 
Ngoài ra đế tháp còn được xây dựng hình vuông hoặc hơi dài, 
cũng có khi là hình chữ thập bằng gạch hoặc trên những 
phiến đá to, phần này tượng trưng. 
cho thế giới trần tục, quanh đế có 
trang trí hoa văn, hình động vật. 
Thân tháp làm hoàn toàn bằng 
gạch xếp khít lên nhau với mức độ 
tính xảo có độ dày và chiều cao 
khác nhau, phải là người thợ khéo 
léo lắm thì mới sáng tạo ra những 
tác phẩm nghệ thuật đặc sắc đến 
vậy. Thân của tháp có những cửa 
lớn được trang trí bằng những vòm 
cuốn được chạm trổ tinh tế với hình 





934 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


người cầu nguyện trong tư 
thế cung kính uy nghiêm. 


Sự phân chia các di tích 
ở Mi Sơn chủ yếu là theo 
hướng Đông Tây làm trục 
chính, Nam Bắc làm trục 
phụ, khu Thánh địa chia 
làm 4 khu A, B, C, D. 
Trong thung lũnge®có hai 
ngọn đồi, hai ngọn đồi này 
là trung tâm của một con suối, các nhánh của con suối bao 
bọc 4 khu vực trong Thánh địa. 


Khu A gồm 1 tháp chính và 4 tháp phụ, di tích nằm trên 
ngọn đồi phía Đông. 





Khu B gồm 1 tháp và 3 tháp phụ, di tích nằm trên ngọn 
đôi phía Tây 

Khu C gồm 42 kiến trúc các tháp chính và phụ, di tích 
nằm phía Nam 


Khu D gồm 12 kiến trúc các tháp, di tích nằm phía Bắc. 


Tháp Kasula một ngọn tháp đặc biệt ở Mỹ Sơn được xây 
dựng chủ yếu bằng gạch và đất nung, điều đặc biệt nhất là 
cách người thợ trang trí ở chân tháp bằng những con sư tử 
có vóc dáng cực kì dũng mãnh trong tư thế chống đỡ các góc 
tháp. Quanh chân tháp người thợ còn trang trí bằng những 
tác phẩm điêu khắc sinh động như những bộ phận sinh dục 
của con người, cũng có thể là những quái vật có hình thù kì 
lạ mắt lồi, mũi to... Đáng chú ý ở những kiến trúc đền tháp 
này là một số tác phẩm bằng đất nung trải qua thời gian 
gần 1500 năm vẫn giữ được những nét đặc thù, nó xứng 
đáng là di sản của nhân loại còn hiện hữu đến tận ngày nay. 


5r. THP 


Tr? Bà là một quần thể 
kiến trúc bao gồm nhiều 
ngôi tháp Chăm được xây 
dựng từ thế kỉ thứ VII đến 
thế kỉ thứ VHI trên ngọn 
đổi đá hoa cương cao 
khoảng 30 m tên là Cù Lao. 
Nằm ở làng Cù Lao trên địa 
phận phường Vĩnh Phước, 
cách thàn# phố Nha Trang 
(Khánh Hoà) 2 km, đồi Cù Lao nằm ở phía Bắc sông Cái (xưa 
kia gọi là biển Cù Huân) bên xóm chài, nơi đây xưa kia chuyên 
đào tạo các vũ nữ múa bụng trong những ngày lễ. 





, 


Hiện nay khu tháp này còn lại 4 cái, mỗi tháp thờ một vị 
thân, trong 4 ngọn tháp còn lại thì lớn nhất là tháp thờ nữ 
thân Mẹ Xứ Sở (theo tiếng Chăm là Pônaga). Tháp Pônaga- 
thường gọi là Tháp Bà. Theo dòng lịch sử, nơi đây đánh dấu 
son chói lọi của nghệ thuật văn hoá, kiến trúc, tôn giáo 
Chăm qua hàng loạt các đền tháp thờ các vị thần theo truyền 
thuyết Ấn Độ. Với quan niệm đền tháp là nơi ở của các vị 
thân nên các đền tháp Chăm thường được xây dựng trên đồi 
cao, tầng trên là sự mô phỏng của tầng dưới, đây cũng chính 
là biểu tượng của núi Mê-ru. 





336 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


Về nguyên liệu để xây 
dựng tháp chủ yếu bằng 
gạch và các chất liệu đá, 
gốm,... những đường nét 
hoa văn trang trí gắn với 
tâm linh và tín ngưỡng liên 
quan đến việc thờ cúng các 
vị thần trong tiềm thức cửa 
nhân dân. Tháp Chăm có 
hình dạng và được xây 
dựng trong các thời kì khác nhau nhưng đều là những sáng 
tạo độc đáo cho kho tàng nghệ thuật Việt Nam. 





Điển hình cho bàn tay khéo léo và óc thẩm mĩ tỉnh tế của 
người dân là pho tượng Pônaga được làm bằng đá sa thạch 
nguyên khối ngồi xếp bằng trên toà sen. Thân tháp được xây 
bằng gạch nung cao 22,48 m trên tháp có hình kim tự tháp. 
Bên ngoài tháp được chạm khắc những nét chìm nổi tinh vi 
độc đáo về hình ảnh các thần vũ nữ, các cảnh sinh hoạt trong 
đời sống hàng ngày như chèo thuyền, giã gạo. 


Hàng năm cứ đến ngày 22-3 Âm lịch, lễ hội Tháp Bà lại 
được tổ chức thu hút đông đảo du khách từ khắp mọi nơi về 
tham dự. Những lời ca điệu múa của người Chăm và người 
Việt hoà quện tạo thành một dấu ấn văn hoá đặc sắc, thể hiện 
khát vọng hoà bình tinh thân nhân ái đoàn kết cùng nhau 
chung sống hoà bình ấm no hạnh phúc của nhân dân ta. 


s8. THÁD GHM 


Trong tổng só 2.593 di tích được xép hạng ở nước fa 
hiện nay, bên cạnh cóc đình chùa, löng, miễu, hệ thông 
tháp Chàm có một vị trí đặc biệt trong đời sống nh thần 
của người đãn vùng đuyên hải Nam Trung Bộ. Đđy ló 
một! mỉnh chứng sinh động nhốt về nền văn mính của 
nhà nước Chđmpg, đến với Ninh Thuận du khách sẽ có 
những khóm phó fï thú về thớp Chởm - một! công trình 
nghệ thuột ki bí. 


áp Chàm là một 
khối kiến trúc được 
xây dựng bằng gạch nung 
màu đỏ sẫm, hình tháp 
nhìn như một bông hoa 
chúm chím e ấp trong 
ánh mai hồng. Bề mặt 
của tháp là hình vuông, 
bên trong rỗng nhưng 
chật hẹp, tháp thường có 
cửa duy nhất mở về 
hướng Đông (hướng mặt trời mọc). Trần của tháp có cấu tạo 
vòm cuốn, trong lòng tháp đặt một bệ thờ thần bằng đá với 
nghệ thuật chạm khắc công phu như hình hoa lá, chim muông, 
vũ nữ, thần thánh. 





386 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


Sự kì diệư của tháp là kỹ thuật xây dựng, không cần vôi 
vữa liên kết nhưng các viên gạch lại có sự gắn kết chắc chắn, 
bền vững hàng chục thế kỉ. 


Khu tháp Chàm còn lại ngày nay là hai tháp: Hoà Lai và 
Pôrômê tuy rêu phong nhưng vẫn giữ được những nét kiến 
trúc cổ xưa nhất. 


Tháp Hoà Lai hay còn gọi là Tam Tháp, là một trong 
những cụm di tích Chăm cổ đẹp nhất hiện còn tồn tại. Tháp 
được xây dựng vào đầu thế kỉ thứ IX với diện tích 200 m? 
rộng 125m. Cụm di tích Chăm được xây dựng gồm 3 tháp, 
trải qua thời gian đến nay còn lại 2 tháp hiện nay tháp 
trung tâm đã bị sụp đổ, chỉ còn hai tháp là tháp Bắc và 
tháp Nam. 


Nằm trong quần thể kiến trúc Chăm còn có tháp Poklong 
Giarai và tháp Pôrôme được xây dựng từ thế kỉ XIV đến thế 
kỉ XVII. Tháp Pô Klong Giarai gồm nhiều công trình lớn nhỏ 
khác nhau nhưng hiện nay còn có 3 ngôi xây bằng gạch gồm 
tháp Cống cao 8,56 m, tháp 
Lửa cao 9,31 m, tháp Chính 
cao 21,59 m. Trên bề mặt 
của tháp được trang trí 
bằng các hoạ tiết như gốm, 
đá với đủ loại hình người, 
hình đuôi rồng, hình lá, 
hình bò thần phản ánh một 
thời huy hoàng rực rỡ cả 
về văn hoá và nghệ thuật 
của người Chăm. 

Tháp Pôrômê là sự kế 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM — 839 


thừa và phát huy những công trình tháp trước đó, hình ảnh 
của Linga tám tay với khuôn mặt của vua pôrômê, hình ảnh 
của hoàng hậu với vẻ đẹp đầy đặn, căng tràn sức sống cũng 
là một tác phẩm nghệ thuật hết sức sống động và truyền 
cảm. 

Quần thể Tháp Chàm là sự sáng tạo và lao động khổ cực 
của người dân, những gì còn lại ngày nay khiến du khách 
thêm tự hào về bàn tay và khối óc, sự sáng tạo kì điệu của 
con người. 


so. TH—RfI PHÔ †iỔ GHÍ MIR†Ti 


N n phố Hồ Chí Minh 
là một trong những 


thành phố lớn nhất và 
đông dân nhất Việt Nam, 
không những vậy nơi đây 
còn có những thắng cảnh 
và di tích mang dấu ấn và 
bản sắc của đất nước Việt 
Nam. 


Được mệnh danh là 
“Hòn ngọc Viễn Đông” - một trong những đô thị quan trọng 
nhất thời Pháp thuộc. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích 
đạo, nhiệt độ cao đều trong năm, có hai mùa mưa và khô rõ 
rệt, thành phố là một trong những điểm tham quan hấp dẫn 
du khách trong và ngoài nước. 


Nhà thờ Đức Bà là nhà thờ lớn nhất và đặc trưng nhất 
tại Thành phố Hồ Chí Minh toạ lạc ở số 1 Công trường Công 
xa Paris, Quận 1. Nhà thờ có hai tháp chuông cao 60, là công 
trình với kiến trúc đặc sắc thu hút nhiều khách tham quan 
nhất khi tới thăm thành phố. 


Nhà thờ được người Pháp xây dựng khi tới xâm chiếm 
Việt Nam, là nơi quân sĩ có thể thờ phụng và hành lễ, ngoài 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 341 


ra còn có mục đích phô trương đạo Thiên chúa và sự vĩ đại 
của nên văn minh Pháp trước người dân thuộc địa. Từ việc 
nhà thờ cũ quá nhỏ bé, tháng 8 năm 1876, Thống đốc Nam 
kì Duperres đã tổ chức một kì thi vẽ đồ án kiến trúc mới, 
vượt qua 17 đồ án thiết kế khác, cuối cùng đồ án của kiến 
trúc sư J.Bourad với lối kiến trúc theo kiểu Roman cải biên 
pha trộn nét Gôtich đã được lựa chọn. 


Nguyên liệu để xây dựng nhà thờ đều được mang từ 
Pháp sang, phần ngoài của công trình được xây bằng loại 
gạch đặt tại Marseille (Pháp) để trần, không tô trát vì vậy 
đến nay vẫn còn màu hồng tươi không hề bám rêu bụi. Năm 
1880 nhân ngày lễ phục sinh, lễ khánh thành nhà thờ được 
tổ chức trọng thể trong sự hân hoan chào đón của toàn thể 
dân chúng, ngày nay trong cửa ra vào còn gắn chiếc bảng 
cẩm thạch ghi ngày khởi công và ngày khánh thành nhà thờ. 


Chiều cao của nhà thờ tính từ mặt đất lên đỉnh thánh giá 
là ó0,50m, trên đỉnh tháp có đính một cây thánh giá cao 
3,50m, chiều ngang 2 m, nặng 600 kg, ngoài ra nhà thờ còn 
có hai tháp chuông bằng đồng nặng 28,85 tấn. 


Trong niềm mong muốn cho Việt Nam được hoà bình, độc 
lập vị linh mục Jóeph Phạm 
Văn Thiên đã đặt một bức 
tượng Đức Mẹ Hoà Bình 
bằng đá cẩm thạch quý 
hiếm từ Roma gửi sang Việt 
Nam. Ngày 17 tháng 2 năm 
1959, Hồng Y Aganianian 
từ Roma sang Sài Gòn đã 
làm phép cho bức tượng 
này và bắt đầu từ đó nhà 





3429 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


thờ có tên là Nhà thờ Đức |“ 
Bà. 

Năm 1960 thánh đường 
có tên gọi là Nhà thờ 
Chánh toà Sài Gòn, năm 
1962 Toà thánh Vatican đã 
cho phép làm lễ “xức dầu” 
tôn phong Nhà thờ Chánh 
toà Sài Gòn lên hàng 
Vương cung Thánh đường, 
từ đó đến nay tên gọi chính thức của thánh đường là Vương 
cung Thánh đường Chánh toà Đức Bà Sài Gòn. 


Toàn bộ kiến trúc nhà thờ được thiết kế đặc biệt, móng 
vững chắc có thể chịu tải trọng nặng gấp 10 lần toàn bộ kiến 
trúc bên trên. Bên trong thánh đường rộng với sức chứa 
khoảng 1.200 người, nổi bật nhất là bàn thờ và bệ thờ làm 
bằng đá trắng và đá cẩm thạch với hoạ tiết tỉnh xảo tuân thủ 
theo kiến trúc Roman và Gôtích. Cách mặt đất chừng 15 m 
là một chiếc đồng hồ được chế tạo tại Thuy Sĩ năm 1887 cao 
khoảng 2,5 m, dài 3 m, chiều ngang hơn 1m, nặng hơn 1 tấn. 


Du khách đến thăm Nhà Thờ Đức Bà vào bất cứ thời 
điểm nào trong ngày cũng được khám phá và chiêm ngưỡng 
những khoảnh khác thú vị, buổi tối toàn bộ nhà thờ rực rỡ 
dưới ánh sáng của điện, ban ngày với sự phối hợp ánh sáng 
tuyêt diệu với mắu sắc êm dịu mang lại cho du khách cảm 
giác an lành, thánh thiện. 





Bến Nhà Rồng là nơi mà Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm 
đường cứu nước vào năm 1911, hiện nay khu nhà là nơi lưu 
giữ những hình ảnh về Bác Hồ, khu di tích toạ lạc trên ngã 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 848 


ba sông Sài Gòn, đầu đường Nguyễn Tất Thành. 


Nhà Rồng được xây dựng năm 1862 đưới thời Pháp 
thuộc, nơi đây là dinh đại diện cho hãng chuyên chở hàng 
hải, ngày nay toà nhà dùng làm nơi trưng bày các hiện vật 
và hình ảnh về quãng đời hoạt động cách mạng của Hồ Chủ 
Tịch. Bến Bạch Đằng xưa kia là nơi đông vui tâp nập, hàng 
ngày có nhiều thuyền bè buôn bán trao đổi hàng hoá. Đối 
điện với bến Nhà Rồng là cột cờ Thủ Ngữ cao 30 m được xây 
dựng từ năm 1900, trên đỉnh có treo cờ hoặc bóng điện để 
dẫn tàu bè ra vào sông Sài Gòn được thuận tiện. 


Chùa Vĩnh Nghiêm nằm trên đường Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm 
thành phố, chùa được xây dựng trên một dòng sông sình lầy 
8000 m2, khởi công vào năm 1964 và được hoàn thành cơ bản 
vào năm 1973 là một trong những ngôi chùa đẹp của thành 
phế Hồ Chí Minh. 

Với lối kiến trúc theo kiểu Á Đông thể hiện ở bên ngoài, 
nhưng bên trong chùa lại mang dáng dấp hiện đại, các phần 
kiến trúc của chùa có sự bố trí hài hoà theo tín ngưỡng và 
tâm linh của người Việt. Phần ngoài của ngôi chùa là điện 
thờ Phật với hậu cung và 
tiên đường, chính giữa là 
nơi thờ Phật Thích Ca và 
hai vị Bồ Tát. 

Sân thượng của chùa 
gồm có ngọn tháp bảy tầng 
thờ Quan Thế Âm, có tháp 
gác chuông do Nhật Bản 
tặng Việt Nam trong thời 


“ 





344 VIiệT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


kì chống MI. Tầng trệt của 
ngôi chùa là nơi thờ cúng 
những vị sư đã có công lao 
đóng góp xây dựng chùa. 


Dinh Thống Nhất (dinh 
Độc Lập) là một trong 
những di tích lịch sử quan 
trọng của dân tộc Việt 
Nam. Đã từng là bộ máy 
quan trọng của Mĩ trong 
thời gian xâm chiếm Việt Nam. 


Dinh Thống Nhất nằm trên ngã ba đường Nam Kì Khởi 
Nghĩa và đường Lê Duẩn với một khuôn viên rộng 15 ha, sau 
chiến dịch Hồ Chí Minh chiến thắng công trình này đã hoàn 
toàn thuộc về nhà nước ta, trở thành nơi làm việc của Uỷ ban 
Quân quản thành phố Sài Gòn. Tháng 12 năm 1975 nơi đây 
đã diễn ra hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước. Chiến 
tranh đã lùi xa nhưng dấu tích oai hùng của nó còn in đậm 
trên từng mảnh đất tổ quốc và dinh Thống Nhất là một bằng 
chứng lịch sử. 





90. THNG JñNG MáI GHiâu 


Thung lũng Mơi Chöu thuộc thị xã Hoỏ Bình , cách thủ đồ 
Hà Nội 130 km theo tuyên Quốc lộ ó, cữ theo con đường 
chính từ thị xõ Hoà Bình qua dốc Cun dòi 15 km đi khoảng 
ó0 km nữa là đến Mơi Chöu. 


Vượt hết con đốc, 
di tới đèo Thung 
Chuối là bạn đã có 
thể chiêm ngưỡng 
huyện ly Mai Châu 
xinh đẹp nhìn từ trên 
cao hiện ra như một 
bức tranh với những 
đường mòn uôn 
lượn, cụm bản làng, 
vườn cây, hồ nước, 
đồng lúa chuyển màu Thung lũng Mai Châu 
theo mùa vụ. Dưới 
chân núi, những ngôi nhà sàn xen lẫn hàng cau thẳng đều 
tăm tắp như xếp hàng chào đón khách. 





Mai Châu lúc nào cũng được bao bọc bởi từng lớp sương 
núi quyện với khói bếp, tạo nên khung cảnh thật kì ảo. | 


346 


Đi qua cây cầu gỗ bắc 
ngang qua suối là vào tớ 
bản. Suối ở đây nhỏ vừa 
vừa giữa mây thảm lúa 
xanh mượt, làm cho nước 
thêm trong vắt. Ta bắt gặp 
những cái guồng nước 
không to lắm, chảy đều 
đều như người ngủ gật, 
thỉnh thoảng lại gục một 
cái là nước đổ rào xuông. 
Dọc lối đi trong bản, hàng 
thổ cẩm được bán rất 
nhiều, màu sắc sặc sỡ vui 
mắt, với rất nhiều loại: áo, 
váy, ví, túi xách, mũ,... do 
bàn tay khéo léo, tài tình 
của các bà, các cô gái Thái 
tạo nên. Những hàng thủ 
công như giỏ, rổ, rá có nắp 
nhỏ xinh xắn cũng được 
bày bán với giá vài ngàn 
đồng. Cầu kì hơn, du 
khách có thể đặt vải tại bất 
kì khung cửi nào, chỉ vài 


VY 


tiếng sau, chiếc áo thổ cẩm độc đáo theo thiết kế riêng đ 


hoàn thành. 


Việt NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Thung lũng Mai Chũu nằm ở độ 
coo 200-1500m so với mực nước 
biển, có khí hậu mút mẻ, trong 
lủnh quanh năm phủ hợp cho việc 
tham quơn du lịch. Dân cư nơi đãy 
chủ yêu là người dõn tộc Thải, 
Mường. Hệ thông giao thông thuận 
lợi, vẻ đẹp tự nhiên hiểm có đã 
giúp Mơi Chôu phút triển mạnh loại 
hinh du lịch sinh thói, võn hoá. 
Trong năm 200ó, Mơi Chõu đã tiệp 
đón trên 10.000 lượt khách tham 
quan nghỉ, nghỉ ngơi, trong đó có 
3.000 lượt khách nước ngoài. 





A% 


Người Thái Trắng ở Mai Châu làm du lịch ngay trong 
ngôi nhà sàn của mình, nhiều hơn cả là bản Lát và bản Poom 
Cọng. Nhà sàn nơi đây được làm bằng tre hoặc bương. Mái 
nhà lợp lá gồi hoặc lá mây. Sàn nhà cách mặt đất khoảng 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 34”? 


1,5m với những bậc thang 
chắc chắn, cao ráo và sạch 
sẽ. Các cửa sổ trong nhà có 
kích thước khá lớn để đón 
gió mát và cũng là nơi để 
chủ nhà treo các giỏ hoa 
phong lan, lồng chim cảnh. 
Một khung dệt vải thổ cẩm 
được đặt cạnh một ô cửa 
số. Đây là nơi làm việc của 
cô con gái lớn. 





Khách đến tham quan trước khi bước lên cầu thang được 
mời múc nước rửa chân. Vào trong nhà bạn sẽ được chủ nhà 
mời ngồi trên chiếc chiếu hoa, uống rượu cần tuyệt ngon làm 
bằng lúa nếp, lá hính ho, ngực mèo, gừng, ăn xôi nếp. Đặc 
sản Mai Châu có nhiều nhưng ngon hơn cả vẫn là xôi nếp và 
mật ong, đặc biệt là món cơm nếp nấu trong ống lam lại càng 
thơm và dẻo. 


Nghỉ đêm tại Mai Châu ta c#ng cảm nhận được hương 
vị của núi rừng Tây Bắc quyện trong cái lành lạnh của gió 
và sương đêm cũng như được hoà mình với cuộc sống của 
người dân nơi đây trong những điệu xoè hoa uyển chuyển, 
câu ca lời hát mượt mà mang đậm bản sắc dân tộc Thái. 
Sau các điệu múa cổng chiêng, xoè giã gạo, xoè quạt, 
khách được mời nhảy sạp. Đêm về, chủ - khách cùng quây 
quần thưởng thức món măng nướng, thịt heo bản nướng, 
gà gói là dong, cá suối hấp,... say men rượu cần, say giọng 
hát thiết tha của người con gái Thái để rồi chìm vào giấc 
ngủ say nồng với chăn thơm nệm ấm do bàn tay các cô gái 
trải mời. 


s4 ViệT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


Đến Mai Châu và 
tham dự một phiên chợ 
vùng cao bạn sẽ có cảm 
nhận như tham dự một 
ngày hội với đủ sắc màu 
mà những người xuống 
chợ đem theo. 


Những sản vật do 
chính bàn tay của người 
con gái Thái, Hmông tạo 
ra sẽ làm bạn thật sự hài lòng. Từ các mặt hàng thổ cẩm như 
đải dây, ví, túi xách, khăn piêu, áo, váy, mũ, cho đến những 
đồ đi săn của người dân tộc làm bằng tre, gỗ như cung nỏ, 
ná cao su, dao đi rừng, và các mặt hàng độc đáo như: mõ 
trâu, sáo trúc, ống đựng thư pháp,... đều toát lên sự khéo léo 
của bàn tay người làm ra. 


` KH 


0 2 
kiến: e 
vê 
HP 
lẤy _ 
v 
E ? 
B 
L4 





Đặc sắc nhất là trang phục của người Thái với chiếc khăn 
chít ngang đầu, áo ba gang màu thanh thiên, váy thâm chùng 
kín gót, mỗi cô quấn quanh ngực một tấm thổ cẩm làm cạp 
váy ép chặt bộ ngực tạo nên vẻ dịu dàng kín đáo. 

Đi thăm hết các bản Lát, Loọng Luông, bản Văn, bản 
Nhót bạn có thể ghé thăm suối nước nóng Xăm Khoè, thăm 
hồ Tòng Đậu hay đến thăm tiếp bản H mông, Xà Lĩnh để hoà 
mình trong tình người ấm áp nơi đây. 


9¡. TA T†i‹R†I TÂU RIRTI 


à thánh Cao Đài đài 

140 m, rộng 4Ö m, có 
tam đài cao 36 m, hiệp 
thiên đài cao 25 m, cứu 
trùng đài và bát quý đài 
cao 30 m. Toàn bộ được 
bao bọc bởi 4000 m hàng 
gạch có trang trí hoa văn 
ân tượng, là sự phối hợp 
hài hoà giữa thiên nhiên và 
kiến trúc xung quanh của 
toà nhà. 

Điều đầu tiên mà du 
khách bắt gặp khi bước 
chân vào Toà Thánh là 
cổng ra vào, đường vào nội 
ô của Toà Thánh có 12 
cống được xây dựng theo 
kiểu Tam quan được chạm 


hình Tứ linh (Long, Lân, Quy, Phụng) và hoa sen đẹp mắt. 
Cửa chính của Toà Thánh quay mặt về phía Tây, bên trong 
Toà Thánh có hai hàng cột rồng sơn xanh, đỏ, trắng rất sặc 
sỡ. Trần nhà được ngăn làm 9 khoảng có hình bầu trời đây 





Biểu tượng của đạo Cdo Đi là 


Thiên Nhăn, ngoỏi việc thờ Thiên 
Nhãn người dôn còn thờ Phột Thích 
Ca, Chúa Giê-su, Không Tử, Lão Tử, 
Phật Bò, Quan Âm: Nội ö của toỏ 
thánh rộng 1 km! trong đồ có đền 
thờ Phột mỗu, có vườn kiểng đoàn 
kết, có rừng thiên nhiên. 





= ———..Š — — «Ằ——r — T 


NHAN. -- SỐ... ._.- —=——...8NU “"“Ý 


350 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 


mây và sao, khu chính điện 
thờ Thiên Nhãn nằm trên 
quả càn khôn có 3027 ngôi 
sao (tượng trưng cho 3027 
quả địa cầu). 


Nổi bật trong kiến trúc 
toà tháp là cổng chính 
được đắp lưỡng long tranh 
châu, hoa sen cùng ba cổ 
pháp: quyển sách Xuân 
Thu, bình Bát Vu và Phất Trần. Sự bố trí ba cổ pháp này kể 
cạnh nhau nói lên sự đồng nguyên của Phật giáo, Tiên giáo, 
Nho giáo. Toà Thánh Tây Ninh nhìn tổng thể mang hình 
tượng Long Mã bái sư, đầu Long Mã là mặt tiền nhìn thẳng 
về phía Tây, hai đầu chuông và trống vươn lên như hai sừng 
nhọn. Các tầng của Toà Thánh gồm tầng trệt (Tịnh Tâm Đài), 
tầng hai (Phi Tướng Đài), phần giữa đền là (Cửu Trùng Đài) 
trong mỗi phân lại được bố trí với sự hoà trộn của kiến trúc 
tam giáo hoà đồng, công trình kiến trúc thể hiện sức sáng tạo 
và bàn tay tài tình của người thợ còn nguyên nét đẹp tận 
ngày nay. 





92, V|N†i ®ái TỬ I:ONG 
+ 


Vịnh Bái Tử Long củng với vịnh Hạ tong trở thành mộ! kỷ 
quơn thiên nhiên của thê giổi với hàng trăm núi đảo nhốp 
nhỏ trên một! nước và hỏng trăm cóy số bở biển với những 
bởi cát trắng mịn lò nơi tắm biến, nghỉ mớt! lý tưởng. Vịnh 
Bái TỬ tong cùng với vườn Quốc gia Bái TỬ Long tạo thẻnh 
quồn thể du lịch sinh thới biển vỏ rửng sinh thới phong 
phú. Nơi đây cỏn lưu giữ được nhiều mẫu gene động thực 
vật quý hiễm đõ được ghi trong danh sách đỏ, nhiều điện 
fích rừng ngộp mặn có niên đợi hằng tăm năm vỏ những 
hang đó có gió trị về khảo cổ học như Hơng Soi Nhụ, nơi 
phó! hiện sự tổn tợi của người Việt cổ cách đây khoảng 
14.000 năm. 


ái Tử Long là một vùng vịnh nhỏ nằm ở vùng đông bắc 
Việt Nam, cách thú đô 
Hà Nội khoảng 200km. 


Bái Tử Long vốn không 
có tên gọi riêng vì người 
dân địa phương không 
nhận ra nó có gì riêng với 
Vịnh Hạ Long. Đầu thế kỉ 
20, những kĩ sư địa chất 
người Pháp làm việc tại 








¬ 


_— ————. 
— 


k 





q59 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


vùng mỏ Quảng Ninh khi đi tham quan vùng này mới phát 
hiện ra một vịnh riêng với Vịnh Hạ Long và đặt tên cho vịnh 
mới phát hiện này là Bay Tuolon (tiếng Pháp). Sau này, 
người Việt nói chệch đi là Bái Tử Long vì lí giải ý nghĩa là 
“Rồng Con đang lạy Rồng Mẹ”. 
Sự tích kể tẳng: Khi xưa người Việt mới lập nước đã bị giặc 
ngoợi xớm. Ngọc Hoảng sai Rồng mẹ mang theo mộ! đèn 
®ồng con xuống hạ giới giúp người Việt đónh giặc. Thuyền 
giặc !Ừ ngoỏi biển ồ g!f tiễn vảo bở, vữa lúc đản Rồng tới 
hạ giới. Đẻn Rồng lộp tức phun vô số châu ngọc vẻ thoát 
biến thủnh muôn ngàn đảo trên biển, fụo nên bức tưởng 
thành vững chốc, bắt ngờ chữn bước tiễn của thuyền giặc. 
Đoản huyền giộc đơng Íœo nhanh, bị chộn đột ngột đõ 
đảm vẻo cóc đảo đó vỡ fơn tảnh. Squ khi giộc fơn, Rồng 
mẹ vỏ Rồng con không trở về trời mẻ ở lại họ giới, nơi vừa 
điễn ra trộn chiến. Vị trí Rồng mẹ xuống lở Hạ tong, Rồng 
con xuống lò Bói TỬ Long. 


Nằm nép mình bên ngọn núi Xà Kẹp, được bao bọc xung 
quanh bởi những ngọn núi đá vôi kì vĩ, vịnh Bái Tử Long vẫn 
còn lưu giữ khá vẹn nguyên nét tinh 
khôi của tạo hoá. 

Hàng trăm núi, đảo nhấp nhô 
trên mặt nước với đủ các hình thù 
kỳ lạ cùng làn nước xanh ngắt đã 
tạo cho vùng biển đảo Bái Tử Long 
một vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình. 
Cảnh quan của đảo vẫn còn giữ 
nguyên dáng vẻ hoang sơ của thuở 
hồng hoang. Các đảo đơn độc như 
cây nấm mọc giữa dòng nước mặn. 





99 DANH THÁNG VIỆT NAM 358 


Môi đảo lại có một hình thù riêng càng khiến cho óc tưởng 
tượng của bạn thêm phong phú. Đảo Đống Chén với khối đá 
khổng lồ giống hệt con rùa nhô cả thân mình khỏi mặt nước. 
Người dân nơi đây nói rằng dưới làn nước biển là những hòn 
đá trông như chiếc chén, to nhỏ đủ cỡ nên đặt tên là đảo 
Đống Chén. Ngoài hệ thống đảo to, đảo nhỏ Bái Tử Long còn 
hình thành nhiều hang động đẹp, quyến rũ. Động ở đảo Phất 
Cờ, động Hang Quan... là khúc anh hùng ca về một thời khói 
lửa. 


Nổi bật trong quần thể vịnh Bái Tử Long là khu du lịch 
Quan Lạn với những bãi cát mịn trắng phau dài và thoải, 
thắng tắp tới hàng chục km ở Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc 
Vừng không khỏi khiến ta mê mẩn. 

Bạn có thể tha hồ lăn mình trên cát mà không hề bị lấm 
mình. Biến trước mặt bao la, rừng dương sau lưng bát ngát, 
trùng điệp khiến cho ta có cảm giác thư thái, quên hết những 
bộn bể của cuộc sống mưu sinh, thả hồn ngắm trăng, dạo 
chơi trên những con đường cát mềm mại, len lỏi giữa bạt 
ngàn phi lao, hoặc tìm hiểu cuộc sống của ngư dân trên đảo 
Minh Châu, hay đi thăm Cái Làng - một làng Việt cổ nhất 
trên đảo với Giếng Nàng Tiên nước xanh ngăn ngắt. 

Nếu có thêm thời gian, 
bạn có thể chiêm ngưỡng 
hang Thông Thiên, thăm 
đảo Phất Cờ hay khám phá 
những khu rừng sú, vẹt, 
lên đảo Bản Sen thưởng 
thức hương vị trà trăm tuổi - 
và đắm mình trong ian & 
nước pha lê ở bãi biển | 








S54 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Uyên Ương... Bạn cũng có 
thể lên bờ thăm đền Cửa 
Ông, thăm cảng Vạn Hoa 
hay đi xuyên rừng đến 
thăm các bản làng của 
người Tày, người Dao Đỏ, 
người Sán Dìu mộc mạc 
mà mến khách. 





Không chỉ là điểm 
tham quan thắng cảnh tự 
nhiên vịnh Bái Tử Long còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch 
sử truyền thống. Một quần thể di tích lịch sử như Thương 
cảng Vân Đồn- thương cảng đầu tiên của Việt Nam, đồn Tĩnh 
Hải, các đền, chùa được xây dựng từ thời nhà Lí..sẽ giúp 
bạn bổ sung thêm vốn kiến thức lịch sử của mình về những 
nền văn minh Soi Nhụ, Hà Giắt. 


Nằm trong quần thể du lịch Bái Tử Long, vườn Quốc 
gia Bái Tử Long cũng là một điểm tham quan mà bạn không 
thể bỏ lỡ. Với diện tích 15.783 ha, gồm 6 đảo lớn và 24 đảo 
nhỏ, bao gồm những đảo đất nằm xen kẽ với đảo đá, có 
những đãy núi đá vôi vây quanh những thung lũng rộng lớn 
tạo thành những thung áng, là môi trường sống phong phú 
của nhiều loài động, thực vật khác nhau. Thung áng Hang 
Dơi là một ví dụ điển hình. Đây là khu rừng ngập mặn rộng 
khoảng 10 ha. Những cây ở đây có đường kính thân từ 25-30 
cm, có niên đại hàng trăm năm. Nét đặc biệt của thung áng 
này là nước biển chảy qua những hang ngầm hay những khe 
hốc đá, cộng với nước ngọt chảy trên sườn núi xuống tạo ra 
sự đa dạng của các loài thực vật, động vật như ếch, nhái, rắn, 
xen kẽ với những loài nước mặn như tôm, ngán, sam... 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 355 


phía cuối rừng ngập mặn là Hang Dơi - nơi cư trú của hàng 
ngàn con đơi và các loài động vật khác như rái cá, cây cáo 
và loài khỉ ức trắng lông vàng và khỉ đuôi dài. 

Người ta vẫn thường nói "đi biển thì phải ăn đồ biển". 
Hải sản tôm, cua, ghẹ là những món ăn không thể thiếu khi 
bạn đến Bái Tử Long. Những đặc sản riêng như cá song, cá 
giò được nuôi tại các bè cá ngay trên biển. Chỉ riêng cá giò 
có thể chế biến được 12 món ăn khác nhau như chiên, nướng, 
lòng cá sào, da cá chiên giòn, tuyệt nhất là gỏi cá chấm mù 
tạt. Thứ riêng có ở Bái Tử Long là sá sùng, cù kì ( một loài 
hải sản giống như cua ghẹ nhưng thịt ngon và thơm hơn 
nhiều) cũng là những món ăn đáng nhớ, làm tăng nét hấp 
dẫn cho cuộc hành trình đây kì thú của bạn. 


92. VỊRTI CWäM ®qRTI 


ách thành phố Nha 
rang 60 km về phía 
Nam, vịnh Cam lanh nhìn 
trên cao như một dải lụa 
mềm mại trải dài. Đây là 
một kì quan thiên nhiên 
ban tặng cho con người, 
được xem là một trong ba 
vịnh thiên nhiên đẹp và tốt 
nhất thế giới (cùng với 
vịnh San Fransico - Mi và vịnh Rio De Janieo- BrazIl). 

Vịnh Cam Ranh có diện tích gần 60 km, chỗ hẹp nhất 
cũng khoảng 10 km, rộng nhất khoảng 20 km, độ sâu trung 
bình từ 18-20 mét. Vịnh được bao bọc ba phía bởi bán đảo 
Cam Ranh, một phần phía Nam là đất liền, nước trong vịnh 
yên bình phẳng lặng với những chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi. 





Thời tiết quanh năm nắng ấm thích hợp cho việc nghỉ 
dưỡng chăm sóc sức khoẻ. Màu xanh của trời chan hoà cùng 
màu xanh của nước biển, sâu thắm dưới đáy đại dương là 
những rặng san hô và những đàn cá bơi lội đẹp mắt. Vịnh 
còn nhiều bãi tắm hoang sơ tuyệt đẹp, bên cạnh những rặng 
dừa xanh cao vút tạo nên một đặc trưng riêng của miền 
duyên hải Trung Bộ. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 


Đến Cam Ranh du 
khách sẽ gặp những quần 
thể ghềnh đá granit với 
những hình thù chồng chất 
lên nhau, trải qua thời gian 
do sự xâm thực của gió và 
nước biển đã tạo nên một 
bức tranh độc đáo. Bán đảo 
Cam Ranh có một ưu thế 
lớn là trữ lượng nước ngọt 
rất lớn chìm sâu trong lòng 
đất khiến cho đất đai nơi 
đây luôn trù phú, cây cối 
xanh mát bốn mùa, mỗi 
khi xuân về là muôn ngàn 
đoá mai vàng khoe sắc. 
Vùng bán đảo phì nhiêu 
này còn là nơi cư trú của 
nhiều loại thú rừng trên 
mặt đất và nhiều loại hải 
sản ẩn trong lòng biển sâu 
như tôm hùm Bình Ba, sò 
huyết Thuỷ Triều... 


357 





Trước đây khi nhắc đến Cam Ranh 
người ta nghĩ đến một hỏi cảng 
quôn sự nhưng ngủy nay mọi 
người biết đến nơi đãy như một 
trong những vịnh đẹp nhốt trên thế 
giới. Theo lời õng Reidle, chuyên 
gia Tổ chức Du lịch thể giới (WTO) 
nhận xét: “Tôi đã từng đến nhiều 
vịnh đẹp trên thê giới, nhưng Cam 
Ranh đö để lại cho tôi ăn tượng 
bốt ngờ, vò cö lẽ Cam Ranh là vịnh 
nguyên sơ vò tốt nhốt cỏn sót lại 
trên hành tinh nöy”. 


Bên cạnh những khu nghỉ dưỡng với thiên nhiên cảnh sắc 
tuyệt đẹp, Cam Ranh còn là địa điểm lí tưởng để tổ chức các 
loại hình du lịch biển có tâm cỡ quốc tế như bơi thuyễn, lặn 
biến, câu' cá, leo núi sẽ mang lại kì nghỉ khó quên cho bạn. 


94. VỊNÑTI T14 I:0ORG 


ếu như vịnh Bái Tử 

Long được coi là cô gái 
có vẻ đẹp đằm thắm, nên 
nã và có duyên thầm thì 
vịnh Hạ Long được coi là 
cô gái có vẻ đẹp rực rỡ. Là 
một phần của vịnh Bắc Bộ 
bao gồm vùng biển của 
thành phố Hạ Long, thị xã 
Cẩm Phả và một phần của huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng 
Ninh, nằm cách Hà Nội 150 km về phía Đông Bắc, vịnh Hạ 
Long có tổng diện tích 1553 km? gồm 1969 hòn đảo lớn nhỏ 
tạo nên một quân thể đảo với phong cảnh ngoạn mục và 
nhiều hang động đẹp mắt. 





Đảo ở Vịnh Hạ Long có hai dạng là đảo đá vôi và đảo 
phiến thạch, tập trung ở hai vùng chính là vùng phía đông 
nam (thuộc vịnh Bái Tử Long) và vùng phía tây nam (thuộc 
vịnh Hạ Long). Vùng di sản được thế giới công nhận có diện 
tích 434km? bao gồm 775 đảo, như một hình tam giác với ba 
đỉnh là đảo Đầu Gỗ, hò Ba Hằm và đảo Cống Tây.Vùng kế 
bên là khu vực đệm và di tích danh thắng quốc gia được bộ 
Văn hoá Thông tin xếp hạng năm 1962. 


99 DANH THÁNG VIỆT NAM 





lừ trên cao nhìn 
xuống, vịnh Hạ Long như 
một bức tranh khổng lồ vô 
cùng sống động. Đó là 
những tác phẩm tạo hình 
tuyệt mỹ, tài hoa của tạo 
hoá, của thiên nhiên biến 
hàng ngàn đảo đá vô tri 
tĩnh lặng trở nên những 
tác phẩm điêu khắc, hội 
hoạ, hoàn mỹ với muôn 
hình dáng vẻ yêu kiểu, 
vừa rất quen thuộc vừa 
như xa lạ với con người. 
Hàng ngàn đảo đá nhâp 
nhô trên sóng nước lung 
linh huyền ảo, vừa khoẻ 
khoắn hoành tráng nhưng 
cũng rât mềm mại duyên 
đáng, sống động. Đi giữa 
Hạ Long, bạn sẽ lạc vào 
một thế giới cổ tích bị hoá 
đá, đảo thì giống hình một 


359 





Vịnh Hạ Long có tổng diện tích 
1553 km” bao gồm 1969 hòn đảo 
lớn nhỏ. Quản thể thống cảnh vịnh 


.Họ Long đã được UJNESCO công 


nhận là Di sản thế giới đỗi với diện 
tích 434km? boo gồm 775 đảo vỏ 
nằm trong danh bảu chọn là một 
trong 7 kỳ quơn thiên nhiên của 
thê giới. Năm 2005, lượng khách 
đền vịnh Hạ Long ước đọt 1,5 đến 
1,8 triệu và đến nöm 2010 dự đoán 
vịnh Hạ Long sẽ là N đòn PP 
5-6 triệu lượt khách. 


người đang đứng hướng về đất liền (hòn Đầu Người) đảo 
thì giống như một con rồng đang bay lượn trên mặt nước 
(hòn Rồng); đảo thì lại giống như một ông lão đang ngồi 
câu cá (hòn Ông Lã Vọng), đảo thì giống như hình tròn 
trông như chiếc đữa phơi mình trước thiên nhiên (hòn Đữa); 
có đảo lại giống như một con ngựa đang lao mình về phía 
trước, bôn vó tung bay trên mặt nước (hòn Yên Ngựa); có 
đảo thì lại nằm chắn ngang giữa con nước, nên rất giống 


-_—— 


360 VIệT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẨN 


tấm bình phong để che chắn (hòn Lư Hương); có đảo thì lại 
có hình dáng như hai con gà đang giương cánh đá nhau trên 
mặt biển (hòn Gà Chọi),... Tất cả đều rất thực, thực đến 
kinh ngạc. Những đảo đá diệu kỳ ấy biến hoá khôn lường 
theo thời gian và góc nhìn, sống động và rất có hồn. 


Tiềm ẩn trong lòng các đảo đá là những hang động tuyệt 
dep. Hang Đầu Gỗ nằm trên đảo Đầu Gỗ gắn liền với truyền 
thuyết kể rằng: Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên 
Mông, Trần Hưng Đạo đã cho chuẩn bị nhiều cọc gỗ lim ở 
đây để cắm xuống lòng sông Bạch Đằng, có rất nhiều mẩu 
gỗ còn sót lại vì vậy động mang tên là hang Đầu Gõ. Trầm 
mặc và uy nghi giữa non nước mây trời Hạ Long tuyệt mỹ, 
hang Đầu Gỗ hiện lên đồ sộ. Hang được chia làm ba cung. 
Cung phía ngoài có hình vòm cuốn, nên ánh sáng tự nhiên 
rọi vào làm lộ ra trần hang giống như một "bức tranh sơn 
dầu" khổng lồ vẽ phong cảnh thiên nhiên hoang sơ. Phía 
dưới là một chú rùa đang bơi giữa bể nước mênh mông, 
những rừng măng đá. Bạn có thể chắp cánh cho trí tưởng 
tượng của mình trong bức tranh phong cảnh ấy trước những 
tư thế và hình thù kỳ lạ của nhũ đá nhiều màu sắc. Cung 
chính giữa hang là một cột trụ chống trời khổng lồ hàng chục 
người ôm không xuể với đủ các hình mây bay, rồng cuốn, 
hoa lá, dây leo do bàn tay 
tạo hoá gọt rũa từ hàng 
trăm năm nay. lận cùng 
hang là chiếc giếng tiên 
bốn mùa nước ngọt trong 
vắt, chảy tràn trẻ. Tất cả 
như là một cung điện đã bị 
hoá đá chốn này. 


Hang động đẹp thứ hai 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 361 


trên đảo Đầu Gõ là Động Thiên Cung. Đường lên động thiên 
Cung vách đá cheo leo, hai bên cây che phủ um tùm. Du 
khách bước vào cửa động đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp 
huyền ảo, lộng lẫy đúng như tên gọi của nó- Thiên Cung. 
Vách động cao và thẳng đứng được bao bọc bởi những nhũ - 
đá với biết bao hình tượng lạ kì, hấp dẫn và cuốn hút người 
xem. Đó là những hình tượng về Nam Tào, Bắc Đấu, tiên nữ 
múa hát, cùng thế giới muông thú. Tất cả sống động, vui 
nhộn như đang dự tiệc. Truyền thuyết kể rằng: Sau khi vua 
Rồng giúp dân ta đánh tan giặc giã, vua Rồng trở về động 
của mình an toạ, năm ấy trời hạn hán nặng, dân tình mất 
mùa nhiều nên họ phải cầu cứu vua Rồng ta tay làm mưa. 
Bao nhiêu người đã ra đi mà không có ngày trở về. Không 
sợ fguy hiểm gian nan, đôi trai gái quyết tâm cùng nhau đi 
tìm gặp vua Rồng. Người con gái của họ ra đời được đặt tên 
là nàng Mây. Nàng Mây lớn lên đã làm xao xuyến trái tim 
Hoàng tử Rồng và tình yêu đã giúp họ tìm đến với nhau. 
Đám cưới của họ được tổ chức đêm ngày mùng 7 tháng 7 
ngay tại khu vực trung tâm động. Những hình ảnh trong 
động phải chăng đó là hình ảnh đám cưới đôi trai gái năm 
xưa đã bị hoá đá? Thiên nhiên thật là khéo ban tặng. Đi qua 
một cửa động nhó, hẹp 
được giấu kín trong lòng 
núi vào bên trong, lòng 
động càng mở ra rộng lớn, 
dẫn dắt người xem đi từ 
ngạc nhiên này đến ngạc 
nhiên khác, từ bất ngờ này 
đến bất ngờ khác. Tới ngăn 
động cuối cùng, những 
luổng ánh sáng trắng, 








369 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỂM ẤN 


xanh, đỏ hoà quyện màu sác tạo nên khung cảnh mi lệ. Một 
khe nước tự nhiên bốn mùa tuôn chảy róc rách, nơi đây có 
ba chiếc ao, nước trong như ngọc. Theo truyền thuyết thì đây 
là nơi nàng Mây thường tắm cho 100 người con của mình và 
nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Một con đường dẫn ra 
phía ngoài quanh co uốn khúc; đó chính là con đường mà 
nàng Mây cùng 50 người con ra đi khai phá vùng đất mới, 
50 người con ở lại cùng với cha xây dựng quê hương, di vật 
mà người mẹ để lại là bầu vú tiên tràn trền sức sống. 


Vào động Thiên Cung, người xem có cảm giác như vừa 
được chiêm ngưỡng một “bảo tàng mĩ thuật” vô cùng độc 
đáo, công phu, kì thú mà tất cả do bàn tay tạo hoá làm nên, 
vượt qua cả sức tưởng tượng của con người. 


Đi hết đảo Đầu Gỗ sang khu vực trung tâm của Di sản 
thế giới vịnh Hạ Long là Hang Sửng Sốt. Không phải ngẫu 
nhiên hang này lại có cái tên kì lạ đến vậy. Vẻ đẹp vào bậc 
nhất của nó trong số các hang động không khiến ta phải ngỡ 
ngàng. Đường lên động Sửng Sốt quanh co uốn lượn dưới 
những tán lá rừng, với những bậc đá ghép cheo leo, khúc 
khuỷu khiến cho du khách vừa có cái háo hức của người leo 
núi lại vừa có thể ngắm cảnh mây trời, non nước. Động được 
chia làm hai ngăn chính. Ngăn thứ nhất có diện tích khá 
rộng. Trần hang được phủ bằng một lớp "thảm nhung" óng 
mượt, vô số những "chùm đèn treo" bằng nhũ đá lấp lánh, 
những tượng đá, voi đá, hải cẩu, mâm xôi, hoá lá...tất cả như 
đang chuyển động trong một thế giới huyền ảo như thực như 
mơ. Ngăn thứ hai động còn rộng hơn nữa có thể chứa tới 
ngàn người. Trong hang có muôn vàn đá lớn, đá nhỏ với 
nhiều hình thù tự nhiên, những ao hồ xinh xinh giống như 
dấu vết của một trận chiến năm xưa. Càng đi sâu vào trong 


99 DANH THẲNG VIỆT NAM 363 


cảnh trí càng đẹp lạ mắt. 
Tới đỉnh cao nhất của 
động, bất ngờ một khung 
cảnh nên thơ hiện ra trước 
mắt. Một hồ nước trong 
vắt với muôn loài cây như 
si, vạn tuế, đa cổ thụ cùng 
nhiều loài chim sinh sống. 
Phong cảnh sơn thuỷ hữu 
tình khiến cho ta ngỡ mình 
như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. 





Bên cạnh những hang động gắn liền với những câu 
chuyện đã trở thành huyền thoại. Một số hang động trên 
vịnh Hạ Long còn từng là mái nhà cho người Việt cổ sinh 
sống cách ngày nay dưới 4.000 năm như hang Soi Nhụ, hang 
Đông Trong, hang Hà Giắt, hang Tiên Ông.: Đặc biệt có 
những hang động còn tương đối nguyên sơ, rất có giá trị về 
nghiên cứu địa chất, về quá trình hình thành hang động, giai 
đoạn biển tiến, biển lùi của vịnh Hạ Long nhu hang Hanh, 
hang hồ Động Tiên... 


Sau khi đã thăm thú lâu đài dưới nước bạn sẽ không muốn 
bỏ lỡ cơ hội được nghỉ ngơi và đắm mình trong làn nước biến 
xanh trong của khu đảo Tuần Châu và bãi tắm biển Bãi Cháy. 
Qua những con đường rải nhựa, sát bờ vịnh là dải cát trắng và 
hàng phi lao xanh mát, những hàng quán nhỏ xinh ấn mình 
dưới những rặng. Tắm biển xong khách có thể lên bờ ngồi 
thưởng thức những cốc nước mát lạnh để đón luồng gió biển. 

Không chỉ có vậy Hạ Long còn là nơi tập trung đa dạng 
sinh học cao với những hệ sinh thái điển hình như hệ sinh 
thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái 


“2 Gan thư Hmnnnnutonecemz==mSERD SN ——— ””— - “mmREE————mSETXUHT——————‹+- 


364 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


tùng áng, hệ sinh thái rừng 
cây nhiệt đới... cùng với 
hàng ngàn loài động vật, 
thực vật vô cùng phong 
phú trên rừng dưới biển, 
cá, mực... Có những loài 
đặc biệt quý hiếm chỉ có ở 
nơi đây. 





Hội tụ những điều kiện 
thuận lợi để phát triển 
ngành kinh tế du lịch, các hoạt động du lịch ở vịnh Hạ Long 
cũng khá đa dạng. Khách đến đây có thể tham gia nghiên 
cứu khoa học, tham quan ngắm cảnh, tắm biển, bơi thuyền, 
thả dù, lặn khám phá rặng san hô, câu cá giải trí. 


Vì những giá trị to lớn và đặc biệt như vậy mà Hạ Long 
đã trở thành điểm đến thân thiện của nhiều du khách trong 
và ngoài nước. Khách nước ngoài nhắc đến Việt Nam họ 
thường nhắc đến Hạ Long với chung những cảm xúc, rung 
'động của con tim trước một kỳ quan của đá và nước, một 
món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng. 


95. W[R†i WÑNÑ Ð†IONG 


¡nh Vân Phong nằm ở 

huyện Vạn Ninh và 
Ninh Hoà cách thành phố 
Nha Trang 80 km về hướng 
Bắc, đây là một vịnh rộng 
lớn, phía Bắc được bao bọc 
bởi bán đảo Hòn Gốm dài 
gần 30 km chạy từ đèo Cổ 
Mã (nam dèo Cả) ở Đại 
Lãnh, kéo đài theo hướng 
Đông Nam, trông như cánh 
tay bao bọc lấy vịnh nước 
sâu. Vịnh Vân Phong được 
Hiệp hội Du lịch thế giới 
đánh giá là một trong 
những thắng cảnh đẹp 
nhất ở Châu Á và Viễn 
Đông. Đến Vân Phong nếu 
đi bằng đường biển vượt 
qua vịnh Nha Phu để vào 
vịnh thì du khách sẽ rút 
ngắn được một nửa khoảng 
cách và chiêm ngưỡng 
được nhiều cảnh đẹp hơn. 





Với điện tích khơi thức lö 15.000ha 
gồm 8000 hg mút nước vò 7000hd 
mặt đốt, bên trong vịnh có hàng 
chục đảo lớn nhỏ đạn xen lồn 
nhau, những hỏn đỏo đẹp phải 
nhắc đến như Hòn Đỏ, Hỏn Ông, 
Hòn Cổ, Hòn Nước, Hỏn Bịp (Điệp. 
Sơn). Bên trong vịnh cỏn có nhiều 
đảo nhỏ chưa đặt tên, đỏo Hỏn 
Lớn nằm ở cửa ra vào trồng như 
một người lĩnh gác, vữa là tắm 
bình phong chẳn gió lớn cho tàu 
thuyền trong mùg mưa bão. 


S66 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Vịnh Vân Phong có những bãi tắm tuyệt đẹp còn hoang 
sơ trong từng tên gọi như Bãi Tây, Bãi Me, Bãi Búa, Bãi Lách, 
Bãi Xuân Đừng...Xuông phía Nam của vịnh là Đầm Môn, 
Hòn Gôm, cách Hòn Môn không xa là làng chài Khải Lương, 
điểm cực Đông của Việt Nam, nơi đầu tiên trông thấy mặt 
trời lặn mỗi ngày. Phía Bắc của vịnh Vân Phong còn có dải 
rừng ngập mặn với nhiều cây cổ thụ, đây là một trong những 
cánh rừng ngập mặn quý giá còn sót lại của miền Trung. 


Đi thăm vịnh thuận lợi nhất là bằng thuyền, phóng tầm 
mắt ra xa du khách sẽ bao quát được cảnh vật với bao điều 
bất ngờ thú vị. Một bên là đồi núi với cây cối xanh tốt, suối 
chảy róc rách len theo các ghênh đá, một bên là nước biển 
trong xanh sóng võ rì rào. Vân Phong là nơi có hệ sinh thái 
san hô phát triển điển hình của cả nước, có đến 350 loài san 
hô quý hiếm, những dải san hô nhiều màu sắc nằm cách mặt 
nước từ 3 đến 5 mét thích hợp cho ngành du lịch biển. Trải 
qua thời gian dài sinh trưởng và phát triển, san hô tạo nên 
những hang động với nhiều ngõ ngách dưới đáy thuỷ cung, 
đây cũng là nơi trú ngụ của cá biển với nhiều màu sắc khác 
nhau, nơi đây có hơn 270 loài tôm cá là nơi thu hút các nhà 
khoa học đến đây tham quan nghiên cứu. 

Hai cửa biển có tàu 
thuyền sâm uất nhất trong 
vịnh Vân Phong là cửa Vạn 
và cửa GIã, nơi đây có mực 
nước sâu trung bình từ 20 — 
27m, có nơi sâu trên 40 m. 
Trong quá trình quy hoạch 
khu du lịch quốc gia thì 
Đầm Môn trên bán đảo 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 367 


Hòn Gốm được coi là điểm 
dừng chân đầu tiên cho du 
khách khi đến Vân Phong. 
Từ Đảm Môn du khách 
cũng dễ dàng đi đảo Hòn 
Ông và biển Dốc Lết. 

Tiêm năng kinh tế của 
Vân Phong đang ngày càng 
được nhiều người biết đến, 
việc hình thành một đặc 
khu kinh tế đa dạng từ du lịch sinh thái đến các ngành công 
nghiệp có thế mạnh trong tương lai là sự kết hợp hoàn hảo 
đánh thức vùng biển thành một khu kinh tế quan trọng của 
miền Trung và cả nước. 





96. WÄNG ®Ô 


ũng Rô là một trong 
những vịnh nổi tiếng 
của biển miền Trung, nằm 
cuối tỉnh Phú Yên, cách 
thành phố Tuy Hoà 25km, 
tiếp giáp với biển Đại Lãnh 
thuộc vịnh Vân Phong 
(Khánh Hoà). 
Nếu quan sát trên bản 
đồ Phú Yên, ở góc Đông vịnh Vũng Rõ có diện tích 16,4 km: 
Nam nơi bờ biển có một mớt nước, được boơo bọc bởi ba 
bán đảo hình dáng như dãy nöi cao che chắn là Đẻo Cả, 
đâu con chim với chiếc mổ Đá Bia vả Hòn Bà từ ba phía Bắc, 
nhọn, nhưng đặt chân lên Đồng, Tây. Phía Nam vịnh là đảo 
mảnh đất này bạn sẽ có Hòn Nưa cao 105 m như một pháo 
những khám phá độc đáo.  đải với ngọn đèn biến lớn. Vũng Rõ 
ˆ Khi đến Vũng Rô du lả căn cứ địa quơn trọng củd nước 
ta trong chiên tranh nên được Bộ 

-_ Văn hoá Thông tin công nhận là di 
tích lịch sử Quốc gia... 





khách sẽ gặp bờ biển cao 
và dốc với phênh đá ngốn 
ngang tạo ra nhiềư mũi 
khác nhau theo hai hướng: 
phía Đông có mũi Mao, múi Ba, phía Nam có mũi La. Ngoài 
ra còn có những bãi cát nhỏ, có một số bãi tắm và bãi cát 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 369 


đẹp như Bãi Chùa, Bãi 
Bàng, Bãi Lau, Hòn 
Mưa...nếu tính tất cả các 
bãi thì Vũng Rô có tất cả 
12 bãi nhỏ: bãi Lách, bãi 
Mù U, bãi Ngài, bãi Chùa, 
bãi Chân... Các bán đảo 
này ôm lấy Vũng Rô tạo 
thành một cảng biển tốt 
cho tàu thuyền neo đậu. 
Trong lòng biển có nhiều hải sản trú ngụ, dưới đáy biển có 
nhiều san hô màu rất hấp dẫn cho loại hình câu cá, bơi, lặn... 


Cách Vũng Rô không xa là khu bảo tồn thiên nhiên Bắc 
đèo Cả với thám động thực vật phong phú, phía Nam Vũng 
Rô là hòn Nưa cao 105 m, hình dáng giống như cây trụ chia 
đôi cánh cửa vào Vũng Rô. Trong suốt những năm chiến tranh 
nơi đây là một địa chỉ tiếp nhận vũ khí bí mật từ miễn Bắc 
chuyến vào qua những chuyến tàu không số lịch sử. Chiến 
tranh đã đi qua nhưng dấu tích của nó vẫn còn hiện hữu trên 
từng mảnh đất, nếu du khách tới thăm Vũng Rô chắc chắn vẫn 
còn rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn khám phá. 





97. WẲNG Täd 


à Rịa - Vũng Tàu là 

một thành phố du lịch 
nằm trên bán đảo Vũng 
Tàu có diện tích 110 km. 
Với 20 km bờ biển và 
nhiều dáng vẻ khác nhau, 
nơi đây thiên nhiên sơn 
thuỷ hữu tình, gồm cả núi 
và biển, những bờ cát đẹp 
thoai thoải, nước biển 
trong xanh, những bờ đá 
dựng đứng và những hàng 
cây xanh tốt quanh năm 
tạo ra một không gian tươi 
mát thoáng đãng. 

Vũng tàu có nhiều bãi 
tắm nổi tiếng nằm sát 







›t1:88.02ĐEEES 2E š 
Vũng. Tàu. cách Thành. phố -Hế 


__ Chỉ Minh khoảng 125 km với ba. 
_ một giáp biển, nhiệt độ tri ng. 
“bình. là 270C thích hợp cho. 2 việc - 
ằ _nghỶ mút, tắm biến, dưỡng bệnh : 
_ cho dư khách. KHE: 

Hệ Ai: kể ÄENG kế, 









thành phố, mỗi bãi có một vẻ đẹp riêng, bãi Tâm Dương (Bãi 
Trước) nằm ở trung tâm thành phố, giống như cái vịnh nhỏ 
ở giữa núi, nằm kể cạnh là núi Lớn và núi Nhỏ. Bãi có ít 
sóng to trên bờ trồng nhiều dừa, dương liễu, bàng tạo ra 
nhiều bóng mát, ngoài ra nơi đây còn có nhiều biệt thự đẹp 
thuận lợi cho việc nghỉ ngơi vãn cảnh lí thú hấp dẫn. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 3Z1 


Nổi tiếng nhất và thu hút nhiều khách đến tắm là bãi 
biến Phù Vân còn gọi là Bãi Sau, bãi nằm ở Đông Nam thành 
phố chạy dài khoảng 8 km. Bãi biển sạch, là một trong những 
bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Biển Phù Vân tựa lưng vào đổi 
cát và những rừng dương xanh biếc bốn mùa. Qua bãi Sau là 
bãi Vọng Nguyệt, kể bên là núi Nghinh Phong có sóng to, 
bốn mùa tấp nập du khách. 


Các bãi biển khác cũng thu hút du khách như Bãi Dâu 
(bãi Phương Thảo) nằm ở ven núi Lớn, cách bãi trước gần 3 
km, biển đẹp nhưng ít sóng. Bãi Dứa hay còn gọi là bãi 
Hương Phong, là một bãi tắm nhỏ hẹp nằm ngay chân núi 
Nhỏ, cách bãi Trước 1 km. Trong không khí thoáng đãng mát 
mẻ của biển cả, du khách không những được tắm biển và nô 
đùa cùng sóng nước mà bạn còn có thể tham gia vào các loại 
hình thể thao giải trí trên biển như đi thuyền buồm, mô tô 
trượt nước, ca nô kéo phao, ca nô kéo dù...khi bay mình lơ 
lửng trong không gian bạn sẽ có cảm giác lâng lâng dễ chịu 
xua tan ưu phiền mệt mỏi sau những ngày lao động. 


Một thú vui cho du khách khi đến Vũng Tàu là bạn có 
thể thả câu ở những bãi biển như Hòn Bà, Bãi Dâu, Cần Giờ, 
Sông Cầu. Trên những chiếc tàu câu cá cỡ nhỏ có ghế ngôi 
và bãi che có sức chở 
khoảng 20 khách đưa bạn 
ra vùng biển xa khoảng 15 
đến 18 hải lí, sau 30 phút 
rời bến tàu bạn sẽ tới điểm 
buông câu. Những chú cá 
Mú, cá Hồng, cá Ngát, cá 
Tráp, cá Đù... câu được sẽ 
được đem ngay vào bếp 
tàu để chế biến thành món 





379 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


ăn ngon hấp dẫn. Cá Đù 
thì nấu cháo, chiên xả ớt, 
cá Mú thì có thể chấm mù 
tạt ăn sống, cá Hồng, cá 
ngát thì bạn có thể nấu 
lẩu... 


Bên cạnh những bãi 
biển đẹp, Vũng Tàu còn có 
hai khu rừng nguyên sinh 
nổi tiếng là rừng cấm Bình Châu - Phước Bửu và rừng quốc 
gia Côn Đảo. Trong rừng có những loài động thực vật quý 
hiếm tiêu biểu cho rừng nhiệt đới Việt Nam. Bên cạnh rừng 
và biển, nơi đây còn có suối nước nóng Bình Châu nằm ở 
huyện Xuyên Mộc, theo quốc lộ 23, đi khoảng hơn 29 km nữa 
là tới khu suối khoáng. Suối nước nóng gồm nhiều hồ lớn 
nhỏ tạo thành các dòng chảy với lưu lượng nhỏ là điểm du 
lịch hấp dẫn cho việc kết hợp giữa nghỉ ngơi và chữa bệnh. 





9s. WỜÒN QuÖC đi GÁC P†I(ØRG 


C2” thủ đô Hà Nội 120km về phía nam, nằm lọt sâu 
trong lòng dãy núi Tam Điệp, có một mảnh đất nhỏ đã 
trở nên vô cùng quen thuộc, gợi lên tính hiếu kì, sự khám 
phá cho biết bao du khách trong và ngoài nước, đó là vườn 
quốc gia Cúc Phương, vườn quốc gia đầu tiên và cũng là đơn 
vị bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam. 


Vườn quốc Cúc Phương có đặc trưng là rừng mưa nhiệt 
đới, cây cối quanh năm xanh tốt. Bước vào rừng già nguyên 
thuỷ Cúc Phương, con người cảm thây sững sờ bởi sự nhỏ bé 
như lạc vào thế giới hoang sơ, kì bí, thế giới động - thực vật 
Cúc Phương vô cùng phong phú. Cúc Phương có tới hơn 
1.900 loại thực vật thuộc các chị, các bộ, các họ, các ngành 
khác nhau, có nhiều cây quý như: kim giao, chò chỉ, giẻ, 
mun, gụ, sến, táu, đỉnh hương,... có nhiều cây cao, to, đường 
kính thân từ 5 - óm, chiều cao 40 - 70m, như: cây chò chỉ 
nghìn năm gốc to khoảng 16 người ôm không hết, cây chò 
chiến thắng cao đến 70m, nhìn không thấy ngọn, tán lá xoè 
rộng phủ kín một vùng. Một hiện tượng quái dị trong thế 
giới thực vật nơi đây đó là cuộc sống sinh tồn của “cây đa 
bóp cổ”. Cây sinh ra từ trên thân cây khác và thả rễ quấn 
quanh thân cây chủ, khi rễ bám đất, chúng phát triển nhanh 
rồi bóp chết cây chủ bằng bộ rễ khổng lồ. Hay sức sống 
mãnh liệt của các loài cây sống trên núi đá vôi qua hệ thống 


374 


các bộ rễ khổng lô đâm 
xuyên qua từng vách núi 
để tìm kiếm thức ăn, duy 
trì sự sống. Rừng nhiệt đới 
còn là xứ sở huyền diệu 
của các loài phong lan với 
hoa lạ rất thanh tao, quý 
phái được ví như những cô 
gái kiểu dđiễm điểm tô 
hướng sắc cho rừng. 
Không chỉ là một khu 
rừng đa dạng về thực vật, 
Cúc Phương còn có sự 
phong phú với các loài 
động vật quý hiểm. “Vườn 
bách thú” này có hàng 
trăm các loại thực vật 
thuộc các loài khác nhau, 
như: thú, chim, bò sát và 
lưỡng cư, cá cùng với các 


dạng côn trùng. Trong số 


đó, nhiều loài đã được xếp 
vào loài quý hiếm như: báo 
gấm, báo lửa, gấu ngựa, 
sóc bụng đó được cho là 
đặc hữu của khu rừng; đặc 
biệt có loài thú linh trưởng 
rất đẹp, trên thế giới 
không còn mà chỉ có ở Việt 
Nam, đó là Voọc mông 


VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 





Vườn quốc gia Cúc Phương được 
thành lập ngày 7 thông 7 năm 1962 
với tổng diện tích 22.000 ha trong 
đó 1⁄4 là núi đủ või cao từ 300 đền 
ó00m so với mặt nước biến gióp với 
3 tỉnh Ninh Bình, Hoà Binh và Thanh 
Ho. Tại đây có đỉnh Möy Bạc cao 
ó48m. Khi hậu trung bình năm 
khoảng 27.4°C. Đây là vưỡn quốc 


gia có hệ động thực vật phong phú 


vò đo dạng mong đặc trưng rừng 
mưa nhiệt đới. Có gỗn 2000 loài 
thực vật có mạch thuộc 887 chỉ 


trong 221 họ thực vớt; 97 loài thú, 


300 loỏi chim, 3ó loài bò sát, 17 loi 
lưỡng cư, 11 loải cũ vũ hỏng ngẻn 
loi côn trùng. Có nhiều loài nằm 
trong sách đó Việt Nam như linh 
trưởng, VOỌC quản đời trắng, cẩy 
văn bắc... i 


trắng, được chọn là biểu tượng của Vườn quốc gia Cúc 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 925 


Phương. 


Cúc Phương là nơi cư trú của nhiều loài chim nhiệt đới 
với nhiều màu sắc, kích cỡ, giọng hót khác nhau, tạo nên sự 
sông động nơi núi rừng. Trong số hàng trăm loài chim có 
nhiều loài chim quý hiếm như: chim gõ kiến đầu đỏ, gà lôi 
trắng, chim phượng hoàng đất, đuôi cụt, bụng văằn,... Chính 
vì vậy, Cúc Phương được chọn là một trong những điểm 
nghiên cứu về chim lí tưởng của các nhà khoa học và những 
người có sở thích nuôi chim. Thế giới côn trùng cũng muôn 
hình muôn vẻ. Mùa bướm nở, khu rừng già như trẻ lại, tưng 
bừng lấp lánh màu sắc rực rỡ như một bức tranh kì ảo. 


Thuộc địa hình cat-xtơ nửa che phủ, Cúc Phương có 
nhiều hang động đẹp gắn liền với những cái tên rất gợi cảm: 
động Sơn Cung, động Vui Xuân, động Phò Mã, động Trăng 
Khuyết, động Thanh Minh, động Chùa, động Thuỷ Tiên,... 
Mỗi hang động như là một cung điện nguy nøa, lộng lẫy của 
những nhũ đá muôn hình muôn vẻ, muôn màu sắc như 
những chiếc đèn chùm treo lơ lững trên những trần hang và 
các vách động . Đặc biệt, ở động Người Xưa và động Con 
Mong người ta tìm thấy những ngôi mộ cổ với các bộ xương 
người hoá thạch, các công cụ đồ đá cùng nhiều di vật khác 
cách đây từ 7.000 - 12.500 
năm. 


Ngoài việc cảm nhận 
cảnh quan thiên nhiên, du 
khách đến nơi đây còn 
được thăm các công trình 
nghiên cứu, các thành quả 
dự án bảo tồn đang thực 
hiện ở Vườn quốc gia Cúc 





376 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 


Phương. Đó là Trung tâm 
du khách, Trung tâm cứu 
hộ các loài linh trưởng, 
Vườn thực vật,... 


Cúc Phương còn là nơi 
cư trú và sinh sống của 
đồng bào Mường với 
những nét văn hoá vật thể 
và phi vật thể hết sức độc 
đáo. Đó là những nếp nhà sàn, những trang phục, phong tục 
tập quán, lễ hội công chiêng,... mang đậm bản sắc Mường. 





Đến Cúc Phương đẹp nhất là vào mùa khô từ tháng 12 
đến tháng 4, khi những cơn mưa rừng dữ dội qua đi, cánh 
rừng nguyên sinh đại ngàn như bừng nở với bao điều bí ẩn 
để các đoàn khách du lịch tìm hiểu và khám phá. 


Một khu rừng nguyên sinh với hệ sinh thái rừng nhiệt 
đới da dạng, phong phú lại nằm trên tuyến đường du lịch 
với những điểm du lịch hấp dẫn như Tam Cốc Bích Động, cố 
đô Hoa Lư và bãi biển Sầm Sơn... tạo điều kiện cho bạn làm 
một cuộc hành trình "lên rừng xuống biển" để "khám phá" 
những vùng đất kì điệu. 


o9. UêR Tử - CỖI P†iẬT !2IRfl 


ên Tử là ngọn núi cao 

1.068m, nằm trong dãy 
núi Đông Triều, thuộc địa 
phận thị xã Uông Bí, tỉnh 
Quảng Ninh, cách : trung 
tâm thị xã 14km về phía 
tây bắc, cách Hà Nội 
khoảng 120km. Vốn là một 
thắng cảnh thiên nhiên, 
ngọn Yên Tử còn lưu giữ 
nhiều di tích lịch sử, được mệnh danh là “Đất tổ Phật giáo 
Việt Nam”. Trên đỉnh núi thường có mây bao phủ nên ngày 
trước có tên gọi là Bạch Vân Sơn. 





Yên Tử trở thành trung tâm Phật giáo từ khi vua Trần 
Nhân Tông từ bỏ ngai vàng khoác áo cà sa tu hành và thành 
lập một dòng Phật giáo đặc trưng của Việt Nam - dòng thiền 
Trúc Lâm Yên Tử. Ông trở thành vị tổ thứ nhất với pháp 
danh Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Ông đã cho 
xây dựng hàng trăm công trình lớn, nhỏ trên núi Yên Tử để 
làm nơi tu hành và truyền kinh, giảng đạo. Sau khi ông qua 
đời, Pháp Loa Đồng Kiên Cương lên kế nghiệp, là vị tổ thứ 
hai của dòng Trúc Lâm. Ông cho xây dựng 800 ngôi chùa, 
am, tháp lớn nhỏ trong nước với hàng nghìn pho tượng có 


| 


378 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


giá trị. Và tiếp đó, vị tổ thứ ba của phái Trúc Lâm là Huyền 
Quang Lí Đạo lái. 

Hiện nay có thể lên núi Yên tử bằng hai cách: Theo 
đường cáp treo hiện đại, tiện lợi, vượt quãng đường trên 
1,2km lên tới độ cao 450m, gần chùa Yên Hoa. Du khách có 
thể ngắm nhìn toàn cảnh rừng núi Yên Tử từ trên cao với 
những cây tùng, cây đại hàng trăm năm tuổi xen lẫn trong 
những rừng cây xanh tươi và hít thở không khí trong lành. 


Hoặc theo đường bộ dài trên 6km đã được gia cố bởi 
hàng ngàn bậc đá xếp, len lỏi theo lối mòn vượt qua những 
tán rừng trúc, rừng thông. Đi bộ, du khách sẽ có cảm giác 
của cuộc hành trình leo núi, chỉnh phục độ cao, được tự do 
khám phá phong cảnh núi non hùng vĩ, được ghé vào thăm 
các ngôi chùa, am, tháp trên bước đường di. 


Núi Yên Tử có phong cảnh thơ mộng, hùng vĩ, song cũng 
rất thâm nghiêm, có những rừng trúc, rừng mai xanh tươi, 
chim hót quanh năm, trăm hoa đua nở bốn mùa, ẩn hiện 
thấp thoáng trong đó là bóng dáng 
của những mái chùa, ngọn tháp. 
Quần thể di tích Yên Tử có 11 
chùa, rất nhiều am, tháp trải từ Bí 
Thượng (chân Dốc Đỏ) đến chùa 
Đồng. Đường vào Yên Tử phải qua 
cửa Ngăn (ngăn bụi trần) có ngôi 
miếu thờ nữ thần và chùa Suối 
Tắm. Tiếp đó là đến chùa Cầm 
Thực (nghĩa là nhịn ăn, vua Trần 
Nhân Tông chỉ uống nước cầm hơi 
để đốc chí tu hành). Qua dốc Mụ 
Chị, Mụ Em là đến Linh Động Tự 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 379 


(còn gọi là chùa Lân). Có 25 ngọn 
tháp bằng gạch đá, đẹp nhất là 
tháp Tịnh Quang - nơi cất giữ xá lị 
sư Tuệ Đăng. Đường đi qua nhiều 
đốc, nhiều suối, trong đó có suối 
Giải Oan. Từ Giải Oan, vượt dốc 
Dây Diều, Vá Quỳ đến gò đất rộng 
và bằng phẳng ở độ cao 40m, có 8 
ngôi tháp. Đi thêm 100m, đến khu 
tháp Tổ, rộng khoản 3.000m‡, có 97 
ngọn tháp mộ với những kích 
thước, kiến trúc khác nhau, trong 
đó tháp Huệ Quang là nơi xá lị của 
vua Trần Nhân Tông. Tháp gồm 46 tảng đá ghép lại với 
nhau, bệ tháp hình đài sen. Từ khu tháp Tổ đi lên theo 
đường lát đá là đến Vân Yên Tự (còn gọi là chùa Cả, chùa 
Mây Khói) có nhiều hoa cúc vạn thọ rực rỡ, có cây đại trên 
700 tuổi. Tượng Điều Ngự Giác Hoàng đặt ở hậu cung, bên 
phải có suối Ngự Dội (suối Vua Tắm). Tiếp tục cuộc hành 
trình đất Phật, du khách đến am Ngoạ Vân và chùa Một Mái. 
Từ chùa Bảo Sái, chùa Vân Tiên đường dốc khó đi, du khách 
sẽ qua nơi có tên là Cổng Trời. Qua đây, du khách sẽ được 
chiêm ngưỡng bức tượng đá tự nhiên được tạo bởi bàn tay 
con người, cao 2,2m. Đỉnh núi Yên Tử là một nên đá khổng 
lỗ có ngôi chùa Đồng nổi tiếng, tên chữ là Thiên Phúc Tự. 





Chùa Đồng nằm trên đỉnh núi Yên Tử. Đường lên chùa 
Đồng lộng gió, qua một vạt rừng cây lúp xúp và bãi đá như 
những cánh sen nâng bước du khách. Chùa Đồng cấu trúc 
hình chữ đinh theo dáng một bông hoa sen nở, ngự trên sập 
đồng chân quỳ dạ cá chạm trổ hình hoa sen cách điệu, gian 
giữa là cửa võng đúc hoa sen, hai bên chạm khắc hình nho 


Sáo VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


sóc. Trong chùa có thờ tượng Thích Ca và ba vị Trúc Lâm 
Tam Tổ. Những hôm trời nắng, đứng trên chùa Đồng phóng 
tầm mắt ra xa, cảnh vật dưới chân núi như bức tranh thuỷ 
mặc lung linh trong ánh mặt trời. Còn vào những ngày sương 
giăng bao phủ, du khách như đứng trên bồng đảo nhỏ, quân 
trong màn sương mờ ảo. Giữa khung cảnh đất trời rộng lớn, 
lòng người xốn xang, tâm hồn nhẹ nhõm, thanh thoát, dường 
như bao nỗi ưu phiền trần tục đều tan biến. 


Chùa Hoa Yên: nằm ở độ cao 543m, với hàng cây tùng 
cổ, tương truyền được trồng từ khi vua Trần Nhân Tông lên 
tu hành trên đỉnh núi Yên Tử. Chùa toạ trên triển núi nhô 
ra tựa trán rồng, nơi được các hoàng đế, vương hầu, danh 
nhân trong nước về thăm lưu bút, đề thơ, trồng cây lưu niệm 
trước sân chùa. 


Suối Giải Oan: Tương truyền, các cung tân mĩ nữ sau khi 
khuyên vua Trần Nhân Tông hoàn tục không được đã tuẫn 
tiết ở suối này. Nhà vua cảm kích, cho lập đàn tràng thờ 
cúng, nên suối có tên là suối Giải Oan. Có một cây cầu bắc 
qua dòng suối. Cầu rộng hơn 2m, dàu 10m, làm bằng đá 
xanh, có kiến trúc hài hoà với khung cảnh thiên nhiên, không 
cầu kì bay lượn nhưng toát lên vẻ đẹp cổ kính, vững chãi. 
Qua cầu, du khách có thể 
lần theo từng bậc đá lên 
chùa Giải Oan. Ngôi chùa 
vừa mới được xây lại, nhỏ 
bé, khiêm nhường dưới tán 
lá rừng che rợp, cửa chùa 
nhìn xuống dòng suối Giải 
Oan. 


Khu di tích Ngoạ Vân 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM Sä1 


(gồm chùa Ngoạ Vân và am Ngoạ Vân): là nơi tu hành và 
viên tịch của vua Trần Nhân Tông. Đây là một quần thể kiến 
trúc Phật giáo lớn gồm 4 khu vực với 12 điểm di tích nằm 
trải rộng và kết nối dài với hệ thống di tích chùa tháp của 
Thiền phái Trúc Lâm thời Trần trên suốt chiều dài của dãy 
núi Yên Tử. 

Yên Tử là một di tích lịch sử, văn hoá và thắng cảnh nổi 
tiếng của Quảng Ninh cũng như của nước ta. Đến với Yên 
Tử, du khách được tận mắt chứng kiến những công trình 
kiến trúc nghệ thuật Phật giáo thời nhà Trần, ẩn hiện hoà 
quyện với cảnh sắc núi rừng, trời mây kì thú, hữu tình và 
đặc biệt là được đến với chốn cửa Phật thanh cao, đắm chìm 
trong cảm giác lâng lâng siêu thoát. Vì thế mà đời xưa đã 
truyền lại câu ca dao: 

Dù ai quyết chí tu hành 
Có uê Yên tử mới đành lòng tu. 

Mỗi năm Yên Tử đón hàng triệu lượt du khách về lễ Phật 
và tham quan vãn cảnh. Hội xuân Yên Tử được tổ chức từ 
ngày 10 tháng giêng và kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân. 


262 


PHỤ LỤC 
THÔNG TIN GIỚI THIỆU TH—M KHảO 


KHÁCH SẠN - NHÀ NGHỈ - CÔNG TY DỊCH VỤ 
DU LỊCH HÀ NỘI 


Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội (5 sao) 


Địa chỉ: 15 đường Ngô Quyền, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 38 266 919 
Fax: (84-4) 38 266 920 


Giá tiền: 200 USD 


Khách sạn Hilton Opera Hà Nội (5 sao) 


Địa chỉ: 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 39330500 
Fax: (84-4) 39330630 


Giá tiền: 190 USD 

Khách sạn Hà Nội Horison (5 sao) 
Địa chỉ: 40 Cát Linh, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 37330808 


Fax: (84-4) 37330888 
Email: Sales@hanoihotel.com.vn 
Website: WWW.sWiss-belhoteÌ.com 


Giá tiền: 150 USD 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM Si N, 


Khách sạn Fortuna (5 sao) 


Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Fax: 

Email: 


Giá tiên: 


6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 
(84-4) 388313333 

(84-4) 388313300 
fortunahanoi@fpt.vn 

100 USD 


Khách sạn Soíitel Plaza Hà Nội (5 sao) 


Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Fax: 

Email: 


Giá tiền: 


1 Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội 
(84-4) 38238888 

(84-4) 38293888 
resvn@sofitelplaza.com.vn 

140 USD 


Khách sạn Hà Nội (4 sao) 


Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Fax: 

Email: 


Giá tiên: 


D8 Giảng Võ, Hà Nội 

(84-4) 38452270 

(84-4) 38459209 - 

hanoi-hotel@fpt.vn / kshanoi@hn.vnn.vn 
80 USD 


Khách sạn Bảo Sơn (4 sao) 


Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Fax: 


Csiá tiên: 


2 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
(84-4) 38353536/38354662 
(84-4) 38355678 

90 USD 


S84 VIỆT NAM VẺ ĐẹÉ TIÊM ẤN 


Khách sạn Galaxy (3 sao) 


Địa chỉ: 1 Phan Đình Phùng, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 38282888 
Fax: (84-4) 38282466 


Giá tiền: 60 USD 
Khách sạn Thiên Thai (3 sao) 


Địa chỉ: 47 Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 37164126/37164127 
Fax: (84-4) 37164917 


Giá tiền: 49 USD 
Khách sạn Cool (3 sao) 


Địa chỉ: 16 Bùi Thị Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 32786688 
Fax: (84-4) 32786689 


Giá tiền: 55 USD 


Khách sạn Kim Liên (3 sao) 


Địa chỉ: Z Đào Duy Anh, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 38522522 
Fax: (84-4) 38524919 


Giá tiền: 29 USL) 
Khách sạn Hồ Gươm (2 sao) 


Địa chỉ: 76 Hàng Trống, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 38252225/38243565 
Fax: (84-4) 38243564 


Giá tiền: 24USD 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM Sá5 


Khách sạn Hồ Gươm (2 sao) 


Địa g?v: Ngõ Gạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 39283803 /39284134/39284135 
Fax: (84-4) 39284136 


Giá tiền: 24USD 
Khách sạn Đông Đô 


Địa chỉ: 146 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 346351382/38351383/38343021 /38334227 
Fax: (84-4) 348314928 

Email: dongdojsc@pmail.vnn.vn 


Khách sạn Nam Hải (2 sao) 


Địa chỉ: 55 Đường Thành, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 39286630 
Fax: (84-4) 39286629 


Giá tiền: 2") 
Khách sạn Nhuệ Giang 


Địa chỉ: 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại: (84-34) 3824052 
Fax: (84-34) 3510446 


Giá phòng: 11 - 25 USD 
Khách sạn Sông Nhuệ 


Địa chỉ: 150 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại: (84-34) 3826331 
lam: (84-34) 3510446 


Giá phòng: 10 - 22,5 USD 


Công ty du lịch Ánh Dương 
Địa chỉ: 42 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 39261559 
Fax: (84-4) 39261558 
Email: vietnamsunshinetravel@yahoo.com 


Website: WWW. VietnamsunshinetraveÌl.com 


Ẫ ` _ \ 
È 
` 








99 DANH THẲNG VIỆT NAM 3sắ? 


Công ty du lịch Asiatica 


Địa chỉ: 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội- 
Điện thoại: (84-4) 39331702 

Fax: (84-4) 39331704 

Email: asiaticatravel@fpt.cn 

Website: WWW.asiaticatravel.com 


Công ty du lịch Hà Nội 


Địa chỉ: 18 Lí Thường Kiệt Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 38266714/38257886 

Fax: (84-4) 38254209 

Email: hanoitourism@hn.vnn.vn 

Webstte: http:/ /hanôitúim.com.vn 


Công ty du lịch công đoàn Việt Nam 


Địa chỉ: 1B Yết Kiêu, Hbàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 39424112/38223680 
Fax: (84-4) 39423508 

Công ty du lịch Đông Á 
Địa chỉ: 23 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 38211114/39760492 
Fax: (84-4) 39761302 


Công ty dịch vụ du lịch đường sắt 
Địa chỉ: 104C Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 38510575 
Fax: (84-4) 38221181 


S&á VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẨN 


Văn phòng du lịch: 65 Quán Sứ 
Điện thoại: (84-4) 38220565 
Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội 


Địa chỉ: 8 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 38263687/38229076/39780004 
Fax: (84-4) 38226055 

Công ty du lịch Hà Tây 
Địa chỉ: 24 Trần Hưng Đạo, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại: (84-34) 3824579/3824039 
Fax: (84-34) 38218757 


HẢI PHÒNG 


Khách sạn Harbuor View (4 sao) 


Địa chỉ: Trần Phú, Hải Phòng 

Điện thoại: (84-313) 3827 827 

Fax: ((84-313) 3827 828 

Email: Info@harbourvIewvietnam.com 


Giá phòng: 75 USD 
Khách sạn Hưu Nghị (4 sao) 


Địa chỉ: 60 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3823468 
Fax: (84-313) 3823245 


Giá phòng: 50 USID 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 3ã9 





Khách sạn Đồ Sơn Resort (4 sao) 


Địa chỉ: 4 Trần Phú, Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3864888/3861888 
Fax: (84-313) 3864999 /3861199 


Giá phòng: 75 DSD 
Khách sạn Tray (4 sao) 
Địa chỉ: 47 Lạch Tray, thành phố Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3828222/3828555 
Fax: (84-313) 3828666 
Email: trayhotel@hn.vnn.vn 
Giá phòng: 65 USD 
Khách sạn đảo Cát Bà Resort &c Spa (4 sao) 


Địa chỉ: Bãi biển Cát Cò 1, đảo Cát Bà, Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3688686 
Fax: (84-313) 3688989 


Giá phòng: 70 USD 
Khách sạn Đại Dương (3 sao) 


Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành, Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3822849 
Fax: (84-313) 3823697 


Giá phòng: 30 USD 
Khách sạn Holiday View (3 sao) 


Địa chỉ: 1/4 đảo Cát Bà, Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3887200 
Fax: (84-313) 3887208 


Giá phòng: 30 USD 


390 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


Khách sạn Vạn Thông (2 sao) 


Địa chỉ: khu 2, Đồ Sơn, Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3861331 
Fax: (84-313) 3861131 


Giá phòng: 22 USD 
Khách sạn Sun &: Sea (2 sao) 


Địa chỉ: khu 4 Cát Bà, Hải Phòng 
Điện thoại: ((84-313) 3888315/3887766 
Fax: (84-313) 3888457 


Giá phòng: 20 USD 
Khách sạn Vân Anh (2 sao) 


Địa chỉ: khu 4 Cát Bà, Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3888201 
Fax: (84-313) 3888201 


Giá phòng: 20 USD 
Khách sạn Bạch Đằng 


Địa chỉ: 42 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3842444 
Fax: (84-313) 3823697 


Khách sạn Sunflower 
Địa chỉ: 1 Văn Cao, thành phố Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3892022 
Fax: (84-313) 3890021 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 391 


Khách sạn Doson Villa Zone II 
Địa chỉ: khu 2 Đồ Sơn, Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3861226 

Công ty cung ứng tàu biển TM DL DV 
Địa chỉ: 13 Trần Quang Khải, thành phố Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3745735/3822669 
Fax: (84-313) 3823726 

Công ty DL DV dầu khí Hải Phòng (OSC Hải Phòng) 
Địa chỉ: 40A Trần Quang Khải, thành phố Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3745073 
Fax: (84-313) 3823552 

Công ty du lịch Hải Phòng _ 
Địa chỉ: 60A Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3842957 
Fax: (84-313) 3823651 

Công ty DL DV Cát Bà 
Địa chỉ: Tân Cảng, Cát Bà, thành phố Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3888243 

Công ty DL DV Hải Phòng 
Địa chỉ: 8 Hồ Sen, thành phố Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3846793/3846357 

Trung tâm Du lịch Lữ hành 
Địa chỉ: 57 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng 
Điện thoại: (84-313) 3747605 
Fax: (84-313) 3745432 





392 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 
BẮC NINH 


Phoenex - Phuson Resort 


Địa chỉ: Phúc Sơn, Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh 
Điện thoại: (84-241) 3871111/3871222 
Fax: (84-241) 3871555 


Giá phòng: 40 DSD 
Khách sạn Phượng Hoàng 
Địa chỉ: Phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc 
Ninh 
Điện thoại: (84-241) 3871111/3871555 
Khách sạn Ga Thịnh Cầu 
Địa chỉ: Khu 6 Ga Thị Cầu, Bắc Ninh 
Điện thoại: (84-241) 3825372 
Khách sạn Minh Tuấn 
Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh 
Điện thoại: (84-241) 3821125 
Giá phòng: 11 USD 
Nhà khách Suối Hai 
Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 
Điện thoại: (84-241) 3821312 
Giá phòng: 9 USD 
Công ty Thương mại Bắc Ninh 
Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh 
Điện thoại: (84-241) 3823619 
Fax: (84-241) 3823309 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 398 


VĨNH PHÚC 


Khách sạn Anh Đào 
Địa chỉ: Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc 
Điện thoại: (84-211) 3824309 


Khách sạn Hàng Hải 


Địa chỉ: hồ Đại Lải, Mê Linh, Vĩnh Phúc 
Điện thoại: (84-211) 3856012/3856013 
Fax: (84-211) 3856012 


Khách sạn Mê Linh 
Điạn chỉ: hồ Đại Lải, Mê Linh, Vĩnh Phúc 
Điện thoại: (84-211) 3856021 

Khách sạn Hương Rừng 


Địa chỉ: Khu 1 Tam Đảo, Vĩnh Phúc 
Điện thoại: (84-211) 3824333 / 3824190 
Fax: (84-211) 3824193 


Khách sạn Mela 
Điện thoại: (84-211) 3824321 
Fax: (84-211) 3824352 
Nhà khách Sân bay Nội Bài 
Điện thoại: (84-211) 3824208 
Nhà khách Uỷ ban nhân dân 
Điện thoại: (84-211) 3824234 


394 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 
Nhà khách Trung ương 

Điện thoại: (84-211) 3824266 
Công ty CPTM Du lịch Vĩnh Phúc (Viftoco) 


Địa chỉ: phường Đống Đa, thành phố Phúc Yên, 
Vĩnh Phúc 

Điện thoại: (84-211) 3861250 

Fax: (84-211) 3845105 

Công ty du lịch khách sạn Vĩnh Phúc 

Địa chỉ: phường Đống Đa, thành phố Phúc Yên, 
Vĩnh Phúc 

Điện thoại: (84-211) 3861132/3862009 

Fax: (84-211) 3862008 


THÁI BÌNH 


Khách sạn Thái Bình 


Địa chỉ: Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bìn. 
Điện thoại: (84-36) 3831789 
Fax: (84-36) 3835074 


Giá phòng: 24 - 64 USD 
Khách sạn Đồng Châu 
Địa chỉ: Đồng Châu, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 
Điện thoại: (84-36) 3824121 
Giá phòng: 5 - 11 USD 


————-——————_—__———_—__—_—_ 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 395 


Khách sạn Thanh Bình 
Địa chỉ: Lí Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
Điện thoại: (84-36) 3838450 

Nhà khách Công đoàn Thái Bình 
Địa chỉ: Bãi biển Đồng Châu, Tiền Hải, Thái Bình 
Điện thoại: (84-36) 3824120 

Công ty du lịch tỉnh Thái Bình 


Địa chỉ: Lí Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
Điện thoại: (84-36) 3831296 /3831789 
Fax: (84-36) 3835074 
HAI DƯƠNG 
Khách sạn Nacimex (4 sao) - 
Địa chỉ: trung tâm quảng trường thành phố 
Hải Dương 
Điện thoại: (84-320) 3894888 
Fax: (84-320) 3894777 
Khách sạn Hoà Bình 
Địa chỉ: 8/3 Đền Thánh, thành phố Hải Dương 


Điện thoại: (84-320) 3850723 
Giá phòng: 11 - 14 USD 
Khách sạn Công đoàn Côn Sơn 
Địa chỉ: xã Cộng Hoà, huyện Chí Linh, Hải Dương 
Điện thoại: (84-320) 3882630 
Fax: (84-320) 3883329 


396 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẦN 


Khách sạn Bình Minh 
Địa chỉ: 5 Đoàn Kết, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 
Điện thoại: (84-320) 3855569 
Khách sạn Hữu Nghị 
Địa chỉ: 1 Đoàn Kết, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 
Điện thoại: (84-320) 3855859 
Khách sạn Thanh Đông 
Địa chỉ: Km 1, Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải 
Dương 
Điện thoại: (84-320) 3891450 
Giá tiền: 17 - 25 USD 
Nhà khách hồ Côn Sơn 


Địa chỉ xã Cộng Hoà, huyện Chí Linh 
Điện thoại: (84-320) 3882982/3883822 
Fax: (84-320) 3884023 


Giá tiền: 15~ 27 USD 
Nhà khách Quân khu 3 
Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 
Điện thoại: (84-320) 33882289 
Công ty cổ phần Sao Thái Dương 
Địa chỉ: 2 Thống Nhất, thành phố Hải Dương 
Điện thoại: (84 - 320) 3831160 


99 DANH THĂNG VIỆT NAM 397 


Công ty Du lịch và Khách sạn Hải Dương 


Địa chỉ: 7 Hồng Quang, thành phố Hải Dương 
Điện thoại: (84 - 320) 3852569 
Fax: (84 - 320) 3856038 

NAM ĐỊNH 


Khách sạn Vị Hoàng 


Địa chỉ: 153 Nguyễn Du, thành phố Nam Định 
Điện thoại: (84-350) 3849290 
Fax: (84-350) 3646704 


Giá phòng: 20 - 35 USD 
Khách sạn Du lịch Công đoàn Nam Định 


Địa chỉ: 121 Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định 
Điện thoại: (84-350) 3841124 
Fax: (84-350) 3844307 
Khách sạn Sơn Nam 
Địa chỉ: 26 Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định 
Điện thoại: (84-350) 3645617 
Fax: (84-350) 3848915 
Nhà nghỉ Điện Thông 
Địa chỉ: thị trấn Hải Thịnh, huyện Hải hậu, 
Nam Định 


Điện thoại: (84-350) 3876109 / 3876237 


396 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Huy Anh Resort 


Địa chỉ: Khu du lịch thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, 
Nam Định 

Điện thoại: (84-350) 3797629 

Fax: (84-350) 37736222 


Giá phòng: 20 USD 
Công ty du lịch Nam Định 


Địa chỉ: 115 Nguyễn Du, thành phố Nam Định 
Điện thoại: (84-350) 3849439 
Fax: (84-350) 3846704 
Công ty DL và XNK Nam Định 
Địa chỉ: 151 - 153 Nguyễn Du, thành phố Nam Định 
Điện thoại: (84-350) 3849297/3849439 
Fax: (84-350) 3636710 
NINH BÌNH 


Cúc Phương National Park (2 sao) 
Địa chỉ: Nho Quan, Ninh Bình 
Điện thoại: (84-30) 3848006 
mm (84-30) 3848008 
Giá phòng: 35 USD 

Khách sạn Hoa Lư (1 sao) 


Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, thành phố Ninh Bình 
Điện thoại: (84-30) 3873684 
Eạu (84-30) 3874126 


Giá phòng: 11 - 28 USD 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 399 


Khách sạn Non Nước (1 sao) 
Địa chỉ: Võ Thị Sáu, thành phố Ninh Bình 
Điện thoại: (84-30) 3871038 
Giá phòng: 8 - 16 USD 
Khách sạn Thế Long (2 sao) 
Địa chỉ: Tam Cốc - Bích Động, thành phố Ninh Bình 
Điện thoại: (84-30) 3618077 
Fax: (84-30) 3618133 
Giá phòng: 28 USD 
Khách sạn Thuý Sơn 
Địa chỉ: thành phố Ninh Bình 
Điện thoại: (84-30) 3873545 
Khách sạn Hoàng Gia 
Địa chỉ: 6 Lê Đại Hành, thành phố Ninh Bình 
Điện thoại: (84-30) 3871369 
Khách sạn Star 
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, thành phố Ninh Bình 
Điện thoại: (84-30) 3871522 
Nhà khách Thanh Thuỷ 
Địa chỉ: 128 Lê Hồng Phong, thnàh phố Ninh Bình 
Điện thoại: (84-30) 3871811 
Công ty du lịch Ninh Bình 
Địa chỉ: Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình 
Điện thoại: (84-30) 3618012 
Fax: (84-30) 3618035 





400 VIỆT NAM VÉ Đẹp TIÊM ẤN 


Công ty TNHH DL Quốc tế Đông Thái 


Địa chỉ: 3 Ninh Tôn, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình 
Điện thoại: (84-30) 3773387 
Fax: (84-30) 3773387 

PHÚ THỌ 


Khách sạn Hương Giang - Việt trì (2 sao) 


Địa chỉ: Việt Trì, Phú Thọ 
Điện thoại: (84-210) 3854760 
Fax: (84-210) 3854763 


Giá phòng: 22 USD 
Khách sạn Bãi bằng (1 sao) 


Địa chỉ: Phong Châu, Phú Thọ 
Điện thoại: (84-210) 3829351 
Fax: (84-210) 3829666 


Giá phòng: từ 25 USD 
Khách sạn Khánh Linh 


Địa chỉ: 2094 Hùng Vương, thành phố Việt Trì, phú Thọ 
Điện thoại: (84-210) 3846872 
Fax: (84-210) 3844512 


Khách sạn Hoàng Long 
Địa chỉ: phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, Phú Thọ 
Điện thoại: (84-210) 3846126 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 401 


Khách sạn Ba Pa Co 


Địa chỉ: Phong Châu, Phú Ninh, Phú Thọ 
Điện thoại: (84-210) 3829023 
Fax: (84-210) 3829951 


Khách sạn Sông Lô 
Địa chỉ: Trần Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ 
Điện thoại: (84-210) 3846756 
Fax: (84-210) 3846245 


Khách sạn Hồng Ngọc 1 (2 sao) 
Địa chỉ: 1482 Hùng Vương, thành phố Việt Tn, Phú Thọ 
Điện thoại: (84-210) 3844513/841841 
Fax: (84-210) 3844512 
Giá phòng: 20 ỦDSD 


Khách sạn Hồng Ngọc 2 


Địa chỉ: 932 Hùng Vương, thành phố Việt Trì, 
Phú Thọ 

Điện thoại: (84-210) 3862023 

Fax: (84-210) 3862027 


Công ty Du lịch DV XNK Phú Thọ 
Địa chỉ: Trần Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ 
Điện thoại: (84-210) 3846756 
Fax: (84-210) 3846245 


202 


ViệT NAm VẺ Đẹp TIÊM ẨN 


QUẢNG NINH 


Khách sạn Asean (4 sao) 


Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Fax: 


Giá phòng: 


Hậu Cần, Bãi Cháy, Hạ Long 
(84-33) 3640027/3640034 
(84-33) 3640077/3848139 

40 USD 


Khách sạn Hạ Long Dream 


Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Fax: 


Giá phòng: 


10 đường Hạ Long, thành phố Hạ Long 
(84-33) 3844288 /3849009 

(84-33) 3844855 

ĐŨ 1Ú) S6) 


Khách sạn Hạ Long Plaza (4 sao) 


Địa chỉ: 


Điện thoại: 
Fax: 


Giá phòng: 


8 đường Hạ Long (nằm sát bờ Vịnh Hạ 
Long), Bãi Cháy, Hạ Long 

(84-33) 3845810/3845819 

(84-33) 3846867 

70 USD 


Khách sạn Heritage Hạ Long (4 sao) 


Địa chỉ: 


Điện thoại: 
Fax: 


Giá phòng: 


88 Hạ Long (nằm bên bờ Vịnh Hạ Long), 
Bãi Cháy, thành phố Hạ Long 

(84-33) 3846888 

(84-33) 3846999 

50 USD 


99 DANH THẲNG VIỆT NAM A403 


Khách sạn Pearl (4 sao) 


Địa chỉ: đường Hạ Long, Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long 
Điện thoại: (84-33) 3844576 "+ 
Fax: (84-33) 3844574 


Giá phòng: 55 USD 
Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long (4 sao) 


Địa chỉ: Khu trung tâm du lịch Bãi Cháy, Bãi Cháy, 
Hạ Long 

Điện thoại: (84-33) 3845845 

Fax: (84-33) 3845849 


Giá phòng: 35 USD 
Khách sạn Bạch Đằng (3 sao) 


Địa chỉ: 2 Hạ Long, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long 
Điện thoại: (84-33) 3846330/ 846415/ 847837 
Fax: (84-33) 3845892 


Giá phòng: 35 USD 
Khách sạn Hạ Long Bay (3 sao) 

Địa chỉ: đường Hạ Long, Bãi Cháy, thành phố 
Hạ Long (nằm sát bãi tắm Bãi Cháy và 
nhìn ra Vịnh Hạ Long) 

Điện thoại: (84-33) 3845209 / 845210 / 845211 

Fax: (84-33) 3846856 

Giá phòng: 40 USD 


204 ViệT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


Khách sạn Công Đoàn (2 sao) 


Địa chỉ: đường Hạ Long, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long 
Điện thoại: (84-33) 3846780/3846782/3846442/3846443 
Fax: (84-33) 3846440 


Giá phòng: 27 USD 
Khu biệt thự Bãi Cháy 


Địa chỉ: đường Hậu Cần, Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long 

Điện thoại: (84-33) 3847761 

Fax: (84-33) 3847628 


Quan Lạn Resort (2 sao) 
Địa chỉ: Vân Đồn, Quảng Ninh 
Điện thoại: (84-33) 3971479 
Fax: (84-33) 3877257 
Giá phòng: 28 USD 
Nhà nghỉ Hương Quế 1 
Địa chỉ: khu 8, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 
Điện thoại: (84-33) 3874126 
Nhà nghỉ Hương Quế 2 
Địa chỉ: khu 8, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 
Điện thoại: (84-33) 3874113 
Nhà nghỉ Hương Quế 3 
Địa chỉ: khu 8, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 
Điện thoại: (84-33) 3874435 


99 DANH THÁNG VIỆT NAM 405 


Nhà nghỉ Hương Quế 4 
Địa chỉ: khu 8, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 
Điện thoại: (84-33) 3874316 


Khu biệt thự đảo Tuần Châu 


Địa chỉ: đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long 
Điện thoại: (84-33) 3842115 
Fax: (84-33) 3842119 
Nhà khách UBND huyện đảo Cô Tô 
Địa chỉ: thị trấn Cô Tô, huyện đảo Cô Tô, Quảng Nint 


Điện thoại: (84-33) 3889388 

Nhà nghỉ Liên Lan 
Địa chỉ: khu 5, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 
Điện thoại: (84-33) 3847265 


Công ty DL DV Hữu Nghị 


Địa chỉ: 35 Nguyễn Du, thành phố Hạ Long 
Điện thoại: (84-33) 3626484 
Fax: (84-33) 3846985 


Công ty cổ phần đầu tư và XNK tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long 
.Điện thoại: (84-33) 3825302 


Fax: (84-33) 3829668 
Công ty cổ phần DL và TM Entity 
Địa chỉ: đường Hậu Cần, thành phố Hạ Long 


Điện thoại: (84-33) 3848127 
Fax: (84-33) 3848128 


406 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Công ty DL DV Công đoàn Quảng Ninh 


Địa chỉ: 1 Hùng Vương, thị xã Móng Cái, Quảng Ninh 
Điện thoại: (84-33) 3882621 
Fax: ` (84-33) 3882141 
Công ty DL DV Hồng Gai 
Địa chỉ: 130A Lê Thánh Tông, thành phố Hạ '.ong 
Điện thoại: (84-33) 3829718 / 627888 
Fax: (84-33) 3828537 
Công ty Du lịch Hạ Long 
Địa chỉ: 1 Hạ Long, thành phố Hạ Long 
Điện thoại: (84-33) 3846405 
Fax: (84-33) 3846284 
Công ty Du lịch Quảng Ninh 
Địa chỉ: đường Hạ Long, thành phố Hạ Long 
Điện thoại: (84-33) 3846351 
Fax: (84-33) 3846319 
Công ty vận chuyển khách Bài Thơ 
Địa chỉ: 11 Lê Quý Đôn, thành phố Hạ Long 
Điện thoại: (84-33) 3826898 _ 
Fax: (84-33) 3625709 


Công ty CP DL DV Móng Cái 

Địa chỉ: đường Hùng Vương, thị xã Móng Cái, Quảng Ninh 
Công ty Du lịch Hương Hải 

Địa chỉ: 1 Vườn Đào, thành phố Hạ Long 

Điện thoại: (84-33) 3845042 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 0? 


Fax: (84-33) 3846263 
CAO BẰNG 


Khách sạn Băng Giang (2 sao) 
Địa chỉ: Kim Đồng, thị xã Cao Bằng 
Điện thoại: (84-26) 3853431 
Fax: (84-26) 3855984 
Khách sạn Vị Hoàng 
Địa chỉ: 5 Hoàng Văn Thụ, Hợp Giang, Cao Bằng 
Điện thoại: (84-26) 3857176/ 857671 
Khách sạn Giao Tế 
Địa chỉ: Thị xã Cao Bằng 
Điện thoại: (84-26) 3851023 
Giá phòng: 14 - 20 USD 
Khách sạn Hoàng Long 
Địa chỉ: Hợp Giang, thị xã Cao Bằng 
Điện thoại: (84-26) 3852477 
Giá phòng: 9 - 14 USD 
Công ty CP DL Cao Bằng 
Địa chỉ: 1 Nguyễn Du, thị xã Cao Bằng 
Điện thoại: (84-26) 3852245/3852260 
Fax: (84-26) 3852258 





408 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 
BẮC CẠN 


Khách sạn Bắc Cạn 
Địa chỉ: Tổ 8B, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Cạn 
Điện thoại: (84-281) 3873796 
Fax: (84-281) 3873796 
Giá phòng: 20 - 35 USD 
Khách sạn Hương Sơn 


Địa chỉ: Sông Cầu, thị xã Bắc Cạn 
Điện thoại: (84-281) 3870375 
Fax: (84-281) 3871428 


Giá phòng: 15 - 18 USD 
Nhà khách Vườn quốc gia Ba Bể 


Địa chỉ: Vườn quốc gia Ba Bể, xã Nam Mâu, 
huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn 
Điện thoại: (84-281) 3876302 


Fax: (84-281) 3876131 
Khách sạn Ba Bể 
Địa chỉ: Ba Bể, Chợ Rạ, Bắc Cạn 
Điện thoại: (84-281) 3876115 
Fax: (84-281) 3876131 


Giá phòng: 20 - 27 USD 
Công ty Du lịch - Sở TM DL Bắc Cạn 
Địa chỉ: phường Đức Xuân, thị xã Bắc Cạn 
Điện thoại: (84-281) 3870119 
Fax: (84-281) 3870120 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM +09 


Công ty XNK và DL Bắc Cạn 
Địa chỉ: đường Trường Chinh, thị xã Bắc Cạn 
Điện thoại: (84-281) 3870878 
Fax: (84-281) 3870879 

Công ty DL và TM Ba Bể 
Địa chỉ: thị xã Ba Bể, huyện Ba Bể, Bắc Cạn 
Điện thoại: (84-281) 3876123 


LẠNG SƠN 


Khách sạn Sao Mai (2 sao) 


Địa chỉ: 41 Lê Lợi, thành phố Lạng Sơn 
Điện thoại: (84-25) 3871849 / 871506 
Fax: (84-25) 3871507 


Giá phòng: 22 USD 

Khách sạn Bắc Sơn (2 sao) 
Địa chỉ: 30 Ngô Gia Tự, thành phố Lạng Sơn 
Điện thoại: (84-25) 3873127 
Giá phòng: 20 USD 

Khách sạn Vạn Xuân 
Địa chỉ: 147 Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn 
Điện thoại: (84-25) 3710440 

Khách sạn Đông Kính (2 sao) 
Địa chỉ: 25 Nguyễn Du, thành phố Lạng Sơn 
Điện thoại: (84-25) 3870166 


410 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Fax: (84-25) 3875461 
Giá phòng: 18 USD 
Khách sạn Kim Sơn (2 sao) 


Địa chỉ: 3 Nguyên Thị Minh Khai, thành phố Lạng Sơn 
Điện thoại: (84-25) 3870378 
Fax: (84-25) 3872118 


Giá phòng: 20 USD 
Khách sạn Hữu Nghị (1 sao) 


Địa chỉ: Đường Ngô Quyên, thành phố Lạng Sơn 
Điện thoại: (84-25) 3871120 
Fax: (84-25) 3876623 


Giá phòng: 10 USD 
Công ty DL và XNK Lạng Sơn 


Địa chỉ: 41 Lê Lợi, thành phố Lạng Sơn 
Điện thoại: (84-25) 3872036 
Fax: (84-25) 3876678 


Công ty CP TM và DL Châu A (Cacotosco) 
Địa chỉ: 71 Hùng Vương, thnàh phố Lạng Sơn 
Điện thoại: (84-25) 3717108 


Fax: (84-25) 3717108 
Công ty Kinh doanh XNK và DVTM Lạng Sơn 
Địa chỉ: 28 Lê Thái Tổ, thành phố Lạng Sơn 


Điện thoại: (84-25) 3871778 

Công ty Lương thực Cao Lạng 
Địa chỉ: 3 Minh Khai, thành phố Lạng Sơn 
Điện thoại: (84-25) 3870341 


% DANH THẮNG VIỆT NAM 411 


Công ty XNK Lạng Sơn 


Địa chỉ: 2 Phai Vệ, thành phố Lạng Sơn 
Điện thoại: (84-25) 3870165 
Fax: (84-25) 3870202 
Công ty TNHH MTV KS DL Công đoàn Lạng Sơn 
Địa chỉ: Z6 Lê Hồng Phong, Tam Thanh, thành phố 
Lạng Sơn 
HÀ GIANG 


Khách sạn Hà Dương 
Địa chỉ: Tổ 2, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang 
Điện thoại: (84-219) 3862555 


Khách sạn Hoa Long 


Địa chỉ: Tổ 4, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang 
Điện thoại: (84-219) 3868989 
Fax: (84-219) 3866406 

Khách sạn Hoàng Anh 
Địa chỉ: Tổ 5, Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang 
Điện thoại: (84-219) 38364242 
Fax: (84-219) 37568962 


Giá phòng: 15 USD 
Khách sạn Thuy Dung 
Địa chỉ: 213, phường Minh Khai, thị xã Hà Giang 
Điện thoại: (84-219) 3862259 
Fax: (84-219) 3867429 


419 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Khách sạn Phương Đông 


Địa chỉ: Tổ 19, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang 
Điện thoại: (84-219) 3867979 
Fax: (84-219) 3867499 


Khách sạn Công Đoàn 
Địa chỉ: phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang 
Điện thoại: (84-219) 3867057 

Khách sạn Sao Mai 


Địa chỉ: Tổ 2, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang 
Điện thoại: (84-219) 3863019 
Fax: (84-219) 3863147 


Khách sạn Hoàng Ngọc 
Địa chỉ: thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang 
Điện thoại: (84-219) 3856020 
Nhà nghỉ du lịch sinh thái Hà Yên 
Địa chỉ: Tổ 27, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang 
Điện thoại: (84-219) 3868497 
Khu nghỉ mát Tam Sơn - Quản Bạ 
Địa chỉ: thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, Hà Giang 
Công ty DL DV XNK Hà Giang 
Địa chỉ: Tổ 19, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang 
Điện thoại: (84-219) 3867157 / 867283 
Fax: (84-219) 3868261 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 419 


TUYÊN QUANG 


Khách sạn Lô Giang (1 sao) 
Địa chỉ: 219C, đường 17 tháng 8, phường Minh Xuân, 
thị xã Tuyên Quang 
Điện thoại: (84-27) 3821451/3621452 
Fax: (84-27) 3822419 
Giá phòng: 20 - 30 USD 
Khách sạn Tân Trào (1 sao) 
Địa chỉ: Đường 17 tháng 8, phường Minh Xuân, 
thị xã Tuyên Quang 
Điện thoại: (84-27) 3822482 
Fax: (84-27) 3822419 
Giá phòng: 9 - 18 USD 
Khách sạn Kim Bình (1 sao) 
Địa chỉ: Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang 
Điện thoại: (84-27) 3822011 
Giá phòng: 20 - 25 USD 


Khách sạn Royal 


Địa chỉ: 166 Nguyên Trãi, Tân Quang, thị xã Tuyên Quang 
Điện thoại: (84-27) 3818818 

Fax: (84-27) 3817767 

Email: Sales@royalhotel.vn 


Website: www.royalhotel.vn 


414 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẨN 


Công ty Du lịch Tuyên quang _ 
Địa chỉ phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang 
Điện thoại: (84-27) 3822235 
Công ty Du lịch và Khách sạn Tuyên Quang 
Địa chỉ: đường Xuân Hoa, phường Minh Xuân, 
thị xã Tuyên Quang 
Điện thoại: (84-27) 3822624 
Fax: (84-27) 3822625 


THÁI NGUYÊN 


Khách sạn Dạ Hương 1 


Địa chỉ: 16 Quang Trung, thành phố Thái Nguyên 
Điện thoại: (84-280) 3855453 
Fax: (84-280) 3852793 


Khách sạn Dạ Hương 2 
Địa chỉ: 50 Lương Ngọc Quyên, thành phố Thái Nguyên 
Điện thoại: (84-280) 3855693 
Khách sạn Thái An Dương 
Địa chỉ: 1 Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên 
Điện thoại: (84-280) 3854997 
Khách sạn Núi Cốc 
Địa chỉ: Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên 
Điện thoại: (84-280) 3825312 
Fax: (84-280) 3825322 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 415 


Khách sạn Thái Nguyên 
Địa chỉ: 2 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên 
Điện thoại: (84-280) 3855361 


Khách sạn Hoa Hồng 


Địa chỉ: 644 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái 
Nguyên 
Điện thoại: (84-280) 3759336 
Fax: (84-280) 3759335 
Công ty Khách sạn và Du lịch Thái Nguyên 
Địa chỉ: đường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên 
Điện thoại: (84-280) 3855410 
Fax: (84-280) 3855689 
YÊN BÁÀI 


Khách sạn Hào Gia (3 sao) 
Địa chỉ: Trần Phú, Đồng Tâm, Yên Bái 
Điện thoại: (84-29) 3854977/3854970 
Khách sạn Hoa Ban (1 sao) 
Địa chỉ: Điện Biên, Nghĩa Lộ, Yên Bái 
Điện thoại: (84-29) 3870008/ 870492 
Giá phòng: 18 DSD 
Khách sạn Thái Hà (1 sao) 


Địa chỉ: 7 Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Yên Bái 
Điện thoại: (84-29) 3862972 
Fax: (84-29) 3862845 


Giá phòng: 15 USD 


#16 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Khách sạn Công đoạn Thác Bà (1 sao) 
Địa chỉ: Yên Bình, Yên Bái 
Điện thoại: (84-29) 3885152 
Giá phòng: 11 DSD 

Khách sạn Sông Hồng (1 sao) 

Địa chỉ: Hồng Hà, Yên Bái 
Điện thoại: (84-29) 3862255/3852447 
Giá phòng: 9 USD 

Công ty Du lịch Thương mại Yên Bái 

Địa chỉ: phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, 
tỉnh Yên Bái 
Điện thoại: (84-29) 3852032 


LÀO CAI 


Khách sạn Victorla (4 sao) 


Địa chỉ: Thị trấn Sapa, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871522 
Fax: (84-20) 3871539 


Giá phòng: 105 USD 


Khách sạn Châu Long Sapa (4 sao) 


Địa chỉ: Thị trấn Sapa, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871245 
Fax: (84-20) 3871844 


Giá phòng: 32 USD 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 412 


Khách sạn Darling (2 sao) 


Địa chỉ: Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871961 
Fax: .(84-20) 3871963 


Giá phòng: 18 USD 
Khách sạn Hàm Rồng (3 sao) 


Địa chỉ: Hàm Rồng, thị trấn Sapa, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871251 
Fax: (84-20) 3871303 


Giá phòng: 22 USD 
Khách sạn Bamboo Sapa & Tour (3 sao) 


Địa chỉ: Cầu Mây, thi trấn Sapa, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871076 
Fax: (84-20) 3871945 


Giá phòng: 38 USD 
Khách sạn Royal sapa (2 sao) 


Địa chỉ: 54B Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871684 
Fax: (84-20) 3871788 


Giá phòng: 27 USD 
Khách sạn Thái Bình (2 sao) 


Địa chỉ: Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871212 
Fax: (84-20) 3871212 


Giá phòng: 25 USD 


41 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Khách sạn Công đoàn Sapa (1 sao) 


Địa chỉ: Thị trấn Sapa, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871212 
Fax: (84-20) 3871260 


Giá phòng: 15 USD 

Khách sạn Bưu điện Sapa 
Địa chỉ: Thị trấn Sapa, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871244 

Khách sạn Fansipan 
Địa chỉ: Thị trấn Sapa, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871398 


Khách sạn Hà Nội 


Địa chỉ: 19 Nguyễn Huệ, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3832486 
Fax: (84-20) 3841140 


Nhà khách FEorestry 
Địa chỉ: Thị trấn Sapa, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871230 

Nhà khách Hoa Hồng 
Địa chỉ: Thị trấn Sapa, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871263 

Nhà khách Orchid 
Địa chỉ: Thị trấn Sapa, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871475 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 419 


Nhà khách Ninh Hồng 
Địa chỉ: Chơ Sapa, Lào Cai 
Điện thaọi: (84-20) 3871334 

Nhà khách Waterfall 
Địa chỉ: Thị trấn Sapa, Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871218 

Công ty CP XNK Lào Cai 


Địa chỉ: 54 Hoàng Liên, khu Cốc Lêu, thành phố 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3820160 


Fax: (84-20) 3823469 
Công ty Thương mại Du lịch Lào Cai 
Địa chỉ: khu Duyên Hải, tỉnh Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3821134 
Fax: (84-20) 3823101 


Công ty Du lịch Lào Cai 
Địa chỉ: 38 Nguyễn Huệ, thành phố Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai 
Công ty TNHH Phú Thịnh 
Địa chỉ: 20 Cầu Mây, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai 
Điện thoại: (84-20) 3871331 
Fax: (84-20) 3871596 


39Q VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


LAI CHẦU 
Khách sạn Lan Anh 
Địa chỉ: Phong Thổ, Lai Châu 
Điện thoại: (84-231) 3852370 
Fax: (84-231) 3852298 
Khách sạn Tây Bắc 
Địa chỉ: Phong Thổ, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu 


Điện thoại: (84-231) 3875879 
Khách sạn Phương Thanh 


Địa chỉ: Phong Châu, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
Điện thoại: (84-231) 3875235 
Fax: (84-231) 3875158 
Khách sạn Tam Đường 
Địa chỉ: Phong Châu, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu 


Điện thoại: (84-231) 3875288 
Nhà nghỉ Huyền Trang 
Địa chỉ: -Phong Châu, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu 


ĐIỆN BIẾN 


Khách sạn Điện Biên - Hà Nội (2 sao) 
Địa chỉ: — 279A, đường 7/5, Mường Thanh, thành phố 
Điện Biên Phủ 
Điện thoại: (84-230) 3825103 
Fax: (84-230) 3826290 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 491 


Khách sạn Him Lam (3 sao) 


Địa chỉ: Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 
Điện thoại: (84-230) 3812999/3811856 
Fax: (84-230) 3811369 


Khách sạn Thương mại 
Địa chỉ: thành phố Điện Biên Phủ 
Điện thoại: (84-230) 3825580 
Khách sạn Mường Thanh 
Địa chỉ: 25D phường Him Lam, thành phố 
Điện Biên Phủ 
Điện thoại: (84-230) 3810038 
Fax: (84-230) 3810713 
Giá phòng: 25 USD 
Khách sạn Công đoàn 


Địa chỉ: Mường Thanh, Điện Biên Phú 
Điện thoại: (84-230) 3824319/3824841 
Fax: (84-230) 3825836 


Nhà khách Ngân Hàng 
Địa chỉ: thành phố Điện Biên Phủ 
Điện thoại: (84-230) 3825852 

Nhà khách Hàng Không 
Địa ch: — thành phố Điện Biên Phủ 
Điện thoại: (84-230) 3825052 
Fax: (84-230) 3826060 


„99 MIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Nhà khách Nhà máy bia 
Địa chỉ: thành phố Điện Biên Phủ 
Điện thoại: (84-230) 3824635 
Công ty Du lịch tổng hợp 
Địa chỉ: Đường 279, thành phố Điện Biên Phú, tỉnh 
Điện Biên 
Điện thoại: (84-230) 3824410 
Công ty TNHH DL Công đoàn Điện Biên 
Địa chỉ: Số 7A, phường Tân Thanh, thành phố Điện 
Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Điện thoại: (84-230) 3824841 


Fax: (64-230) 3824319 
SƠN LA 
Khách sạn Công đoàn Sơn La 
Địa chỉ: 4, đường 26 tháng 8, Sơn La 
Điện thoại: (84-22) 3855313/3852804 
Fax: (84-22) 3855312 
Khách sạn Hoa Ban 
Địa chỉ: phường Chiểng Lê, Sơn La 


Điện thoại: (84-22) 3854600 
Khách sạn Hoa Mai 


Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Hoa Mai, huyện Mai Sơn, Sơn La 
Điện thoại: (84-22) 3843245 


—— 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 293 


Khách sạn Phong Lan 1 
Địa chỉ: phường Chiểng Lê, Sơn La 
Điện thoại: (84-22) 3853515/3853516 
Khách sạn Phong Lan 2 
Địa chỉ: Tô Hiệu, Sơn La 
Điện thoại: (84-22) 3855555 
Khách sạn Sơn La 
Địa chỉ: 5 Quyết Thắng, thành phố Điện Biên Phủ 
Điện thoại: (84-22) 3852702 
Giá phòng: 15 - 20 USD 
Khách sạn Sao Xanh 
Địa chỉ: 1 đường 3/2, phường Quyết Thắng, Sơn La 
Điện thoại: (84-22) 3851663 
Fax: (84-22) 3851664 
Khách sạn Mộc Châu 
Địa chỉ: Km 72, Mộc Châu, Sơn La , 
Điện thoại: (84-22) 3869047/3869203 
Khách sạn Hương Sen - Sơn La (2 sao) 
Địa chỉ: 228 Trường Chinh, Sơn La 
Điện thoại: (84-22) 3851980 
- Fax: (84-22) 3858612 / 856163 
Giá phòng: 15 - 20 USD 
Nhà khách Uỷ ban nhân dân 
Địa chỉ: phường Chiêng Lê, Sơn La 
Điện thoại: (84-22) 3852080 


A294 ViệT NAM VÉ Đẹp TIỀM ẤN 


Công ty Du lịch và khách sạn Sơn La 
Địa chỉ: phường Quyết Thắng, Sơn La 
Điện thoại: (84-22) 3852372 


HOÀ BÌNH 
V Resort (3 sao) 
Địa chỉ: Kim Đức, Vĩnh Tiến, Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình 
Điện thoại: (84-218) 3871523 
Fax: (84-218) 3871751 
Khách sạn Phượng Lâm 
Địa chỉ: 186 Cù Chính Lan, thành phố Hoà Bình, tỉnh 
Hoà Bình 
Điện thoại: (84-218) 3853208 
Fax: (84-218) 3853878 


Giá phòng: 12 - 20 USID 
Khách sạn Nhà Sàn 1 
Địa chỉ: 54 Phượng Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh 


Hoà Bình 
Điện thoại: (84-218) 3852001 
Fax: (84-218) 3 854372 


Giá phòng: 24 - 28 USD 
Khách sạn Sông Đà 
Địa chỉ: phường Hữu Nghị, thành phố Hoà Bình, tỉnh 
Hoà Bình 
Điện thoại: (84-218) 3854122 
Fax: (84-218) 3854580 





99 DANH THẮNG VIỆT NAM 495 


Nhà khách Kim Bôi 
Địa chỉ: Huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình 
Nhà khách Mai Châu 
Địa chỉ: huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình 
Điện thoại: (84-218) 3867262 
Công ty Du lịch Hoà Bình 
Địa chỉ: phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình 
Điện thoại: (84-218) 3854374/3854375 
Fax: (84-218) 3854372 


THANH HOÁ 


Khách sạn Sao Mai (4 sao) 


Địa chỉ: 20 Phan Chu Trinh, Sâm Sơn, Thanh Hoá 
Điện thoại: (84-37) 3712691 
Fax: (84-37) 3712699 


Giá phòng: 30 - 63 USD 
Vạn Chài Resort (4 sao) 

Địa chỉ: Quảng Cư, thành phố Thanh Hoá, 
tỉnh Thanh Hoá 

Điện thoại: (84-37) 3793333 

Sales: (84-37) 35116831 

Fax: (84-37) 3712699 

Giá phòng: 50 USD 


ö96 ViệT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Khách sạn Thanh Hoá 
Địa chỉ: 25A Quang Trung, thành phố Thanh Hoá, 
tỉnh Thanh Hoá 
Điện thoại: (84-37) 3852517 / 851346 / 851550 
Fax: ((84-37) 3853963 
Giá phòng: 20 - 45 USD 


Khách sạn Ngân Hoa 


Địa chỉ: 36 Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh 
Thanh Hoá 

Điện thoại: (84-37) 3851424 

Fax: (84-37) 3852039 


Giá phòng: 30 - 40 USD 
Khách sạn Hương Biển 
Địa chỉ: Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn, 
tỉnh Thanh Hoá 
Điện thoại: (84-37) 3821917 
Fax: (84-37) 3821513 
Giá phòng: l6 - 25 USD 
Khách sạn Bông Sen 


Địa chỉ: phường Trường Sơn, thị xã Sâm Sơn 
Điên thoại: (84-37) 3821437 
Fax: (84-37) 3821438 


Khách sạn Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 
Địa chỉ: đường Tây Sơn, thị xã Sầm Sơn 
Điện thoại: (84-37) 33821358 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 192 


Khách sạn Bộ Xây Dựng 


Địa chỉ: đường Hồ Xuân hương, thị xã Sầm Sơn 
Điện thoại: (84-37) 3821050 
Fax: (84-37) 3821372 
Khách sạn Biển Đợi 
Địa chỉ: Bãi biển Sầm Sơn, thị xã Sầm Sơn _ 
Điện thoại: (84-37) 3821727 
Fax: (84-37) 3821337 
Khách sạn Công đoàn 
Địa chỉ: 2 Bà Triệu, thị xã Sầm Sơn 
Điện thoại: (84-37) 3821373 
Fax: (84-37) 3821035 
Khách sạn Lê Lợi 
Địa chỉ: Lê Lợi, thị xã Sầm Sơn 
Điện thoại: (84-37) 3821327 
Fax: (84-37) 3821950 


Khách sạn Thành Công 
Địa chỉ: 29 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hoá, 
tỉnh Thanh Hoá 
Điện thoại: (84-37) 3710224 


Fax: (84-37) 3710656 
Công ty CP DL Thanh Hoá 
Địa chỉ: 25A Quang Trung, thành phố Thanh Hoá, 


tỉnh Thanh Hoá 
Điện thoại: (84-37) 3852517 
Fax: (84-37) 3853963 


498 ViệT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


NGHỆ AN 


Khu du lịch Sài Gòn - Kim Liên 
Địa chỉ: 80 Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3824564 
Fax: (84-38) 3824920 


Khách sạn Thương Mại 
Địa chỉ: 19 Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3830212 
Fax: (84-38) 3830393 
Giá phòng: 20 - 37 USD 
Khách sạn Mường Thanh 
Địa chỉ: 1 Phan Bội Châu, thành phố Vinh, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3535666 
Khách sạn Phương Đông 
Địa chỉ: 22 Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3562299 
Fax: (84-38) 3562562 
Email: kspdonghn.vnn.vn 
Giá phòng: 20 - 35 DSD 
Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên 
Địa chỉ: 25 Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3838899 
Fax: (84-38) 3838898 


% DANH THẮNG VIỆT NAM 299 


Khách sạn Xanh (Green) 


Địa chỉ: đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3949949 
Fax: (84-38) 33949949 


Khách sạn Xanh Nghệ An 
Địa chỉ: 2 Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 33844788 
Fax: (84-38) 3848873 


Khách sạn Bến Thuỷ 
Địa chỉ: 41 Nguyễn Du, thành phố Vinh, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3855163 
Fax: (84-38) 3552788 


Khách sạn Giao Tế 
Địa chỉ: 9 Hồ Từng Mậu, thành phố Vinh, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3843175/3833510 
Fax: (84-38) 3596249 


Khách sạn Hòn Ngư 
Địa chỉ: đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3824127 
Fax: (84-38) 3824446 
Giá phòng: 35 - 60 USD 
Khách sạn Thành Vinh 
Địa chỉ: 213 lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3847222 
Fax: (84-38) 3847226 








230 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Khách sạn An Đông 
Địa chỉ: đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3911263 

Khách sạn Hà Bình 
Địa chỉ: đường Hồ Sỹ Dương, thành phố Vinh, 

Nghệ An 

Điện thoại: (84-38) 3594074 

Khách sạn Hà Nội 
Địa chỉ: 2 Nghi Thu, thị xã Cửa lò, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3824815 

Khách sạn Hương Giang 
Địa chỉ: xã Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3951999 

Khách sạn Hoàng Lan 
Địa chỉ: phường Thu Thuỷ, thị xã Cửa Lò, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 33824389 

Khách sạn Lam Hồng 
Địa chỉ: 26 Phan Bội Châu, thành phố Vinh, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3853261 
Fax: (84-38) 3553013 

Khách sạn Tây Đô 
Địa chỉ: xã Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An 
Điện thoại: ((84-38) 3824569 


99 DANH THẮNG VIET NAM 431 


Khách sạn Thái Thuỷ 


Địa chỉ: 7 Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3951952/0904225199 
Fax: (84-38) 3949319 


Khách sạn Trà Bồng 
Địa chỉ: 36 Trần Phú, thành phố Vinh, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3842226 

Khách sạn Việt Lào Cửa Lò 
Địa chỉ: đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3951216 

Công ty Du lịch Nghệ An 


Địa chỉ: 13 Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3844298 
Ehi (84-38) 33843635 

Công ty Hợp tác kinh tế 
Địa chỉ: 187 Nguyễn Du, thành phố Vinh, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 33855371 
Fax: _ (84-38) 3855247 


Công ty KS DL Phương Đông 
Địa chỉ: 2 Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An 
Điện thoại: (84-38) 3562299 


Fax: (84-38) 3562562 
Trung tâm Du Lịch Hữu Nghị 
Địa chỉ: 74 Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An 


Điện thoại: (84-38) 3599455 
Fax: (84-38) 3586585 








4392 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


HÀ TĨNH 
Khách sạn Hà Thành 
Địa chỉ: Bãi biển Xuân Thành, Nghỉ Xuân, Hà Tĩnh 
Điện thoại: (84-39) 3827172 
Fax: (84-39) 3827172 
Khách sạn Sinh Thái 
Địa chỉ: Khối 2, thị trấn Xuân An, Nghỉ Xuân, 
Hà Tĩnh 
Điện thoại: (84-39) 3822208 
Fax: (84-39) 3822373 
Khách sạn Thai (3 sao) 
Địa chỉ: Khối 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng 
Lĩnh, Hà Tĩnh 


Điện thoại: (84-39) 3570789/3570788 


Khách sạn Thiên ý (3 sao) 
Địa chỉ: Khu du lịch Thiên Cẩm, huyện Cẩm Xuyên, 


Hà Tĩnh 
Điện thoại: (84-39) 3862345 
Fax: (84-39) 3862397 
Khách sạn Bình Minh (3 sao) 
Địa chỉ: — 1 Trần Phú, thị xã Hà Tĩnh 
Điện thoại" (84-39) 3856825 
Fax: (84-39) 3857875 


Giá phòng: 20 - 35 USID 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 238 


Khách sạn Hương Sen (3 sao) 


Địa chỉ: 2 Nguyễn Tất Thành, thị xã Hà Tĩnh 
Điện thoại: (84-39) 3855589 
Fax: (84-39) 3857875 


Giá phòng: 20 - 25 USD 

Khách sạn Hương Thuỷ 
Địa chỉ: Hà Huy Tập, thị xã Hà Tĩnh 
Điện thoại: (84-39) 3856712 

Khách sạn Lam Hồng 
Địa chỉ: phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 
Điện thoại: (84-39) 3835357 

Khách sạn Lam Kiều (3 sao) 
Địa chỉ: Gia Lạch, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 
Điện thoại: (84-39) 3821461 
Fax: (84-39) 3821225 

Nhà khách Lam Giang 
Địa chỉ: Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 
Điện thoại: (84-39) 3825288 

Nhà khách Công An 
Địa chỉ: Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 
Điện thoại: (84-39) 3862275/3862277 

Nhà khách Công đoàn 
Địa chỉ: Thiên Cảm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 
Điện thoại: (84-39) 3862226 


294 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Nhà khách Cầu Phú 
Địa chỉ: Trần Phú, thị xã Hà Tĩnh 
Điện thoại: (84-39) 3856712 

Công ty CP DL Hà Tĩnh (HatoJosco) 
Địa chỉ: 9 Trần Phú, thị xã hà Tĩnh 
Điện thoại: (84-39) 3955389 
Fax: (84-39) 3857875 


QUẢNG BÌNH 


Khu nghỉ mát Sun Spa Quảng Bình (5 sao) 


Địa chỉ: Mỹ Cảnh, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình 
Điện thoại: (84-52) 3842999 
Fax: (84-52) 3842555 


Giá phòng: từ 25 USD 
Khách sạn Sài Gòn - Phong Nha (5 sao) 
Địa chỉ: Phong Nha, Quảng Bình 
Điện thoại: (84-52) 3822042 
Fax: (84-52) 3824098 
Giá phòng: từ 25 USD 
Khách sạn Công đoàn Nhật Lệ (5 sao) 


Địa chỉ: Trường Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình 
Điện thoại: (84-52) 3822369/ 828051 
Fax: (84-52) 3827684 


Giá phòng: 70 USD 


—¬———— 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 435 


Khách sạn Ban Mai 
Địa chỉ: đường Trương Tháp, biển Nhật Lệ, thành 
phố Đồng Hới, Quảng Bình 
Điện thoại: (84-52) 3810755/3810756 
Fax: (84-52) 3810757 


Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình (4 sao). 
Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ, thành phố Đồng Hới, 


Quảng Bình 
Điện thoại: (84-52) 3822276 
Fax: (84-52) 3822404 


Giá phòng: 35 USD 
Khách sạn Đá Nhảy 


Địa chỉ: bãi biển Đá Nhảy, huyện Bố Trạch, 
Quảng Bình 


Khách sạn Đồng Hới 
Địa chỉ: 50 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, 


Quảng Bình 
Điện thoại: (84-52) 3822289/3825156 
Fax: (84-52) 3828117 
Khách sạn An Linh 
Địa chỉ: 38 Dương Văn An, thành phố Đồng Hới, 
Quảng Bình 


Điện thoại: (84-52) 3820297 
Fax: (84-52) 3820297 


496 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Khách sạn Hữu Nghị 


Địa chỉ: 22 Quách Xuân Kỳ, thành phố Đồng Hới, 
Quảng Bình 

Điện thoại: (84-52) 3822567 

Fax: (84-52) 3822463 


Khách sạn Hoà Bình 
Địa chỉ: 52 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, 


Quảng Bình 
Điện thoại: (84-52) 3822347 
Fax: (84-52) 3822543 
Công ty Dịch vụ khách sạn Nhật Lệ 
Địa chỉ: 18 Quách Xuân Kỳ, thành phố Đồng Hới, 
Quảng Bình 


Điện thoại: (84-52) 3822820 
Công ty Dịch vụ khách sạn Phương Đông 
Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ, thành phố Đồng Hới, 


Quảng Bình 
Điện thoại: (84-52) 3822276 
Fax: (84-52) 3822463 


Công ty Khách sạn Du lịch Quảng Bình 
Địa chỉ: 50 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, 
Quảng Bình 
Điện thoại: (84-52) 3822160 / 822669 
Fax: (84-52) 3822160 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 232 


QUẢNG TRỊ 


Khách sạn Đông Trường Sơn 


Địa chỉ: Km3, quốc lộ 9, thị xã Đông Hà, Quảng Trị 
Điện thoại: (84-53) 3852415 
Fax: (84-53) 3852937 


Giá phòng: 15 - 20 USD 
Khách sạn Phương Đạt 


Địa chỉ: 87 Lê Duẩn, thị xã Đông Hà, Quảng Trị 
Điện thoại: (84-53) 3551515 / 852789 
Fax: (84-53) 3555519 


Khách sạn Đông Hà 
Địa chỉ: 66 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị 
Điện thoại: (84-53) 3852292 
Fax: (84-53) 3851617 
Giá phòng: 12 - 20 USD 
Khách sạn Bưu điện Quảng Trị 
Địa chỉ: 291 Lê Duẩn, thị xã Đông Hà, Quảng Trị 
Điện thoại: (84-53) 3852594 


Fax: (84-53) 3850649 
Khách sạn Công đoàn 
Địa chỉ: 4 Lê Lợi, thị xã Đông Hà, Quảng Trị 


Điện thoại: (84-53) 3852744 
Giá phòng: 10 - 17 DSD 


2Sá VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


Khách sạn Hà Nội 
Địa chỉ: Km2, quốc lộ 9, thị xã Đông Hà, Quảng Trị 
Điện thoại: (84-53) 3852487 
Khách sạn Khe Sanh 
Địa chỉ: Khe Sanh, huyện Hướng hoá, Quảng Trị 
Điện thoại: (84-53) 3880740 
Fax: (84-53) 3880826 
Khách sạn Miền Núi 
Địa chỉ: Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị 
Điện thoại: (84-53) 3880545 
Công ty KS - DL Hữu Nghị Quảng Trị 


Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, thị xã Đông Hà, 
Quảng Trị 
Điện thoại: (84-53) 3852361 
Fax: (84-53) 3855746 
Công ty KS - DL Quảng Trị 
Địa chỉ: ó6 Lê Duẩn, thị xã Đông Hà, Quảng Trị 
Điện thoại: (84-53) 3855037 
Fax: (84-53) 3851617 
Công ty KS - DL Hữu Nghị Quảng Trị 
Địa chỉ: 1 Phan Bội Châu, thị xã Đông Hà, Quảng Trị 


Điện thoại: (84-53) 3855289 
Fax: (84-53) 3852695 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM +39 


THỪA THIÊN HUẾ 


Khách sạn Celadon (5 sao) 


Địa chỉ: 105A Hùng Vương, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3820803 
Fax: (84-54) 38335606 


Giá phòng: 115 DSD 
Khách sạn Hoàng Cung (Imperial) (5 sao) 


Địa chỉ: 10 Hùng Vương, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3832063 
Fax: (84-54) 3832062 


Giá phòng: 102 USD 
La Residence Hotel & Spa Hue (4 sao) 


Địa chỉ: 5 Lê Lợi, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3849808 / 837475 
Fax: (84-54) 3837476 


Giá phòng: 127 USD 

Khách sạn Century Riverside (4 sao) 
Địa chỉ: 49 Lê Lợi, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3823390 
Fax: (84-54) 3823394/3823399 
Giá phòng: 63 DSID 

Khách sạn Hương Giang (4 sao) 


Địa chỉ: 51 Lê Lợi, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3822122 
Fax: (84-54) 3823102 


Giá phòng: 65 USD 


420 Việt NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


# 


Khách sạn Sài Gòn Morin (4 sao) 


Địa chỉ: 30 Lê Lợi, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3823526 
Fax: (84-54) 3825155 


Giá phòng: 80 USD 
Khách sạn Camellia (4 sao) 
Địa chỉ: 57 - 59 Bến Nghé, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3220550 
Fax: (84-54) 3220440 
Giá phòng: 46 DSD 
Villa Huế (4 sao) 


Địa chỉ: 4 Trần Quang Khải, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3831628 
Fax: (84-54) 3831627 


Giá phòng: 53 USD 
Khách sạn Asia (3 sao) 


Địa chỉ: 17 Phạm Ngũ Lão, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3830283/ 830284 
Fax: '(84-54) 3828972 


Giá phòng: 34 USD 
Lang Co Beach Resort (3 sao) 
Địa chỉ: Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 
Điện thoại: (84-54) 3873555 
Fax: (84-54) 3873504 
Giá phòng: 30 USD 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 441 


Khách sạn Thuận Hoá (3 sao) 


Địa chỉ: 7 Nguyên Tri Phương, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3822553/3823340/3822576 
Fax: ' (84-54) 3822470 


Giá phòng: 30 USD 

Khách sạn Thành Nội (2 sao) 
Địa chỉ: 3 Đặng Dung, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3522478/3537209/3527210 
Fax: (84-54) 3527211 
Giá phòng: 30 USD 

Khách sạn Bam boo Huế (2 sao) 
Địa chỉ: 61A Hùng Vương, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3828888 
Fax: (84-54) 3828345 
Giá phòng: 26 USD 

Khách sạn Ngô Quyền (2 sao) 


Địa chỉ: 11 Ngô Quyên, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3823278 
Fax: (84-54) 3828372 


Giá phòng: 25 USD 
Khách sạn Á Đông 1 
Địa chỉ: 1 Chu Văn An, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3824148 
Fax: (84-54) 3828074 


149 ViệT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


Khách sạn á Đông 2 


Địa chỉ: 21 Đội Cung, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3822765 
Fax: (84-54) 3849419 
Khách sạn Bến Ngự 
Địa chỉ: 18 Trần Thúc Nhẫn, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3828622 
Fax: (84-54) 3828439 
Khách sạn Thái ý 
Địa chỉ: 10 Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, thành 
phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3897373/3897372 
Fax: (84-54) 3897373 
Công ty CP DL Hương Giang 
Địa chỉ: 17 Lê Lợi, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3832220/3832221/3826070 
Fax: (84-54) 3846368/3826074/3821426 


Công ty Dịch vụ khách sạn Lê Lợi 
Địa chỉ: ` 2 Lê Lợi, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3824668/3822323 
Fax: (84-54) 3824527 


Công ty CP XNK Anh Minh 
Địa chỉ: 36 - 38 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, 
thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3831371 
Fax: (84-54) 3831370 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 4493 


Công ty DL Hoà Bình DMZ 
Địa chỉ: 60 Lê Lợi, thành phố Huế 
Điện thoại:, (84-54) 3826831 

Công ty Du lịch Huế 
Địa chỉ: 25 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3825163 

Công ty DL Bến Thành - Phú Xuân 
Địa chỉ: 9 Ngô Quyên, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3826578 
Fax: (84-54) 3828372 

Công ty Du lịch Thuận Hoá 
Địa chỉ: 7 Nguyên Tri Phương, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3822937/3822553 
Fax: (84-54) 3822470 

Công ty TNHH DL TM Đông Kinh 
Địa chỉ: 34 Trần Cao Vân, thành phố Huế 
Điện thoại: (84-54) 3821467 
Fax: (84-54) 3821466 


ĐÀ NẴNG 


Khách sạn Tiên Sa - Tp. Đà Nẵng 
Địa chỉ: 68 đường Bạch Đằng, Tp. Đà Nẵng. 
Điện thoại: (84-511) 3832 591 
Fax: (84511) (84-511) 3832 593. 


PLÝV! VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Khách sạn Cotimex - Tp. Đà Năng 


Địa chỉ: 8 đường Lê Lợi, Tp. Đà Nẵng. 
Điện thoại: (84-511) 3894 501 
Fax: (84-511) 3823 470. 


Khách sạn Saigontuorane - Tp. Đà Nẵng 
Địa chỉ: 5 Đống Đa, Tp. Đà Nẵng 
Điện thoại: (84-511) 3821 021- 3863 585 


Fax: (84-511) 3895 285 
Email: S5gtuoran@dng.vnn.vn 
Website: WWW.salgontuorane.com.vn 


Khách sạn Sao Mai - Tp. Đà Nẵng 


Địa chỉ: 439 Hoàng Diệu - Tp. Đà Nẵng 
Điện thoại: (84-511) 3822 821 - 550666 

Fax: (84-511) 3550 467 

Email: morningstars@dng.vnn.vn 


Khách sạn Tiến Thịnh - Tp. Đà Nẵng 


Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng 
Điện thoại: (84-511) 3834566 - 834568 — 834577 
Fax: (84-511) 3820748 

QUẢNG NAM 


Khách sạn Hoài Thanh 


Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, thị trấn Hội An, tỉnh 
Quảng Nam 


99 DANH THẲNG VIỆT NAM 345 
Điện Thoại: (84-510) 3861171 —- 5861242 
Fax: (84-510) 3861135. 


Khách sạn Mai Lan 
Địa chỉ: 87 Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Hội An, tỉnh 


Quảng Nam. 

Điện thoại: (84-510) 3861792 

Fax: (84-510) 3862126. 

Khách sạn Công đoàn Hội An 

Địa chỉ: 50 Phan Đình Phùng thị xã Hội An - tỉnh 
Quảng Nam 

Điện thoại: (84-510) 3862370 - 3916346 

Fax: (84-510) 3861889 

Email: hatradeunion@dzn.vnn.vn 


Nhà hàng khách sạn Hội An 


Địa chỉ: 6 Trần Hưng Đạo - Hội An - Quảng Nam 
Điện thoại: (84-510) 3861373 - 3861445 - 3861362 

Fax: (845-10) 3861636 

Email: hoianhotel@dng.vnn.vn 


QUẢNG NGÃI 


Khách sạn Hoa Viên 
Địa chỉ: 12 Phan Chu Trinh, Quảng Ngãi 
Điện thoại: (84-55) 3823 455 


24G VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Khách sạn Trung tâm 


Địa chỉ: 784 Quang Trung, Quảng Ngãi 
Điện thoại: (84-55) 3829999 
Fax: (84-55) 3822460 


Khách sạn Công Đoàn 
Địa chỉ: 137 Trương Quảng Trọng, Quảng Ngãi 
Điện thoại: (84-55) 3820848 

Khách sạn Cẩm Thanh 


Địa chỉ: 118 Lê Trung Đỉnh, Quảng Ngãi 
Điện thoại: (84-55) 3822606 
Fax: (84-55) 3825610 

BÌNH ĐỊNH 


Life Resort Quy Nhơn 


Địa chỉ: Ghênh Ráng, Bãi Dài, Tp. Quy Nhơn, 
Bình Định 

Điện thoại: (84-56) 3840 132 

Fax: (84-56) 3840 138 


Khu du lịch Hoàng Anh Quy Nhơn 
Địa chỉ: 1 Hàn Mặc Tử. Tp Quy Nhơn, Bình Định 
Điện thoại: (84-56) 3747100 
Fax: (84-56) 3747111 


99 DANH THẲNG VIỆT NAM 442 


Khách sạn Hoàng Yến 
Địa chỉ: 5 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, 


Bình Định 
Điện thoại: ((84-56) 3746900 - 3646756 
Fax: (84-56) 3746756 


Khách sạn Hải âu (Seagull Hotel) 
Địa chỉ: 489 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn 
Điện thoại: (84-56) 3846473 - 3846552 
Fax: (84-56) 3846926 
Khách sạn Movies 
Địa chỉ: 296 Phan Bội Châu, Tp Quy Nhơn, Bình Định 
Điện thoại: (84-56) 3822876 
Fax: (84-56) 3822869 
Khách Sạn Agribank 
Địa chỉ: 252 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, 


Bình Định 
Điện thoại: (84-56) 3822245 
Fax: (84-56) 3891073 
PHÚ YÊN 


Khách sạn 347 
Địa chỉ: 347 Trần Hưng Đạo, Tx Tuy Hoà, Phú Yên 
Điện thoại: (84-57) 3823663 
Fax: (84-57) 3823663 


428 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Khách sạn Thanh niên 
Địa chỉ: 30 Duy Tân, Tx Tuy Hoà 
Điện thoại: (84-57) 3826646 —- 826685 

Khách sạn Sông Hình 
Địa chỉ: Bình Giang, H. Sông Hinh, Phú Yên 
Điện thoại: (84-57) 3858329 

Khách sạn 225 
Địa chỉ: 225 Irường Chinh, Tx Tuy Hoà, Phú Yên 
Điện thoại: (84-57) 3825571 - 3826438 

Khu nghỉ mát Nhất Tự Sơn 
Địa chỉ: Xuân Thổ 1, H. Sông Cầu, Phú Yên 
Điện thoại: (84-57) 3875872 


KHÁNH HOÀ 


Khu du lịch Melia Sunrise Nha Trang 


Địa chỉ: 12 - 14 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: (84-58) 3820999 
Fax: (84-58) 3822866 


Khách sạn quê hương 
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: (84-58) 3825047 
Fax: (84-58) 3825344 
Khách sạn Viễn Đông 
Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo, Tp, Nha Trang, 
Khánh Hoà 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 49 
Điện thoại: (84-58) 3821606 
Fax: (84-58) 3590146 „ 

Khách sạn Bảo Đại 
Địa chỉ: Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, 


Khánh Hoà 
Điện thoại: (84-58) 3590148 
Fa%: (84-58) 3590146 
Khách sạn Trâm Hương 
Địa chỉ: 2 Trần Quang Khải, Tp, Nha Trang, 
Khánh Hoà 
Điện thoại: (84-58) 3811548 
Fax: (84-58) 3811598 
KON TUM 


Khách sạn Du lịch Kon Tum 


Địa chỉ: 168 Bà Triệu, Tx Kon Tum, Tỉnh Kon Tum 
Điện thoại: (84-60) 3862122 —- 3862626 
Fax: (84-60) 3862122 
Khách sạn Ngọc Linh 
Địa chỉ: 12A Phan Đình Phùng, Tx Kon Tum, 
Kon Tum 


Điện thoại: (84-60) 3864560 
Fax: (84-60) 3864388 


4350Q VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Khách sạn Dakbla 2 


Địa chỉ: 163 Nguyễn Huệ, Tx Kon Tum, Kon Tum 
Điện thoại: (84-60) 3864 560 
Fax: (84-60) 3864388 


Khách sạn Quang Trung 


Địa chỉ: 168 Bà Triệu, Ïx Kon Tum, Kon Tum 
Điện thoại: (84-60) 3862249 


GIÁ LAI 


Khách sạn Movies Star 
Địa chỉ: 06 Võ Thị Sáu, Tp. Pleiku, Gia Lai 
Điện thoại: (84-59) 3823855 
Fax: (84-59) 3823700 

Khách sạn HALG - Pleiku 
Địa chỉ: 1 Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai 
Điện thoại: (84-59) 3718459 
Fax: (84-59) 3718 457 

Khách sạn Thanh Lịch 
Địa chỉ: 8ó Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Pleiku, Gia Lai 
Điện thoại: (84-59) 3824674 
Fax: (84-59) 3828319 

Khách sạn Yaly 
Địa chỉ: 89 Hùng Vương; Tp. Pleiku, Gia Lai 
Điện thoại: (84-59) 3824843 - 3824858 
Fax: (84-59) 3827619 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 451 


ĐAKLAK 


Khách sạn Bạch Mã (White Horse) 
Địa chỉ: 9- 11 Nguyễn Đức Cảnh, Tp. Buôn Ma Thuột, 
Đăk Lăk 
Điện thoại: (84-500) 3815656 
Fax: ((84-500) 3815588 
Khách sạn Biệt Điện 
Địa chỉ: 12 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk 
Điện thoại: (84-500) 3850487 
Fax: (84-500) 3815588 
Khách sạn Tây Nguyên 
Địa chỉ: 108/51 Lý Thường Kiệt, Tp. Buôn Ma Thuột 
Điện thoại: (84-500) 3851010 
Fax: (84-500) 3852250 
Khách sạn Hồng Kông 
Địa chỉ: 35 Hai Bà Trưng, Tp. Buôn Ma Thuột 
Điện thoại: (84-500):3852630 
Khách sạn Thắng Lợi 
Địa chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Tp. Buôn Ma Thuột, 
Đăk Lăk 
Điện thoại: (84-500) 3857615 
Fax: (84-500) 3857622 


459 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẨN 


LẦM ĐỒNG 


Khách sạn Soiftel Dalat Palace 
Địa chỉ: 12 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: (84-63) 3825444 
Fax: (84-63) 3825666 
Khách sạn Golf3 
Địa chỉ: 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp, Đà Lạt, 
Lâm Đồng 
Điện thoại: (84-63) 3826042 


Fax: (84-63) 3830396 
" hách sạn Anh Đào 
Địa chỉ — 50 - 52 Quảng trường Hoà Bình, Tp. Đà Lạt, 
Lâm Đồng 
Điện thoại: (84-63) 3822384 
Fax: _ (84-63) 3823 5/0 
Khách sạn Hàng Không 
Địa chỉ: 40 Hồ Tùng Mậu, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: (84-63) 3831369 
Fax: (84-63) 3831368 


Đà Lạt Victory Villas 
Địa chỉ: 1 Lữ Gia - 6 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Đà Lạt, 
Lâm Đồng 
Điện thoại: ((84-63) 3810867 
Fax: (84-63) 3810867 


. 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 458 


Biệt thự Đồng Nai (Dona Villa) 
Địa chỉ: A17 - 18 Đôi Huy Hoàng, đường Phù Đống 
Thiên Vương, P. 8, Tp Đà Lạt 
Điện thoại: (84-63) 3554430 - 3554440 
Fax: (84-63) 3554450 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Khách sạn Metropole 


Địa chỉ: 148 Trần Hưng Đạo, Q1, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84-8) 39201943 

Fax: (84-8) 39210960 

Email: metrople-sgn@hcm.vnn.vn 

Website: www.libertyhote]s.com.vn 


Khách sạn Ngọc Lan 


Địa chỉ: 293 Lí Thường Kiệt, Q.11, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84-8) 38655928 
Fax: (84-8) 38655927 


Khách sạn Equatorial 
Địa chỉ: 242 Trần Bình Trọng, Q5, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84-8) 38390000 


Fax: (84-8) 38359969 
Khách sạn Đệ Nhất 
Địa chỉ: 18 Hoàng Việt, Q, Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 


Điện thoại: (84-8) 38441199 - 38441252 
Fax: (84-8) 38444282 


4254 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Khách sạn Movenpick Salgon 


Địa chỉ: 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ 
Chí Minh 
Điện thoại: (84-8) 38449222 
Rau: (84-8) 38449198 
Khách sạn Lan Lan 

Địa chỉ: 46 Thủ Khoa Huân, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84-8) 38227926 - 39251059 

Fax: (84-8) 38227925 


NINH THUẬN 


Khách sạn Ninh Thuận 


Địa chỉ: Đường 21 tháng 8. Ip. Phan Rang 
Tháp Chàm, Ninh Thuận 
Điện thoại: (84-68) 3836712 


Fax: (84-68) 3822142 
Khách sạn Cà Ná _ 
Địa chỉ: Bãi biển Cà Ná. H. Ninh Phước, Ninh Thuận 
Điện thoại: (84-68) 3861320 
Fax: (84-68) 3861320 
Khách sạn Hải Sơn 
Địa chỉ: Bãi biển Cà Ná, H. Ninh Phước, Ninh Thuận 


Điện thoại: (84-68) 3861322 - 861318 
Fax: (84-68) 3861339 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 255 


Khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ 
Địa chỉ: Xã Khánh Hải, huyện Ninh Chữ, Ninh Thuận 
Điện thoại: (84-68) 3876000 
. Fax: (84-68) 3876008 
Khách sạn Hồ Phong 
Địa chỉ: 363 Ngô Gia Tự, Ip. Phan Rang - Tháp Chàm, 


Ninh Thuận 
Điện thoại: (84-68) 3920333 
Fax: (84-68) 3837717 
BÌNH THUẬN 


Khu du lịch Pandanus 


Địa chỉ: Km 5 Mũi Né, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận 
Điện thoại: (84-62) 3849849 
Fax: (84-62) 3849850 
Khu du lịch Đồi Dương 
Địa chỉ: 403 Võ Thị Sáu, P. Hàm Tiên, %_ Phan Thiết, 
Bình Thuận 
Điện thoại: (84-62) 3822108 
Fax: (84-62) 3825858 
Khu du lịch Biển Xanh 
Địa chỉ: 54 Nguyễn Đình Chiểu, P Hàm Tiên, Tp. 


Phan Thiết, Bình Luận 
Điện thoại: (84-62) 3847 322 
Fax: (84-62) 3847351 


456 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Làng nghỉ mát Hàm Tiên 
Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiên, Tp 
Phan Thiết, Bình Thuận. 
Điện thoại: (84-62) 3847111 


Fax: (84-62) 3847115 
Khu du lịch Hải Âu 
Địa chỉ: 32 Huỳnh Thúc Kháng, P. Hàm Tiên, 


Tp Phan Thiết, Bình Thuận 
Điện thoại: (84-62) 3847363 


Fax: (84-62) 3847556 
Làng du lịch Thuy Sĩ 
Địa chỉ: 44 Nguyên Đình Chiểu, Tp. Phan Thiết, 
Bình Thuận 
Điện thoại: (84-62) 3847399 - 3847607 
Fax: (84-62) 3847491 


BÀ RỊA VŨNG TÀU 


Khu nghỉ mát Anoasis Beach 


Địa chỉ: Kì Văn, Long Hải, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa- 
Vũng làu. 
Điện thoại: (84-64) 3868227 
Fax: (84-64) 3868229 
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bình Châu 
Địa chỉ: Quốc lộ 55, xã Bình Châu, H. Xuyên Mộc 


.Điện thoại: (84-64) 3871105 - 3871131 
Fax: (84-64) 3871130 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 457 


Khu du lịch Thuy Dương 


Địa chỉ: xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ 
Điện thoại: (84-64) 3886218 
Fax: (84-64) 3886180 
Khách sạn Sông Hương 
Địa chỉ: 9 Trương Vĩnh Kí, Tp. Vũng Tàu 
Điện thoại: .(84-64) 3852491 - 3852472 
Fax: (84-64) 3853712 
Khách sạn Công Đoàn 
Địa chỉ: 4 Trần Hưng Đạo, Tp. Vũng Tàu 
Điện thoại: (84-64) 3856500 
Fax: (84-64) 3850270 
Khách sạn Điện Lực 
Địa chỉ: 147 Phan Châu Chinh, Tp. Vũng Tàu 
Điện thoại: ((84-64) 3852837 
Fax: (84-64) 3854840 
ĐỒNG NAI 


Khách sạn Đồng Nai 
Địa chỉ: 57 Quốc lộ 15, P. Tân Tiên, Tp Biên Hoà, 
Đồng Nai 
Điện thoại: (84-61) 3822267 - 3825576 
Fax: (8461) 3825576 


456 _ __————— Việt NAM Vẻ Đẹp Tiêm Ẩn 


Khách sạn Hoàng Cầm 
Địa chỉ: 13/9 X. Phước Hải, H. Long Thành, 
Đồng Nai 
Điện thoại: (84-61) 3844444 


Khách sạn Đồng Nai 


Địa chỉ: 57 Quốc lộ 15, P. Tân Tiên, Tp Biên Hoà, 
Đồng Nai 
Điện thoại: (84-61) 3822267 - 3825576 
Fax: (84-61) 3825576 
Khách sạn Vĩnh An 
Địa chỉ: 107 Quốc lộ 1, P. Quyết Thắng. Tp Biên Hoà, 
Đồng Nai 
Điện thoại: (84-61) 3822377 
Fax: (84-61) 3823880 
Khách sạn Hòa Bình II 
Địa chỉ: 110 Hùng Vương, X. Xuân Lộc, H Long Khánh, 
Đồng Nai 
Điện thoại: (84-61) 3877301 
Fax: (84-61) 3877302 
TÂY NINH 


Khách sạn Hoà Bình 
Địa chỉ: 210 Đường 30 tháng 4, Tx. Tây Ninh 
Điện thoại: (84-66) 3820304 
Fax: (84-66) 3822345 


39 DANH THẮNG VIỆTNAM______ @ãz 


Khách sạn Thảo My 


Địa chỉ: 313 Trần Hưng Đạo, P.1, Tx. Tây Ninh 
Điện thoại: (84-66) 3829475 
Fax: (84-66) 3811018 


Khách sạn Anh Đào 
Địa chỉ: 143 Đường 30 Tháng 4, Tx. Tây Ninh. 
Điện thoại: (84-66) 3827306 


BÌNH PHƯỚC 


Khách sạn Vân Anh 
Địa chỉ: 333 đường 14, Bình Phước 
Điện thoại: (84-651) 33883167 
Nhà Khách Tỉnh Bình Phước 
Địa chỉ: Số 1 Lê Duẩn, Tx Đồng Xoài, Bình Phước 
Điện thoại: (84-651) 3811516 


LONG AN 
Khách sạn Bông Sen 
Địa chỉ: Z Võ Công Tôn, Phường], Tx Tân An, 
Long An 


Điện thoại: (84-72) 3821322 - 3826439 
Fax: (84-72) 3822985 





260 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Khách sạn Mộc Hoá 


Địa chỉ: 72 Trần Hưng Đạo, Làng Mộc Hóa, H. Mộc Hoá, 
Long An 
Điện thoại: (84-72) 3841239 - 3841283 
Fax: (84-72) 3841238 
Khách sạn Du lịch Công Đoàn Long An 
Địa chỉ: 49 Nguyễn Thái Bình, Phường 3, Tx Tân An 
Điện thoại: (84-72) 3821779 
Fax: (84-72) 3826397 
AN GIANG 


Khách sạn Đông Xuyên 


Địa chỉ: 9A Lương Văn Củ,Tp. Long Xuyên 
Điện thoại: (84-76) 3942260 
Na (84-76) 3942268 
Khách sạn Hòa Bình II 
Địa chỉ: 8 Lê Hồng Phong,Tp. Long Xuyên 
Điện thoại: (84-76) 3954955 
Fax: ° . - (84-76) 3853035 
Khách sạn Hàng Châu 
Địa chỉ: 10 Nguyễn Văn Thoại 


Điện thoại: (84-76) 3868891 
Fax: (84-76) 3865140 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM 461 


Khách sạn Hoàn Mĩ 


Địa chỉ: 9 Lê Hồng Phong, Tp Long Xuyên 
Điện thoại: (84-76) 3857225 
Fax: (84-76) 3854490 

Khu nghỉ dưỡng Bến Đá - Núi Sam 
Địa chỉ: Đường 91, Núi Sam, Tx Châu Đốc 
Điện thoại: (84-76) 3861745 
Fax: (8476) 861530 


Khách sạn Sam Mountain Post 
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Tế, Tx Châu Đốc 
Điện thoại: (84-76) 3861910 
Fax: (84-76) 3861666 


KIÊN GIANG 


Khu nghỉ mát Sài Gòn - Phú Quốc 
Địa chỉ: Dương Đông, H. Phú Quốc, Kiên Giang 
Điện thoại: (84-77) 3846999 - 3846510 
Fax: (84-77) 3847163 
Khách sạn Bình An 
Địa chỉ: Xã Bình An, H. Kiên Lương 
Điện thoại: (84-77) 3854332 
Fax: - (84-77) 3854533 


69 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Khách sạn Hải Vân 


Địa chỉ: 55 Lam Sơn, Tx Hà Tiên 
Điện thoại: (84-77) 3852001 
Fax: (84-77) 3851685 
Khách sạn Mi Lan 
Địa chỉ: 842 Bãi Giêng, H.Kiên Lương 
Điện thoại: (84-77) 3759044 
Fax: (84-77) 3759040 
Khu du lịch Kim Hoa 
Địa chỉ: - 88/2 Trần Hưng Đạo, Dương Đông 
Điện thoại: (84-77) 3847039 
Fax: (84-77) 3848261 
BỀN TRE 


Khách sạn Đồng Khởi 


Địa chỉ: 16 Hai Bà Trưng, P2, Tx Bến Tre 
Điện thoại: (84-75) 3822240 - 3822632 
Fax: (84-75) 3822440 
Khách sạn Công Đoàn. 
Địa chỉ: 36 Hai Bà Trưng, P.2, Tx Bến Tre 
Điện thoại: (84-75) 3825082 
Fax: (84-75) 3813017 
Khách sạn Bến Tre 
Địa chỉ: 8/2 Trần Quốc Tuấn, P4, Tx Bến Tre 


Điện thoại: (84-75) 3822223 - 3825332 


99 DANH THẮNG VIỆT NAM _ 468 


Khách sạn Hùng Vương 
Địa chỉ: 8/2 Trần Quốc Tuấn, P4, Tx Bến Tre 
Điện thoại: (84-75) 3822408 - 3810911 

Nhà Khách Cồn Phụng 
Địa chỉ: ấp Tân Vinh, xã Tân Thành, Châu Thành 
Điện thoại:' (84-75) 3822198- 


TRÀ VINH 


Khách sạn Cửu Long 
Địa chỉ: 999 Nguyễn Thị Minh Khai, Tx. Trà Vinh, 


Trà Vinh 
Điện thoại: (84-74) 3862615 
Fax: (84-74) 3866027 
Khách sạn Thanh Trà 
Địa chỉ: 1 Phạm Thái Bưởi, P3, Tx. Trà Vinh 
Điện thoại: (84-74) 3853621 
Fax: (84-74) 3853769 
Khách sạn Thanh Thuỷ | 
Địa chỉ: 35A Đường quốc lộ 53, Tx. Trà Vinh 


Điện thoại: (84-74) 3842149 
CÀ MAU 


Khách sạn ánh Nguyệt 
Địa chỉ: 207 Phan Ngọc Hiên, Tp. Cà Mau 
Điện thoại: (84-780) 3567666 


64 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 


Khách sạn Phương Nam 


Địa chỉ: 91- 93 Phan Đình Phùng, P.4, Tp. Cà Mau 
Điện thoại: (84-780) 3631752 
Fax: (84-780) 3834402 
Khách sạn Năm Căn 
Địa chỉ: Thị trấn Năm Căn, Ngọc Hải, H. Ngọc Hiển, 
Cà Mau 


Điện thoại: (84-780) 3877044. 
Khách sạn Siêu thị Cà Mau 


Địa chỉ: 1-2 Hùng Vương, P7, Tp. Cà Mau 
Điện thoại: (84-780) 3832789 
Fax: (84780) 836880 


Khách sạn Công đoàn Du lịch & Thương mại 
Địa chỉ: 9 Lưu Tân Tài, Ip. Cà Mau 
Điện thoại: (84-780) 3833245 
Fax: (84-780) 3836873 


ly z/ÄO “MWBlilsssennnnetnmnennmrannnnnoudrogaosoues LIM.. P92 vươn 5 
S5 dao SOI. II 2WVWEUOWESSESE.......JDESnfmlDofPmEOWESIDVEWETNEVSWVmỂ 8 
SỤ - EDi DO Bp Thu 9RVUEENDDPESNSEIOERGNIRDSRaRrirlinqtSSo0RSSujgfi0908ososnA l1 
4, Ea DllilWissnaaansannssesndiulifnnerrgosbcdnooloED dd 15 
Py [EiEETPE)On0 G12 0xeslo9/0UAONEWEEIEEHSEVOHSWIFOWWWIEE 18 
6. Biển Ba Động “mẽ... ằaẽ a5 21 
iu EieiiiSUPHUNWSHmoseroenrerrrrmrfbmeopapramoeeskoansnnfJNWNNNEN 24 
By [Bi Nbsđng 2N HHEOVOP6coõooo.. OBODRHUEmPEOSEEDOWSSWNG 28 
Sa TBTETWINHÔT lu mmnoaawreeeorrtgdetuiSisoftsfeBPRSSTDNNHESAVS0Pneui2E 32 
li0h le nfsdf Iu0initibsoeesesoeaogenneeuylbuuroriotddaodgsgene SwsareoTDEEE.EEi 5P 
Ti. [ETETi,AiDIE nieGiaDIIEROWHEEB.Eioocessooc.EÐBBPDmDWSnEB 0n 38 
lời, IBIOTfTihiDHOTDE TT nuyÏD999WSWNSAnSOVEVWDNDIĐBHSSuOWODHSMENBWSSP 30820002911 J8uua) 42 
ly JIEnNIioi:-(Gf6becooErrrcugzagzyogtiodmesudahgnwadtboorperrvsqpudioervnsnuil 44 
TT, hố DO se 7Ẽ 7 0PPPNEWENWNTEE.EuoeaesosouEDEDEOOOOEEIEIYERE. tao 48 
li G011 UI C nhi TU NT D |, C VÌ seserorsaefteoirstu.j9gi20Sỹ99809025909/0008S0Y0ougl 21 
I6 €äãØfiTđ00ỹWSGTT,AIOGEG H3UÙunsasuesnssasosrasnltrdstsasaasgostsuaosslE: 56 


466 


li 
18. 
TỔ. 
20. 
21. 
T225 
23. 
24. 
C t 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Điện 
32. 
33. 
34. 
ti 
36. 
SA: 
38. 


VIỆT NAM VẺ Đẹp TIỀM ẤN 


CV ĐIBlÔestrtrsrttvdtuttuinttiftGSuJENIBGPIESNRINNHBENSEEessridio2Ntirlratestsrgreil 61 
Cũng sơn - [HỆ Pr BGvsusvsueooojl.f0,BSEEEORIERNEPEN, Ø00PSASrliavgi 64 
te Hới :ifii lÀIGff "iG fbxueseoeeeotecnrftrrtterirtttotrDgtsmmirtisridigildfÐngtirtffornre 70 
Giilfa ›ATHÖ........a.00009000295-0DEG002fSunonStS97SGTPG039-RBETPSES 73 
GiHUO GHI NHI sấu oi hhinhntrduitrtgtittdihtiortdNgYNGHRRMNRIA.flg7nE19983046 76 
€tiDlior DUOYO se. 61x. /E89.SSONGEUNGIGWNEHNGEbxtSniari 81 
(iiniia Naifcieisi TRIITkerrsoliseertiratnottnttirtpdtietrtreriterpidotGtgienwStsngonseobbl 89 
GTiilEnmwkbii' LỌni TRỊ A0 NPwdfoyftf90ttuEiSodi9S0BSW0PSNEAXsAS99PvyistbvE 101 
CIỦIK L-G0-GINNGIfffTsentrinuroorndtotttottogridristtfBBTlisiaGff0l0X0Pftndbigtstisi0ggi0iVEirtdutrgtggB 104 
Giữa lôi srryesottrt9tiowGTEGIGthettttoenGfttgtuGtrterfGiEBgtyefgsft 108 
IS: lGiliaterrrortrorribroftititttbsferEbtoinddiofngtirntz2eyonngigiirftdiBiictiosigfagrsuei I2 
DI CINOC IE C0 neeeeseteeefdgapevysatoufe 4 on 9987050/0060Exocvseprifr2iois 114 
Dinh Vạn Thuỷ TÚ ...................----5S5Sc tt cteEsEsrsrzrrered 116 
PO Lzii nenorwiewetoptmji: tve0A6flburl2PngtSi653-sgiEtaduenufifbogfPudD9W80ndf/EDfE2TVL 119 
E11 1117 ben gu ttrreetenseneetetbeeneeeesgeliseEtooopligtiadobfEitEE 123 
E6 ÍG rmeoeortrroorGtRESAS0.RG0900/0002W50NSifSbu(ftv29 90A0 000 Ad 29 set 126 
BE ]bÌJTNlìroaerroerEtoottntrntstotntprntirditsttctrornfbdbigpBilitAniinldtaboitiliektt3d86EE 129 
Bi đ0i Lrổfff6e»xzxvsresxeesssgiyi[tnyrtttoat0f0yfnsittgBrfsniosstzsg 132 
BI TS  .ằ ằẰằẶằẶằẮằẶằẶằẶằẶ—ẶằẶằằ=m5- 135 
FC) SJ0)Ì)/8An9fS?/8Snffôw626Bi0603anidt995fup(rf09020u/109004p0/09NBsfi90fg0E0V/ĐiEiSĐmg 141 
EOIIfG dit |Sf0iiiilS)CiTlluussssssesuifesenauenbuoloogindoialsiddinginngdodissrbk 146 
EjOIWV], 1y Ï l2) bh-gzezse-ssggegrrơrerttringsrttetfrdafragrttdeørtsvtrtrổ free 148 


9 DANH THẮNG VIỆT NAM +6” 


ĐSb 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
A7. 
.48. 
49. 
50. 
Silo 
2ó. 
ĐiỀn 
24. 
Đồ 
ĐĐY 
5/. 
58. 
h 
60. 


GifE Ti) Đi li bùuynagyyrittvotriripgretrotrpagrrrDixrirtSririuiBgg89/1/0f0A 152 
l1: HPIẾTlssonenusaenttiogoeiirieuddoiauobssuolfoJBDBNEGEWNENNI+rTSEE.S. 154 
KH EBE snngrrorrrootrEEEEEDDEEHEUSDEEEISRERREEEHEBEGIERTEDNGRuESiufS l7 
HOÿ Gi6itii(HO- HO SIDW [VI Jfssssss=sEtul.SWNiậagrya 162 
DIOY ii Game, 5A0 0UN980u200PRGIBSSDGI».TEESNBSGEISS9zZiISRSSERftefE 168 
HỖ Tậy................. e4 HN n0 0448010014 171 
So: TH TỦ no isvDfðSTiugti00000G000N0900N83028Ng0003188890351.0zg008 178 
bÍG' ITHÔNORHIETifsssssbsuensostennuasoseosxEDEENNEERvV Em nay 182 
DI CĐ  AITNe 9pđiotv0t 6 0001000004010 TDWESGENGDVNDDNESUETSSEOGSTNSESEĐADIEEEEEEEEEE 185 
lIOIIRII HO EIceessonsseesusssssussasiluDDTUPnsdaneeeeẽe= 190 
FAN li Tine«enrrrkgvrsrortrstrndyssreteosl Lbofoiuifg0g36fSGES85e3082ui090008 193 
KMtgaindl Xainlhin- GUOI' LIGTY W0 W6ïAØSWrA0 v0 team 196 
KfHidtiETE PiETfi.IG TP DfUlssssssssssrosttoadgslCissesswDrggsho0rsial 199 
noi tfCDt mi) (llIGTIEGES(EAIIGII-N..lfÂmGggtpttyytg: 203 
LffiETi.lHAi breennsanseananaegeuanmooltnoesnasdÔonsnosesseslbumsneriNmrtroae 208 
RltfafsoiiicjpCChloil „B00 9I00tT0YSWVEisgrotiWB S985 .EEE..uA, Bia 213 
TA DI NG ,sesegtsrnebooigBesereregtroptrtirtpststfmiptBsGS.9uenØNS0ST09SE1EueuEtiripsE3igt ZiÐ 
DI o9 ID|OIHEC, eo xssssaussoslJÐ0BSSAWNETYSirxetểNGGTEGrwtqxtottt: 220 
NHA SEN “GIỔI anasraeasnsdgntroeiÔsrroesgnghitoogegsetsbsuiimtỂososetnnpii 224 
l3, Lháinr)"G G m0fAif0sty<y0Httf0ntetyoetrinliyntydtra by 227 
[]fä.ATRBITNffssrsernaeernotresoÊipirbotrcgcrogtrgttsurqpgn xgthoegtotrogtislrgttnda cidfBC 229 
FUinlD le DEsmfreforf99Vfiin0t00/9900/0/000010/09 001) . n. ... 235 


468 VIỆT NAM VẺ Đẹp TIÊM ẤN 
file [ND oi TH) movettovf9g64690becg0EDTWEHfftìaifSPTL.PSGHRGISHEDINBISHDGHOIERANH 23/7 
G„ 1i J0 010. S Đlfflscssssesoaesuugurdsuieetiutaieshgesgbidaseeoaader-lfeoueskiatodasral 240 
65a j6 fj61— [NifẴfiHONihilc 010 lsaieuraearerorntetorrrottiritttroii 245 
621. (BÙI DO. .sassuessosdpanssosxfcSRBEHTEAGSSST VY NHNtrpffocttreer 249 
65s fOWflii @llouGIAE TB ansnuenrdiooerorearootitoifirtiotnrdtzdrtigrtaepetotdiNi 252 
Gố: .Cuậm thốyg¡ th 60/0) bÌOG,sÌT, rosessaoronfhgrgvrrtrrớe 260 
Ea fG nai the»dll KT. SGAGI: TIUTẾ tmrannaroaetaretintitgtogttogttgtgggeiiooe 268 
GÓI TGHỦVIN | IOT) ..z22£sttreo0fG®, 05/f00:0e00etisranotftftp6frf0fi03wpgpptioe 2/5 
69. Rừng Cát Tiên .....................-- + + 2k 222222222 2E cree 278 
70. Rừng Sác Cần Giờ - Địa đạo Củ Chỉ ..................... 280 
"1, §Siomi: GÔiiEfiJMioIENiliilOlfussssersressssrdiosssioogesesisstiyoebrngbdfffsuisodnsaek 282 
N2 tro lrÌP 00tr rotooovossosgaoiif soofrGsrigeyigghvdRi0IĐ0NIEYS3fI2/450:206gN/iS01810i00C00đ80300NE 290 
Ki le» GẾT 'S ĐllusgssiexesssontrosdsrpbioidsssinsduiÊotissidoagesggtiyagiasasszsSESEPEEE 293 
1, SffGii KG BH, IXiimálBOis.rresesroem nresesptheorl foepssoecrrgnttgtfrh 297 
/-, SUỐI FiWØcwnongfĐam RHÓI.....t.gt9tt 9y yaiỹ202raetr 300 
TEL Si ff0ffGG-riOnifftDI lo tihsosennnesngoarinsaiserednsaerrtocfeesstssnl 302 
Mi, Sai. EOĐicesssssssesdasuosekosuae saussxSS5ÐfEÐEEEEEIEESTAEERSRCSVEWyWE. 305 
810 iaffiuGOE: -5BI€lf. EGflflk:esaertoanrnttrettrreenirueeaggfnoroninspssn 309 
KO ha (LIENG EĐỔI seosysssosedsssensesemaadsl JEBBERNEEEESNEINGETAWNGSSAeocsogpl2 
E0: 5 HAI BE seniflonomrnrtodtertrotocbatrttondtrrlsogatifDidtrgito.itsaraisidsttirSiiR% 315 
81. Thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao......................... 317 
E2 SPNGIGuIRofflÀ ifÏEisesessenerorueonunsoeoiioerstrensasatisogseelismeisielEbmsouỄ 320 


83. 
84. 
85. 
66. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
dã. 
St 
94. 
Sh 
96. 
Đi: 
98. 
gội. 


99 DANH THẮNG VIÊT NAM ¿69 


NEW „I9 100/SEWR..DSOWNEER.ERLEGEoeaeeeesaseeososaoznssroifseeueo đau 322 
i6 sStfiG7 thê CHỮ G sentsonurnggptngrrgttrntrtrn03fui/000001962f1900000n09ngoi 326 
Iheic 2A UTNGT.EVHGGTIIGI Y98SỹØ/ naưyynryytra<yryg@fAtosraeswewt 328 
NHTITETHSEHCTVIMNT G3 OTirpzrcryrmcgrrrauagiprtorrbssrr28208/908990/0200097đh 331 
nh |2" D0 5e. T0REEEISIEHQHŒAEIEISGftftnôsSiAwttniftiommbxemmnitpxff4i S 
Â GD. lỆ HOITffuvnyecgossnpoigoetnsgöSGYSDEZEESOPSPHERSORSS..PdrfB.StGtiniailÖiptonloftogsran 337 
IIfffmiinilhiO 0110» TT! TÌT hư EPHDEDNDONEvVGTOEWEEtgtfeeg 340 
Iihtfifn ll0iTf0 BÊ NGHI Hiđilaurswasrprrrercodserttsstioerierittowhriristgl0tEIEIISE 345 
Ha IdiomlinP8LIOMSI)IT]ELepdrebuvf@foiôelifledieppiersmöflflipmenrii 349 
Vịnh Bái Từ Longq:.::.<‹.-..4 ` ẽ ẽ {ẽa{ẽăẽ sẽ. 351 
NI Hé Ti iT T7! T GÌ) 1Ì xyngentosgdfÏ Tin0gdtfeTnvgiegifthuglffffhssoserðtboi0fSa2805-6 356 
VINH hi co LỆ DỊ ae omassoosteutbudsgpttulipesptflistiuosltiiuytbipsisropsesieibriousidiee 358 
V[TIIFEN ST TT EnemungnndagoaatitbunitiffisieiReu09000900088000©a8 g005801ui 365 
'\lU DfGfIRCOEPEDOOEE E000 0T Bi eediienaeerna 368 
IET FT)  ] lố lực co snypogettrtgeqgintipertrdi0So3efasrtSIgifopsrl hoagrfetigtftiiigilsiiarggtoBdinidtgtei 3/0 
NifOIntqO SG UÍC ,E HTTC)T1C)/0s6079990000/0đ/00880uit0...8E8ng, 373 
NGHỊ INBlEsepesenntertdtrtttoeentttootihgttoipegDf0B3H0BNGHENNEIESNSGNGENOritasttr Đi, 


PHỤ LC THÔNG TIN GIỚI THIỆ( THAM KHẢO 
KHÁCH SẠN - NHÀ NGHĨỈ - CÔNG TY Dú LỊCH DỊCH Vụ 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 
43 Lò Đúc - Hà Nội 


VIỆT NAM VẺ bệ TIỀM ẨN 
09 DANH THĂNG VIỆT RAM 


s 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI VIỆT BẮC 

Chịu trách nhiệm bản thao: 
LÊ TIỀN DŨNG 


Biên tập : HỒNG TÚ 
Trình bày bìa : NS.MINHLAM DESIGN 
Trình bày : KIỀU THƯƠNG 


Sửa bản in : TUYỂẾT NHUNG 


MỜI CÁC BẠN TÌM ĐỌC 


HIÀ 


/- 













TÂY TẠNG 


SX /2ấ//Á64( 4/22 














m Xu W kôwN£1% (4# ®AX á xiát (Á 1/ 6â 
_.=¬ 
+& 


PHÁT HÀNH TẠI NHÀ SÁCH MINH LÀM 

\ 82 Lý Thường Kiệt. ĐT: 04. 9 427 3®, Fax: 04. 9 427 407 
Wabsite: htfp:/wwww.nsminhlam.com.vn 
Email: naminhlam(@gmail.com 


I=P-! _ jJ: 


cải. „ ĐỘ 
— 





n9 3 5 


